MỤC LỤC 


Chươn Nội dung Trang 
g 
Mở |Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 2 
đầu |nghĩa Mác-Lênin 
1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 23 
2 Phép biện chứng duy vật 43 
3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 87 
4 Học thuyết giá trị 119 
5 Học thuyết giá trị thặng dư 138 
6 Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và| 175 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
7 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và| 195 
cách mạng xã hội chủ nghĩa 
8 Những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật | 229 
trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
9 Chủ nghĩa xã hội- hiện thực và triển vọng 258- 
2113 
1 Phần thứ nhất. Triết học Mác-Lênin 2-118 
2 Phần thứ hai. Kinh tế chính trị Mác-Lênin 119- 


194 


Phần thứ ba. Chủ nghĩa xã hội khoa học 


195- 
273 


CHƯƠNG MỞ ĐẦU. NHẬP MÔN 
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 


I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành 
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin 
Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học 


”!1 khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã 


thuyết 
hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát 
triển. Chủ nghĩa đó hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện 
chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận 
thức thực tiễn thời đại; là thế giới quan duy vật biện chứng và 
phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và 
thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp 
vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về 
những quy luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, tạo nên hệ tư tưởng 
khoa học của giai cấp công nhân. 

b. Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác- 
Lênin 

- Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức 
phong phú? bao quát nhiều lĩnh vực với những giá trị lịch sử, thời 
đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị và chủ 
nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất. 
Triết học là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai 
trò của con người trong thế giới ấy. Kinh tế chính trị là hệ thống tri 
thức về những quy luật chi phối quá trình sản xuất và trao đổi tư 
liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội mà trọng tâm của nó 
1 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.26, tr.59 


? Bao gồm triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch 
Sử, quân sự v.v 


là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển, diệt 
vong tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng 
như sự ra đời tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất 
về cách mạng xã hội chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển 
của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng hình thái kinh tế- 
xã hội đó. 

- Giữa các bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin có 
sự khác nhau tương đối, thể hiện ở chỗ chủ nghĩa xã hội khoa học 
không nghiên cứu những quy luật xã hội tác động trong tất cả hoặc 
trong nhiều hình thái kinh tế-xã hội như chủ nghĩa duy vật lịch sử, 
mà chỉ nghiên cứu các quy luật đặc thù của sự hình thành, phát 
triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã 
hội khoa học cũng không nghiên cứu các quan hệ kinh tế như kinh 
tế chính trị, mà chỉ nghiên cứu các quan hệ chính trị-xã hội của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

- Giữa các bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin có 
sự thống nhất tương đối, thể hiện ở quan niệm duy vật về lịch sử 
mà tư tưởng chính của nó là do sự phát triển khách quan của lực 
lượng sản xuất nên từ một hình thái kinh tế-xã hội này nảy sinh ra 
một hình thái kinh tế-xã hội khác tiến bộ hơn và chính quan niệm 
như thế đã thay thế sự lộn xộn, tùy tiện trong các quan niệm về xã 
hội trong các học thuyết trước đó; thể hiện ở việc C.Mác và 
Ph.Ăngghen vận dụng thế giới quan duy vật biện chứng và phép 
biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu kinh tế, từ đó sáng tạo ra 
học thuyết giá trị thặng dư để nhận thúc chính xác sự xuất hiện, 
phát triển và diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản. Đến lượt 


mình, học thuyết giá trị thặng dư cùng với quan niệm duy vật về 


lịch sử đã đưa sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng 
đến khoa học. Bởi vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin “cung cấp cho loài 
người và nhất là cho giai cấp công nhân, những công cụ nhận thức 
vĩ đại”? và “kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng”. 

2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin 

a. Những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa 
Mác 

- Điều kiện kinh tế-xã hội 

+ Vào cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, cuộc cách mạng 
công nghiệp diễn ra ở nước Anh, sau đó mau chóng lan rộng ra các 
nước tây Âu tiên tiến. Cuộc cách mạng đó đã không những đánh 
dấu bước chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất công nghiệp, 
làm cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành hệ thống 
kinh tế thống trị, tính hơn hẳn của chế độ tư bản so với chế độ 
phong kiến thể hiện rõ nét, mà còn làm thay đổi sâu sắc cục diện 
xã hội mà trước hết là sự hình thành và phát triển của giai cấp vô 
sản. 

Đồng thời với sự phát triển đó, mâu thuẫn vốn có, nội tại nằm 
trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng thể hiện 
sâu sắc và gay gắt hơn. Đó là mâu thuẫn giữa tính xã hội của quá 
trình sản xuất và trình độ phát triển ngày càng cao của lực lượng 
sản xuất với hình thức sở hữu tư liệu sản xuất tư nhân và phân chia 
sản phẩm xã hội bất bình đẳng. Sản phẩm xã hội tăng lên nhưng lý 
tưởng tự do, bình đẳng, bác ái không được thực hiện. Bất công xã 


hội tăng, đối kháng xã hội thêm sâu sắc mà tiêu biểu là cuộc khủng 


3 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.23, tr.54 
* Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X.. Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2006, tr.260 


hoảng kinh tế năm 1825; người lao động bị bần cùng hoá vì bị bóc 
lột 

+ Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, vốn mang tính đối kháng, 
đã biểu hiện thành đấu tranh giai cấp. Khởi nguồn là cuộc khởi 
nghĩa của thợ dệt Lyông (1831, 1834) đã vạch ra một điều bí mật 
quan trọng- đó là cuộc đấu tranh diễn ra bên trong xã hội, giữa 
giai cấp những người có của và giai cấp những kẻ không có gì hết; 
phong trào Hiến chương ở Anh (1830-1840) là phong trào cách 
mạng vô sản to lớn đầu tiên, thật sự có tính chất quần chúng và có 
hình thức chính trị. Sự phát triển nhanh chóng của giai cấp vô sản 
và cuộc đấu tranh của thợ dệt ở Xilêdi năm 1844 ở Đức mang tính 
giai cấp tự phát đã dẫn đến sự ra đời Đồng minh những người 
chính nghĩa- một tổ chức vô sản cách mạng. Đến những năm 40 
của thế kỷ XIX, giai cấp vô sản xuất hiện với tư cách là một lực 
lượng chính trị-xã hội độc lập và đã ý thức được những lợi ích cơ 
bản của mình để tiến hành đấu tranh tự giác chống giai cấp tư sản. 
Những vấn đề của thời đại do sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
nảy sinh được phản ánh từ những lập trường giai cấp khác nhau, 
hình thành nên những học thuyết triết học, kinh tế và chính trị-xã 
hội khác nhau để lý giải về những khuyết tật của xã hội tư bản 
đương thời, sự cần thiết phải thay thế nó bằng xã hội hiện thực 
được tự do, bình đẳng, bác ái theo những lập trường khác nhau đã 
sản sinh ra nhiều hình thức lý luận về chủ nghĩa xã hội như chủ 
nghĩa xã hội phong kiến, chủ nghĩa xã hội tư sản, chủ nghĩa xã hội 
tiểu tư sản, chủ nghĩa xã hội chân chính Đúc v.v. 

Thực tiễn xã hội như vậy nảy sinh yêu cầu khách quan là 
những vấn đề mà thời đại đặt ra phải được soi sáng và giải đáp về 
mặt lý luận trên lập trường của giai cấp vô sản. Phải trả lời rõ ràng 


những vấn để mà mọi giai cấp trong xã hội quan tâm là số phận 


của loài người sẽ ra sao; lực lượng nào đóng vai trò chủ yếu trong 
cuộc đấu tranh cho tương lai của nhân loại. Đó là điều kiện kinh tế- 
xã hội cho sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mác xuất 
hiện với tư cách là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp vô sản- phong 
trào công nhân đã bước sang giai đoạn phát triển mới về chất vì đã 
có lý luận khoa học và cách mạng dẫn đường. 

- Tiền đề lý luận. Theo V.I.Lênin, toàn bộ thiên tài của C.Mác 
chính là ở chỗ học thuyết của ông ra đời là sự thừa kế thẳng và 
trực tiếp những học thuyết triết học, kinh tế chính trị học và chủ 
nghĩa xã hội của các đại biểu xuất sắc nhất 

+ Triết học cổ điển Đức là nguồn gốc lý luận trực tiếp của 
triết học Mác (đặc biệt là phép biện chứng duy tâm của Hêghen và 
tư tưởng duy vật về những vấn để cơ bản của triết học của 
Phoiơbắc). Phép biện chứng duy tâm của Hêghen phê phán phép 
siêu hình; xây dựng phép biện chứng từ phạm trù “ý niệm tuyệt 
đối”, coi phát triển là nguyên lý cơ bản nhất của phép biện chứng 
với phạm trù trung tâm là tha hoá và khẳng định tha hoá diễn ra ở 
mọi nơi, mọi lúc trong cả tự nhiên, xã hội và tỉnh thần. C.Mác và 
Ph.Ăngghen đã kế thừa Hêghen bằng cách duy vật hóa những “hạt 
nhân hợp lý” của phép biện chứng để xây dựng nên phép biện 
chứng duy vật. Những quan điểm duy vật về giới tự nhiên của 
Phoiơbắc chứng minh thế giới là thế giới vật chất; cơ sở tồn tại của 
giới tự nhiên chính là giới tự nhiên không do ai sáng tạo ra và tồn 
tại độc lập với ý thức. Tuy nhiên, trong lĩnh vực xã hội, Phoiơbắc lại 
coi sự phát triển của xã hội là sự phát triển của tôn giáo. C.Mác và 
Ph.Ăngghen đã kế thừa chủ nghĩa duy vật cũ bằng cách loại bỏ 
tính siêu hình và mở rộng học thuyết ấy từ chỗ chỉ nhận thức giới 
tự nhiên sang nhận thức cả xã hội loài người, làm cho chủ nghĩa 


duy vật trở nên hoàn bị và triệt để. 


+ Kinh tế chính trị học Anh mà đặc biệt là các quan điểm kinh 
tế của Ađam Xmít và Đavít Ricácđô là yếu tố không thể thiếu trong 
sự hình thành quan niệm duy vật về lịch sử của triết học Mác. 
Ađam Xmít cho rằng chủ nghĩa tư bản tồn tại theo các quy luật 
kinh tế khách quan; lý luận về kinh tế hàng hóa, đặc biệt là học 
thuyết giá trị thặng dư là cơ sở của hệ thống kinh tế tư bản chủ 
nghĩa tạo cho C.Mác cách nhìn đúng về chủ nghĩa tư bản. Đavít 
Ricácđô thừa nhận các quy luật khách quan của đời sống kinh tế xã 
hội, đặt quy luật giá trị làm cơ sở cho toàn bộ hệ thống kinh tế và 
rằng, do đó chủ nghĩa tư bản là vĩnh cửu. 

+ Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp với những phê phán xã 
hội tư bản và những dự báo thiên tài của Xanh Ximông, Phuriê mà 
trước hết là lịch sử loài người là một quá trình tiến hóa không ngừng, 
chế độ sau tiến bộ hơn chế độ trước; các ông cho rằng sự xuất hiện 
các giai cấp đối kháng trong xã hội tư bản là kết quả của sự chiếm 
đoạt; đồng thời phê phán chủ nghĩa tư bản là ở đó con người bị bóc 
lột và lừa bịp, chính phủ không quan tâm tới dân nghèo. Về một số 
đặc điểm của xã hội xã hội chủ nghĩa tương lai, các ông khẳng định 
đó là xã hội công nghiệp mà trong đó, công nông nghiệp đều được 
khuyến khích, đa số người lao động được bảo đảm những điều kiện 
vật chất cho cuộc sống v.v là cơ sở để chủ nghĩa Mác phát triển 
thành lý luận cải tạo xã hội. 

- Tiền đề khoa học tự nhiên. Trong những thập kỷ đầu thế kỷ 
XIX, khoa học tự nhiên phát triển mạnh với nhiều phát minh quan 
trọng, cung cấp cơ sở tri thức khoa học để tư duy biện chứng vượt 
lên tính tự phát của tư duy biện chứng cổ đại, thoát khỏi tính thần 
bí của phép biện chứng duy tâm và trở thành khoa học. 

+ Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng của các nhà 


khoa học tự nhiên như Lômônôxốp, Lenxơ (Nga), Maye (Đức), 


Gơrốp, Giulơôn (Anh) và Cônđinhgơ (Đan Mạch) chứng tỏ lực cơ 
học, nhiệt, ánh sáng, điện tử, các quá trình hoá học không tách rời 
nhau, mà liên hệ với nhau và hơn thế nữa, trong những điều kiện 
nhất định, chúng chuyển hoá cho nhau mà không mất đi, chỉ có sự 
chuyển hoá không ngừng của năng lượng từ dạng này sang dạng 
khác. Định luật này đã dẫn đến kết luận triết học là sự phát triển 
của vật chất là một quá trình vô tận của sự chuyển hoá những hình 
thức vận động của chúng. 

+ Thuyết tế bào (ra đời trong những năm 30 của thế kỷ XIX) 
của Svannơ (sinh học) và Sơlâyđen (thực vật học) được xây dựng 
nhờ các công trình nghiên cứu trước đó của Húc (1665), Vonphơ, 
Gôriannhinốp (tự nhiên học), Púckin (sinh học). Thuyết này chứng 
minh rằng tế bào là cơ sở của kết cấu và sự phát triển chung của 
thực vật và động vật; bản chất sự phát triển của chúng đều nằm 
trong sự hình thành và phát triển của tế bào. Như vậy, thuyết tế 
bào đã xác định sự thống nhất về mặt nguồn gốc và hình thức giữa 
động vật và thực vật; giải thích quá trình phát triển của chúng; đặt 
cơ sở cho sự phát triển của toàn bộ nền sinh học; bác bỏ quan niệm 
siêu hình về nguồn gốc và hình thức giữa thực vật với động vật. 

+ Thuyết tiến hoá của Đácuyn (Anh), giải thích duy vật về 
nguồn gốc và sự phát triển của các loài thực vật và động vật 
(1859). Các loài thực vật và động vật biến đổi, các loài đang tồn tại 
được sinh ra từ các loài khác bằng con đường chọn lọc tự nhiên và 
chọn lọc nhân tạo. Phát minh này đã khắc phục được quan điểm 
cho rằng giữa thực vật và động vật không có sự liên hệ; là bất biến; 
do Thượng Đế tạo ra và đem lại cho sinh học cơ sở khoa học, xác 
định tính biến dị và di truyền giữa các loài. 

Đánh giá về ý nghĩa của những phát minh trong khoa học tự 


nhiên thời ấy, Ph. Ăngghen viết "Quan niệm mới về giới tự nhiên đã 


được hoàn thành trên những nét cơ bản: tất cả cái gì cứng nhắc 
đều bị tan ra, tất cả cái gì là cố định đều biến thành mây khói, và 
tất cả những gì đặc biệt mà người ta cho là tồn tại vĩnh cửu thì đã 
trở thành nhất thời; và người ta đã chứng minh răng toàn bộ giới tự 
nhiên đều vận động theo một dòng và một tuần hoàn vĩnh cửu"5. 

b. Giai đoạn hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác 

- Giới thiệu sơ lược về C.Mác và Ph.Ăngghen. “C.Mác là con 
một nhà quý phái, Ph.Ăngghen là con một nhà tư bản, nhưng hai 
ông đã hoàn toàn dâng mình cho cách mạng và trở thành những 


6 


người sáng lập chủ nghĩa cộng sản”°. Tên đầy đủ của C.Mác là Karl 
Henrix Marx, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 tại Tơria, tỉnh Ranh, 
nước Đức trong một gia đình luật sư người Do thái có tư tưởng khai 
sáng và tự do; từ trần ngày 14 tháng 3 năm 1883, an táng tại nghĩa 
trang Khaighết, Luân Đôn, Anh. Ph.Ăngghen sinh ngày 28 tháng 
11 năm 1820 tại Bácmen, tỉnh Ranh, nước Đức trong một gia đình 
tư bản công nghiệp dệt bảo thủ về tư tưởng; từ trần ngày mùng 5 
tháng 8 năm 1895 tại Luân Đôn, Anh. Theo nguyện vọng của 
Ph.Ăngghen, sau khi hoả táng, tro thi hài được thả xuống eo biển 
gần Ixtôbôrn, phía Nam bờ nước Anh. 

- C.Mác, Ph.Ăngghen với quá trình hình thành chủ nghĩa Mác 
(1842-1646) 

Thời kỳ 1842-1843, những bài viết của C.Mác đăng trên báo 
Sông Ranh nhằm bảo vệ lợi ích của những người lao động nghèo khổ, 
đấu tranh vì tự do và dân chủ; đánh dấu sự hình thành tư tưởng về 
vai trò lịch sử của giai cấp vô sản của ông. Thực tiễn đấu tranh thông 
qua báo chí đã làm cho tư tưởng dân chủ cách mạng có nội dung rõ 
ràng hơn và sự chuyển biến về thế giới quan ở C.Mác diễn ra từng 


bước. Khi phê phán chính quyền nhà nước đương thời, ông thấy cái 


5 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.471 
° Hồ Chí Minh: 7oàn tập, 2002, t.8, tr.140 


10 


khách quan quy định hoạt động của nhà nước không phải là hiện 
thân của “ý niệm tuyệt đối” như Hêghen đã chứng minh, mà là 
những lợi ích; còn chính quyền nhà nước là cơ quan đại diện đẳng 
cấp của những lợi ích tư nhân. Trong thời gian ở Croixơnäc (tháng 5 
đến tháng 10 năm 1843), C.Mác viết tác phẩm Góp phần phê phán 
triết học pháp quyền của Hêghen phê phán những quan niệm duy 
tâm của Hêghen về xã hội và đi tới kết luận, không phải nhà nước 
quy định xã hội công dân”, mà ngược lại, xã hội công dân quy định 
nhà nước. Có thể coi đây là điểm xuất phát của nhận thúc duy vật về 
lịch sử của C.Mác trong tương lai. 

Tháng 12 năm 1843, C.Mác viết tác phẩm Góp phần phê phán 
triết học pháp quyền của Hêghen. Lời nói đầu. Tuy nhiên, sự 
chuyển biến tư tưởng trong thời gian ông sống ở Pari thể hiện 
trong Lời nói đầu này, đã khiến nó vượt khỏi tính chất của một lời 
nói đầu. Đứng trên quan niệm duy vật về lịch sử đang hình thành, 
C.Mác phân tích ý nghĩa to lớn và cả mặt hạn chế của cuộc cách 
mạng tư sản mà ông gọi là "cuộc cách mạng bộ phận", còn cuộc 
cách mạng vô sản được gọi là "cuộc cách mạng triệt để" và khẳng 
định "cái khả năng tích cực" của cuộc cách mạng để thực hiện sự 
giải phóng con người chính là giai cấp vô sản. C.Mác cũng nhấn 
mạnh ý nghĩa to lớn của lý luận cách mạng trong sự gắn bó với 
phong trào cách mạng, nhằm cải biến xã hội về căn bản, “Dĩ nhiên, 
vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí, 
sức mạnh vật chất phải được lật đổ bằng chính ngay sức mạnh vật 
chất; nhưng lý luận cũng trở thành một sức mạnh vật chất khi nó 
thâm nhập vào quần chúng” và “Giống như triết học thấy giai cấp 


vô sản là vũ khí vật chất của mình, giai cấp vô sản cũng thấy triết 


7 Khái niệm xã hội công dân thời đó được hiểu là những lĩnh vực lợi ích tư nhân, trước hết là 
những lợi ích vật chất và những quan hệ xã hội gắn liền với chúng 


11 


học là vũ khí tinh thần của mình”. 

Sự hình thành chủ nghĩa Mác được đánh dấu bằng những tác 
phẩm kinh điển bất hủ như Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844, 
Gia đình thần thánh (1845), Luận cương về Phoiơbắc (1845), Hệ tư 
tưởng Đúc (1845-1846) v.v; thể hiện rõ nét việc C.Mác và 
Ph.Ăngghen kế thừa tỉnh hoa quan điểm duy vật và phép biện 
chứng của các nhà tư tưởng trong lịch sử triết học để xây dựng các 
quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng. Bản thảo kinh tế-triết 
học năm 1844 là tác phẩm đầu tiên của thời kỳ hình thành những 
nguyên lý triết học Mác với mục đích phê phán kinh tế chính trị 
học đương thời và chế độ tư hữu để rút ra những vấn đề có ý 
nghĩa triết học và nhân văn sâu sắc. Xuất phát từ việc nghiên cứu 
kinh tế-chính trị học Anh, C.Mác đã phân tích bản chất của xã hội 
tư bản từ các phạm trù cụ thể như tiền công, lợi nhuận, tư bản, địa 
tô, sức lao động để chỉ ra sự đối kháng giữa người công nhân với 
nhà tư bản. C.Mác lý giải mối quan hệ qua lại giữa chế độ tư hữu, 
tính tư lợi, cạnh tranh, giá trị sức lao động và giá cả của nó v.v để 
luận chứng cho tính tất yếu của chủ nghĩa cộng sản trong sự phát 
triển xã hội. Từ góc độ triết học, C.Mác đã nhận thức chủ nghĩa 
cộng sản là nấc thang lịch sử cao hơn chủ nghĩa tư bản, bởi đến 
chủ nghĩa tư bản thì lao động bị tha hóa tới độ phát triển cao nhất 
khiến cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản trở nên tất yếu với những 
tiền đề do chính chủ nghĩa tư bản đã tạo ra. Hệ tư tưởng Đức 
(1845-1846) là tác phẩm đánh dấu một mốc quan trọng, một bước 
tiến mới trong việc phát triển chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử cũng như chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó 
không chỉ là tác phẩm có quy mô lớn nhất trong giai đoạn này, mà 
còn có thể được coi là tác phẩm chín muồi đầu tiên của chủ nghĩa 


8 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.1, tr.589 
? Cho rằng, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là bình thường, hợp lý và vĩnh cửu 


12 


Mác. Thông qua việc phê phán triết học mới của Đức (đại diện là 
Phoiobắc, Bauơ, Stiếcnơ) và chủ nghĩa xã hội “chân chính” Đức, 
C.Mác và Ph. Ăngghen đã trình bày hệ thống quan niệm duy vật 
lịch sử và đưa ra nhiều nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản 
khoa học như những hệ quả của quan niệm đó. Xuất phát từ hiện 
thực lịch sử, C.Mác và Ph.Ăngghen viết "Tiền đề đầu tiên của mọi 
sự tồn tại của con người, và do đó là tiền đề của mọi lịch sử, đó là 
người ta phải có khả năng sống đã rồi mới có thể làm ra lịch sử"19, 
Tuy nhiên, muốn sống được thì trước hết cần có thức ăn, thức uống 
(...) nên hành vi lịch sử đầu tiên của con người là sản xuất ra bản 
thân đời sống vật chất để thỏa mãn những nhu cầu ấy. Trong Hệ tư 
tưởng Đức, C.Mác và Ph.Ăngghen còn trình bày quá trình phát 
triển của lịch sử dưới dạng vắn tắt mà hạt nhân của nó là sở hữu về 
tư liệu sản xuất. Thực chất, đó là biểu hiện của quy luật về sự phù 
hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất- quy luật có ý nghĩa phổ biến trong sự phát triển của các hình 
thái kinh tế-xã hội. 

Các tác phẩm Sự khốn cùng của triết học (1847) và Tuyên ngôn 
của Đảng Cộng sản (1848) đã trình bày chủ nghĩa Mác trong hệ 
thống các quan điểm nền tảng với ba bộ phận lý luận cấu thành. 
Trong tác phẩm Sự khốn cùng của triết học, C.Mác phân tích-phê 
phán phương pháp cải lương, thỏa hiệp của Pruđông về đấu tranh 
giai cấp, mà thực chất là sự vận dụng phương pháp Hêghen đã bị 
tước bỏ tỉnh thần biện chứng. Từ đó, gắn với cuộc đấu tranh chống 
tư tưởng kinh tế phản động của Pruđông, C.Mác đã phát triển thêm 
những nguyên lý của triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Tác phẩm Sự khốn cùng của triết học tiếp tục đề xuất 


các nguyên lý triết học, chủ nghĩa cộng sản khoa học và đặc biệt là 


!9 C.Mác và Ph.Ănghen; Toàn tập, 2004, t.3, tr.38 


13 


nghiên cứu về giá trị sử dụng và giá trị trao đổi; giá trị cấu thành hay 
giá trị tổng hợp; tiền tệ; số dư thừa do lao động mang lại; phân công 
lao động và máy móc; cạnh tranh và độc quyền v.v như chính C.Mác 
nói, tác phẩm đã chứa đựng những mầm mống của học thuyết được 
trình bày trong bộ Tư bản sau hai mươi năm trời lao động. Sự khốn 
cùng của triết học là tác phẩm biểu hiện sự chín muồi trong nhận 
thức của C.Mác những tư tuởng về chủ nghĩa xã hội khoa học và sự 
vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp vô sản vì 
xã hội tương lai. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có 
tính cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác; là tác phẩm đánh dấu 
sự trưởng thành của chủ nghĩa Mác về cả ba phương diện triết học, 
kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Theo V.I.Lênin, 
tác phẩm này trình bày sáng sủa và rõ ràng thế giới quan mới, chủ 
nghĩa duy vật triệt để- chủ nghĩa duy vật này bao quát cả lĩnh vực 
sinh hoạt xã hội; phép biện chứng với tư cách là học thuyết toàn diện 
nhất và sâu sắc nhất về sự phát triển; lý luận đấu tranh giai cấp và 
vai trò cách mạng- trong lịch sử toàn thế giới- của giai cấp vô sản, 
tức là giai cấp sáng tạo ra một xã hội mới, xã hội cộng sản 

Về quan niệm duy vật về lịch sử, hai ông đã trình bày quan 
điểm chủ đạo là sản xuất vật chất, xét đến cùng, là yếu tố quy định 
đời sống chính trị và tư tưởng của mỗi xã hội, mỗi thời đại lịch sử. 
Chính sản xuất vật chất, được tiến hành trong khuôn khổ một 
phương thức sản xuất nhất định, ở một trình độ nhất định của lực 
lượng sản xuất và với một quan hệ sản xuất phù hợp, là cơ sở khách 
quan của tất cả những sự biến trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tức 
là trong lĩnh vực kiến trúc thượng tầng và các hình thái ý thức xã hội. 
C.Mác và Ph.Ăngghen đã vận dụng tư tưởng này vào xem xét xu 
hướng vận động của xã hội tư sản và chỉ ra rằng do sự phát triển của 


bản thân lực lượng sản xuất của phương thức sản xuất tư bản chủ 


14 


nghĩa đang vượt quá khuôn khổ chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa mà nền sản xuất ấy đang lâm vào những cuộc khủng hoảng có 
tính chất chu kỳ và ngày càng trầm trọng. Biểu hiện chính trị của 
cuộc khủng hoảng đó là những cuộc đấu tranh ngày càng có tính 
chất chính trị, ngày càng tự giác của giai cấp vô sản. Các ông còn chỉ 
rõ pháp quyền tư sản chẳng qua là ý chí của giai cấp tư sản được đề 
lên thành luật- cái ý chí mà nội dung bị quy định bởi điều kiện sinh 
hoạt vật chất của giai cấp ấy; sản xuất vật chất quyết định sản xuất 
tinh thần, tư tưởng thống trị trong một thời đại là tư tưởng của giai 
cấp thống trị về kinh tế 

Về lý luận đấu tranh giai cấp, cũng trong Lời tựa trên, Ph.Ăng 
ghen viết, do đó (từ khi chế độ công hữu ruộng đất nguyên thuỷ 
tan rã), toàn bộ lịch sử là lịch sử các cuộc đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh giữa những giai cấp bị bóc lột và những giai cấp ởi bóc lột, 
giữa những giai cấp bị trị và những giai cấp thống trị. Nguyên 
nhân kinh tế của hiện tượng đó là chế độ tư hữu về tư liệu sản 
xuất. Chế độ đó đã làm cho xã hội, vốn không có khác biệt giai cấp, 
phân chia thành những giai cấp khác nhau, trong đó những giai 
cấp nắm được tư liệu sản xuất, điều hành nền sản xuất xã hội 
thống trị, bóc lột những giai cấp khác 

Vận dụng quan điểm này vào xem xét xã hội tư bản, hai ông chỉ 
ra răng cuộc đấu tranh giai cấp hiện thời, giữa giai cấp vô sản và giai 
cấp tư sản, đã phát triển tới múc là, giai cấp vô sản sẽ không thể lật 
đổ giai cấp tư sản, không thể tự giải phóng cho mình nếu không đạp 
đổ toàn bộ chế độ tư hữu,- mà biểu hiện trực tiếp và cao nhất chính 
là chế độ tư hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa- xoá bỏ toàn bộ các giai 
cấp, giải phóng toàn xã hội. Các ông dự đoán rằng, cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản tất yếu sẽ dẫn tới cuộc cách mạng vô sản trên 


quy mô toàn thế giới và những yếu tố phá sập nền tảng của giai cấp 


15 


tư sản là nền sản xuất đại công nghiệp và sự lớn mạnh về lực lượng 
cũng như ý thức chính trị của giai cấp vô sản hiện đại dẫn đến sự sụp 
đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều tất yếu 
như nhau. Phần lý luận của tác phẩm kết thúc với định nghĩa kinh 
điển về bản chất của xã hội cộng sản tương lai "Thay cho xã hội tư 
sản cũ với những giai cấp và những sự đối kháng giai cấp của nó, sẽ 
xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là 
điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người"1!!. Kết luận 
này đã xác định mục đích cuối cùng của xã hội cộng sản và là 
nguyên tắc nhân đạo nhất của chủ nghĩa cộng sản. 

- Œ Mác, Ph.Ăngghen với quá trình phát triển chủ nghĩa Mác 
1849-1895. Sau tháng 2 năm 1948, triết học Mác tiếp tục được bổ 
sung và phát triển trong sự gắn bó giữa tư tưởng với thực tiễn cách 
mạng của C.Mác và Ph.Ăngghen. Từ kinh nghiệm thực tiễn cách 
mạng, bằng tư duy lý luận sâu sắc, C.Mác và Ph.Ăngghen đã viết 
những tác phẩm cơ sở cho những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử; đưa phong trào công nhân từ tự phát lên tự giác và 
phát triển ngày càng mạnh mẽ và chính trong quá trình đó, học 
thuyết của các ông cũng không ngừng được phát triển. Các tác 
phẩm chủ yếu của C.Mác như Đấu tranh giai cấp ở Pháp, Ngày 18 
tháng Sương Mù của Lui Bônapactơ, Phê phán Cương lĩnh Gôta v.v 
cho thấy việc tổng kết thực tiễn và các thành tựu khoa học có vai 
trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển lý luận. Nhiều vấn đề, 
đặc biệt những vấn đề phương pháp luận duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử được C.Mác phát triển trong các tác phẩm nghiên 
cứu kinh tế-chính trị, tiêu biểu là bộ Tư bản. 

Tư bản (1843-1883) là công trình đồ sộ!2 bổ sung, phát triển 
chủ nghĩa Mác nói chung; là hình mẫu của sự phân tích khoa học về 


!! C,Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4. tr.628 
12 C.Mác và Ph.Angghen: Toàn tập, 2004. Các tập 23, 24, 25 (2 phần), 26 (3 phần) 


16 


hình thái xã hội phức tạp nhất, là tác phẩm kinh tế-chính trị, triết 
học và lịch sử vĩ đại nhất của C.Mác. Nghiên cứu phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, Tư bản chỉ ra quy luật vận động kinh tế của 
xã hội tư bản, tạo cơ sở lý luận kinh tế để thiết lập xã hội cộng sản. 
Nội dung cơ bản nhất của Tư bản là xuất phát từ sự vận động của 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, C.Mác đã trình bày những nguyên lý triết 
học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học trên tỉnh thần 
biện chứng của sự phát triển lịch sử-xã hội. Có thể khái quát nội 
dung Tư bản từ góc độ triết học hai vấn đề chủ yếu là quan niệm 
duy vật lịch sử và phép biện chứng 

Quan niệm duy vật về lịch sử. Xuất phát từ phương thức sản 
xuất, tức từ hai mặt của một quá trình sản xuất vật chất trong đời 
sống xã hội là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, C.Mác 
khẳng định sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội là một 
quá trình lịch sủ-tự nhiên". Có thể khái quát rằng, toàn bộ quan 
niệm duy vật lịch sử của C.Mác trong tác phẩm thể hiện ở phạm 
trù hình thái kinh tế-xã hội. Bản chất của phạm trù này nằm ở quy 
luật vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người bị quy định 
bởi các yếu tố cơ bản là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và 
kiến trúc thượng tầng; các yếu tố khác trong lịch sử xã hội cũng có 
vai trò chi phối tác động, nhưng trên cơ sở các yếu tố cơ bản đó. 
Tính lịch sủ-tự nhiên của sự phát triển xã hội được chứng minh bởi 
sự phát triển vừa tuần tự vừa nhảy vọt, vừa đa dạng phong phú, 
phức tạp vừa thể hiện những quy luật phổ biến có ý nghĩa xuyên 
suốt toàn bộ tiến trình lịch sử xã hội loài người 

Một vấn đề khác, nổi bật, đồng thời là kết quả của sự vận 
động nội tại của nội dung tác phẩm- đó là phép biện chứng duy vật. 


Xuất phát từ việc nghiên cứu hàng hóa với tư cách là tế bào kinh tế 


!3 C,Mác và Ph.Ăngghen: 7oàn tập, 2004, t.23, tr.21 


17 


của chủ nghĩa tư bản, C.Mác đã từng bước thể hiện bản chất của 
chủ nghĩa tư bản thông qua phương pháp lịch sử-lôgíc, trừu tượng- 
cụ thể. Quá trình vận động và phát triển của nền sản xuất tư bản 
chủ nghĩa biểu hiện lịch sử của nó với tính đa dạng, phong phú, 
phức tạp của một hệ thống, một phương thức sản xuất. Cho nên, 
lịch sử là bản thân quá trình sản xuất; lôgíc là bản chất của nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa; là bóc lột giá trị thặng dư. C.Mác cũng 
phân tích rõ mối quan hệ biện chứng giữa cái trừu tượng với cái cụ 
thể; theo đó, cái trừu tượng chỉ là sự phản ánh một mặt, một yếu tố 
của quá trình nhận thức đối tượng, cái cụ thể lý tính, về bản chất, 
là sự phản ánh khái quát các thuộc tính của đối tượng trong tư duy. 
Bởi vậy, nền sản xuất xã hội biểu hiện từ sản xuất, phân phối, trao 
đổi, tiêu dùng đến bản chất của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa cũng 
chính là con đường đi từ trừu tuợng đến cụ thể trong tư duy. Các 
quy luật của phương pháp biện chứng duy vật như quy luật mâu 
thuẫn, quy luật lượng chất, quy luật phủ định của phủ định, đều 
được C.Mác vận dụng vào quá trình phân tích bản chất chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Phương pháp biện chứng của C.Mác là một biểu 
hiện sự thống nhất giữa nội dung với phương pháp; là phương pháp 
nhận thức thông qua sự vận động của nội dung. Tư bản là một 
trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác. Bằng phương pháp biện 
chứng duy vật, C.Mác đã làm rõ quy luật vận động, phát triển của 
lịch sử xã hội loài người thông qua việc phân tích nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa; ông đã vạch ra điều bí mật quan trọng nhất của 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chỉ ra tính hai mặt của 
hàng hoá; sức lao động là hàng hoá; phân chia tiên vốn thường 
xuyên và tiền vốn tạm thời v.v và đó là những cơ sở của học thuyết 


về giá trị thặng dư, cùng với quan niệm duy vật về lịch sử và sứ 


18 


mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là các phát minh vĩ đại và 
quan trọng nhất của chủ nghĩa Mác. 

Năm 1875, C.Mác viết Phê phán Cương lĩnh Gôta', đây là tác 
phẩm lý luận quan trọng nhất sau Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 
và bộ Tư bản. Trong tác phẩm, C.Mác làm sâu sắc và phong phú 
thêm học thuyết về hình thái kinh tế-xã hội (nêu và vận dụng các 
khái niệm tư liệu lao động, thời gian lao động, thu nhập lao động, 
tổng sản phẩm xã hội v.v). Ông cũng phát triển thêm học thuyết về 
nhà nước và cách mạng “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội 
cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ 
sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ 
chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn 
là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”'5. 

Trong khi đó, Ph.Ăngghen phát triển chủ nghĩa Mác thông qua 
việc khái quát các thành tựu khoa học và phê phán các lý luận triết 
học duy tâm, siêu hình và cả những quan niệm duy vật tầm thường ở 
những người tự nhận là người mácxít nhưng lại không hiểu đúng 
thục chất chủ nghĩa Mác. Với những tác phẩm của mình, 
Ph.Ăngghen đã trình bày chủ nghĩa Mác trong một hệ thống lý luận; 
những ý kiến bổ sung, giải thích của Ph. Ăngghen sau khi C.Mác qua 
đời đối với một số luận điểm của các ông trước đây cũng có ý nghĩa 
rất quan trọng trong việc phát triển chủ nghĩa Mác. 

c. Giai đoạn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác 

Sau khi C.Mác và Ph.Ăngghen qua đời, V.I.Lênin là người bảo 
vệ, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác. Chủ 
nghĩa Lênin hình thành và phát triển trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa duy tâm, xét lại và giáo điều; là sự tiếp tục và là giai đoạn 
mới trong lịch sử chủ nghĩa Mác để giải quyết những vấn đề cách 


14 C,Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.19 
15 C.Mác và Ph.Angghen: Toàn tập, 2004, t.19, tr.47 


19 


mạng vô sản trong giai đoạn chủ nghĩa đế quốc và bước đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


- Bối cảnh lịch sử mới và nhu cầu khách quan của việc bảo vệ 
và phát triển chủ nghĩa Mác 


Những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản 
đã bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Bản chất của chủ nghĩa 
tư bản thể hiện tinh vi, tàn bạo hơn; mâu thuẫn đặc thù vốn có của 
chủ nghĩa tư bản ngày càng bộc lộ sâu sắc mà điển hình là mâu 
thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Tại các nước thuộc 
địa, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc với tính thống 
nhất giữa cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản, 
giữa nhân dân các nước thuộc địa với giai cấp công nhân ở chính 
quốc. Nước Nga là trung tâm của phong trào này; giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Nga dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Bôsêvích là ngọn cờ đầu của phong trào cách mạng thế giới. 

Những năm cuối của thế kỷ XIX, bước sang thế kỷ XX, có 
những phát minh vật lý mang tính vạch thời đại, làm đảo lộn căn 
bản quan niệm ngàn đời về vật chất. Đây là cơ sở để chủ nghĩa 
Makhơ- một thứ chủ nghĩa duy tâm chủ quan- tấn công chủ nghĩa 
Mác; một số nhà khoa học tự nhiên rơi vào tình trạng khủng hoảng 
về thế giới quan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành 
động của phong trào cách mạng. Đồng thời, tuy chủ nghĩa Mác đã 
được truyền bá vào nước Nga; nhưng để bảo vệ địa vị và lợi ích của 
giai cấp tư sản, những trào lưu tư tưởng như chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa xét lại v.v đã 
nhân danh đổi mới chủ nghĩa Mác để xuyên tạc và phủ nhận chủ 
nghĩa đó. 

Trong bối cảnh đó, nhu cầu khách quan về việc khái quát 


những thành tựu khoa học tự nhiên để rút ra những kết luận về thế 


20 


giới quan và phương pháp luận triết học cho các khoa học chuyên 
ngành; đấu tranh chống lại những trào lưu tư tưởng phản động và 
phát triển chủ nghĩa Mác đã được thực tiễn nước Nga đặt ra. Hoạt 
động lý luận của V.I.Lênin nhằm đáp ứng nhu cầu lịch sử đó. 

- Vai trò của V.ILLênin đối với việc bảo vệ và phát triển chủ 
nghĩa Mác. Quá trình V.I.Lênin bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác 
được chia thành ba thời kỳ, tương ứng với ba nhu cầu khách quan 
của thực tiễn nước Nga. 

Trong thời kỳ 1893-1907, V.ILênin dùng lý luận chống lại 
phái dân túy!° thể hiện rõ nét trong các tác phẩm Những “người 
bạn dân là thế nào” và họ đấu tranh chống những người dân chủ- 
xã hội ra sao? (1894) và tác phẩm Làm gì? (1902). Trong tác phẩm 
thứ nhất, V.I.Lênin đã phê phán tính duy tâm của phái dân túy về 
những vấn đề lịch sử-xã hội và chỉ ra rằng, thông qua việc xóa 
nhòa ranh giới giữa phép biện chứng duy vật với phép biện chứng 
duy tâm của Hêghen, phái dân túy đã xuyên tạc chủ nghĩa Mác. 
Đồng thời, tác phẩm cũng đưa ra nhiều tư tưởng về vai trò quan 
trọng của lý luận, thực tiễn và mối quan hệ biện chứng giữa hai 
phạm trù này. Trong tác phẩm Làm gì?, V.I.Lênin đã phát triển 
quan điểm của chủ nghĩa Mác về các hình thức đấu tranh giai cấp 
của giai cấp vô sản trước khi giành được chính quyền; trong đó các 
vấn đề về đấu tranh kinh tế, chính trị, tư tưởng được để cập rõ nét; 
đặc biệt, V.I.Lênin nhấn mạnh quá trình hình thành hệ tư tưởng 
của giai cấp vô sản. Trước thểm cách mạng Nga 1905-1907, 
V.I.Lênin tập trung viết về cơ sở thực tiễn của cuộc cách mạng 
được coi là cuộc tổng diễn tập cho cách mạng Tháng Mười (Nga) 


năm 1917. Tác phẩm Hai sách lược của Đảng Dân chủ-Xã hội trong 


15 Là phái theo hệ tư tưởng tư sản duy tâm mà đại diện tiêu biểu là Mikhailốpxki, Bakumin và 
Plêkhnốp. Quan điểm chính của phái này là tuyệt đối hóa vai trò cá nhân, lấy công xã nông 
thôn làm hạt nhân của chủ nghĩa xã hội; nông dân dưới sự lãnh đạo của trí thức là động lực 
chính của cách mạng và chủ trương dùng khủng bố cá nhân để đấu tranh 


21 


cách mạng dân chủ (1905) phát triển chủ nghĩa Mác về những vấn 
để như phương pháp; nhân tố chủ quan và yếu tố khách quan; vai 
trò của quần chúng nhân dân; của các đảng chính trị v.v trong 
cách mạng ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

Trong thời kỳ 1907-1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Chủ nghĩa 
duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1909). Tác phẩm 
khái quát từ góc độ triết học những thành tựu mới nhất của khoa 
học tự nhiên. Đồng thời bảo vệ và tiếp tục phát triển chủ nghĩa 
Mác; phê phán triết học duy tâm chủ quan (đặc biệt là của Makhơ 
và Avênariút) đang chống lại chủ nghĩa duy vật nói chung và chủ 
nghĩa duy vật biện chứng nói riêng với mục đích làm sống lại chủ 
nghĩa duy tâm, thuyết không thể biết của Béccli và Hium. Trong 
tác phẩm, vấn đề cơ bản của triết học và phạm trù vật chất có ý 
nghĩa hệ tư tưởng và phương pháp luận hết sức to lớn. "Nếu cho 
rằng cái thứ nhất là giới tự nhiên, là vật chất, là vật thể, là thế giới 
bên ngoài và cho rằng cái thứ hai là ý thức, là cảm giác, là tỉnh 
thần, tâm lý v.v, (thì) đó là vấn đề cội rễ, vấn đề trên thực tế tiếp 
tục phân chia các nhà triết học thành hai trường phái lớn"!”. Đồng 
thời, khi chỉ ra sự biện chứng giữa tính tuyệt đối với tính tương đối 
trong sự đối lập giữa vật chất với ý thức, V.I.Lênin cho rằng "sự đối 
lập giữa vật chất với ý thức có nghĩa tuyệt đối trong những phạm vi 
hết sức hạn chế: trong trường hợp này, chỉ giới hạn trong vấn đề 
nhận thức luận cơ bản là thừa nhận cái gì là cái có trước và cái gì 
là cái có sau? Ngoài giới hạn đó, thì không còn nghi ngờ gì nữa 
rằng sự đối lập đó là tương đối"1°. Trong tác phẩm, V.I.Lênin còn 
vận dụng phép biện chứng vào xây dựng học thuyết phản ánh. Đó 
là những vấn đề như chân lý, tính khách quan và tính cụ thể của 
chân lý; biện chứng giữa chân lý tuyệt đối với chân lý tương đối. 


1” V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.18, tr.356 
18 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.18, tr.173 


22 


Đồng thời V.I.Lênin cũng làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác về 
thực tiễn, ông nhấn mạnh "Quan điểm của cuộc sống, của thực tiễn 
cần phải trở thành quan điểm đầu tiên và quan điểm cơ sở của lý 
luận nhận thức"”°. Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác về nhận 
thức, V.I.Lênin cũng chỉ ra sự thống nhất bên trong, không tách rời 
giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng với chủ nghĩa duy vật lịch sử; sự 
thống nhất của những luận giải duy vật về tự nhiên, về xã hội, về 
con người và tư duy của nó. Năm 1913, V.I.Lênin viết tác phẩm Ba 
nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác; tác phẩm nêu 
nguồn gốc lịch sử, bản chất và kết cấu của chủ nghĩa Mác. Tác 
phẩm Bút ký triết học (1914-1916) là những tóm tắt một số tác 
phẩm triết học, Những bài giảng về lịch sử triết học và Những bài 
giảng về triết học lịch sử của Hêghen; những tác phẩm của 
Phoiơbắc và Lắcxan; Siêu hình học của Arítxtốt và một loạt những 
tác phẩm khác theo chuyên ngành triết học và khoa học tự nhiên. 
Trong tác phẩm, V.I.Lênin tiếp tục khai thác "hạt nhân hợp lý" của 
triết học Hêghen để làm phong phú thêm phép biện chứng duy vật, 
đặc biệt là lý luận về sự thống nhất của các mặt đối lập. Năm 
1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Nhà nước và cách mạng; trong tác 
phẩm này vấn đề nhà nước chuyên chính vô sản, bạo lực cách 
mạng và vai trò của đảng công nhân và con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đã được đề cập rõ nét. Khi biết tin về cuộc cách mạng 
Tháng Hai năm 1917, V.I.Lênin lập tức quay về Tổ quốc; ông viết 
cho báo Sự Thật “Những bức thư gửi từ xa”, trong đó nói về tính 
tất yếu sự chuyển hoá của cách mạng dân chủ tư sản vào cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và những vấn đề về bộ máy nhà nước của 
giai cấp vô sản. Ngày 4 tháng 4 năm 1917, V.I.Lênin viết Luận 


cương Tháng Tư, trong đó khẳng định con đường đi đến thắng lợi 


19 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.18, tr.145 


23 


của cách mạng xã hội chủ nghĩa; đưa ra tư tưởng về nhà nước 
Xôviết, coi đó là hình thức của chuyên chính vô sản; vạch ra những 
nhiệm vụ chính trị và kinh tế mà nhà nước đó phải thực hiện và chỉ 
ra những nguồn gốc vật chất của chủ nghĩa xã hội được tạo ra do 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Trong tác phẩm Những người 
Bônsêvích có thể giữ vững được chính quyền nhà nước hay không? 
(10-1917), V.I.Lênin đã bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác về cách 
mạng; về chuyên chính vô sản; về những con đường của sự nghiệp 
xây dựng xã hội không có giai cấp và các giai đoạn phát triển của 
nó. 

Thời kỳ 1917-1924. Thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười (Nga) năm 1917 mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện này làm nẩy sinh những nhu cầu 
mới về lý luận mà sinh thời C.Mác và Ph.Ăng ghen chưa thể hiện; 
V.I.Lênin tiếp tục tổng kết thực tiễn để đáp ứng nhu cầu đó bằng 
các tác phẩm như Nhiệm vụ tiếp theo của chính quyền Xôviết 
(1918); Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” trong phong trào cộng sản (1920); 
Lại bàn về công đoàn, về tình hình trước mắt và về những sai lầm 
của các đồng chí Tơrốtxki và Bukharin (1921) v.v. Ông cho rằng 
việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn dân; tổ chức thi đua xã hội 
chủ nghĩa là những điều kiện cần thiết để chuyển sang xây dựng 
"chủ nghĩa xã hội kế hoạch". V.I. Lênin cũng nhấn mạnh tính lâu 
dài của thời kỳ quá độ, không thể tránh khỏi phải đi qua những nấc 
thang trên con đường đó. Trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội thời bình, V.I.Lênin tiên đoán được sự nguy hiểm của việc áp 
dụng những chính sách kinh tế thời chiến. Ông viết tác phẩm Về 
chính sách kinh tế mới (1921); trong đó, khẳng định vai trò kinh tế 
hàng hóa trong điều kiện nền sản xuất hàng hoá nhỏ đang chiếm 


ưu thế trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong những 


24 


tác phẩm cuối đời như Về tập thể hoá nông nghiệp; Về cuộc cách 
mạng của chúng ta; Thà ít mà tốt, Cương lĩnh của chúng ta v.v, 
V.I.Lênin nhận thấy sự quan liêu đã bắt đầu xuất hiện trong nhà 
nước công nông non trẻ nên đề nghị những người cộng sản cần 
thường xuyên chống ba kẻ thù chính là sự kiêu ngạo, ít học và 
tham nhũng. V.I.Lênin cũng chú ý đến việc chống chủ nghĩa giáo 
điều khi vận dụng chủ nghĩa Mác, "Chúng ta không hề coi lý luận 
của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm, 
trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn 
khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn 


nữa về mọi mặt nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc 


Di sản kinh điển của V.I.Lênin trở thành cơ sở cho việc nghiên 
cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của các đảng cộng sản. Thiên 
tài về lý luận và thực tiễn của ông trong việc kế thừa, bảo vệ và phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác được những người cộng sản đánh giá 


cao. Họ đặt tên cho học thuyết của mình là chủ nghĩa Mác-Lênin. 


d. Chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn phong trào cách 
mạng thế giới 

Chủ nghĩa Mác-Lênin có những ảnh to lớn lên thực tiễn phong 
trào công nhân và nhân dân lao động thế giới. Cách mạng tháng 3 
năm 1871 ở Pháp được coi là sự kiểm nghiệm thực tế đầu tiên đối 
với chủ nghĩa Mác-Lênin; nhà nước kiểu mới- nhà nước chuyên 
chính vô sản đầu tiên trong lịch sử nhân loại (Công xã Pari) đã 
được thành lập; tuy chỉ tồn tại 71 ngày, nhưng là kinh nghiệm thực 


tiễn đầu tiên của lý luận cách mạng. Tháng 8 năm 1903, đảng 


?° V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.4, tr..232 


25 


Bônsêvích Nga được thành lập theo tư tưởng của chủ nghĩa Mác; là 
đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách mạng 1905 ở Nga. 
Chỉ sau 14 năm (năm 1917), đảng đó đã làm nên Cách mạng Xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười (Nga) vĩ đại, mở ra kỷ nguyên phát triển 
mới cho nhân loại; chứng minh tính hiện thực của chủ nghĩa Mác- 
Lênin trong lịch sử. Năm 1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập; 
năm 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xôviết (gọi tắt là 
Liênxô) ra đời, đánh dấu sự liên minh giai cấp vô sản của 12 quốc 
gia và năm 1940, Liênxô đã gồm 15 nước hợp thành. Với sức mạnh 
của liên minh giai cấp vô sản đó, trong chiến tranh thế giới thứ II, 
Liênxô đã không những bảo vệ được mình, mà còn giải phóng các 
nước đông Âu ra khỏi sự xâm lược của phátxít Đức. Hệ thống xã hội 
chủ nghĩa được thiết lập gồm Anbani, BaLan, Bungari, CuBa, Cộng 
hòa dân chủ Đức, Hunggari, Nam Tư, Liênxô, Ruma ni, Tiệp Khắc, 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều tiên, Trung Quốc, Việt Nam. Sự 
kiện này đã làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống chính 
trị xã hội duy nhất mà nhân loại hướng tới; vai trò định hướng xây 
dựng xã hội mới của chủ nghĩa Mác-Lênin đã cổ vũ phong trào 
công nhân, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc vì hòa bình, 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Do nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, tháng 12 năm 1991, chủ nghĩa xã hội hiện thực 
ở Liênxô và đông Âu sụp đổ; nhiều đảng cộng sản ở tây Âu từ bỏ 
mục tiêu chủ nghĩa; thất bại của kiểu nhà nước phúc lợi ở các nước 
tư bản đòi hỏi những người cộng sản không chỉ có lập trường vững 
vàng, kiên định, mà còn phải hết sức tỉnh táo, bổ sung, phát triển 
chủ nghĩa Mác-Lênin một cách khoa học. 

Thời đại ngày nay là thời đại của những biến động sâu sắc. 
Đặc điểm của nó là sự tương tác giữa hai quá trình cách mạng- 


cách mạng khoa học, công nghệ và cách mạng xã hội, tạo nên sự 


26 


biến đổi rất năng động của đời sống xã hội. Trong điều kiện đó, 
quá trình tạo ra những tiền đề cho chủ nghĩa xã hội đang diễn ra 
trong xã hội tư bản phát triển là một xu hướng khách quan. Sự 
phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đòi hỏi chủ nghĩa Mác- 
Lênin phải được bổ sung, phát triển như Ph.Ăngghen đã chỉ rõ và 
lịch sử phát triển của khoa học tự nhiên và triết học cũng đã chứng 
minh. Thời đại ngày nay cho thấy vai trò hết sức to lớn của lý luận, 
của khoa học trong sự phát triển của xã hội. Những điều đó tất yếu 
đòi hỏi chủ nghĩa Mác-Lênin phải được bổ sung, phát triển, phải có 
những khái quát mới. Chỉ có như vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin mới giữ 
được vai trò thế giới quan, phương pháp luận trong quan hệ với 
khoa học cụ thể và trong sự định hướng phát triển của xã hội loài 
người. 

C.Mác, Ph.Ăngghen và V.ILênin không để lại cho những 
người cộng sản nói chung, những người cộng sản Việt Nam nói 
riêng những chỉ dẫn cụ thể về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở mỗi nước. Các quốc gia, dân tộc khác nhau có những con 
đường đi khác nhau lên chủ nghĩa xã hội, bởi lễ mỗi quốc gia, dân 
tộc đều có những đặc thù riêng và điều kiện kinh tế, chính trị, xã 
hội, lịch sử, văn hoá riêng. “Để đạt mục đích chiến thắng giai cấp 
tư sản thì đều giống nhau về bản chất, song mỗi nước lại hoàn 
thành quá trình phát triển ấy theo cách thức riêng của mình”?! và 
cách thức riêng đó “đòi hỏi phải áp dụng những nguyên tắc của 
chủ nghĩa cộng sản sao cho những nguyên tắc ấy được cải biến 
đúng đắn trong những vấn đề chỉ tiết, được làm cho phù hợp, cho 
thích hợp với đặc điểm dân tộc và đặc điểm nhà nước-dân tộc””. 
Trên cơ sở kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
xuất phát từ những bài học cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 


?! V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.41, tr.956 
?2 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.41 tr.956 


27 


thực trạng kinh tế-xã hội đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra 
đường lối đưa đất nước ta từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Thực tiễn của quá trình đổi mới đang đặt ra hàng loạt vấn đề mới 
mẻ và phức tạp về kinh tế, chính trị, văn hoá và những vấn đề đó 
không thể giải quyết được chỉ bằng lý luận, nhưng chắc chắn 


không thể giải quyết được nếu không có tư duy lý luận Mác-Lênin. 


28 


I. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CÂU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, 
NGHIÊN CỨU MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA 
MÁC-LÊNIN 


1. Đối tượng và mục đích của việc học tập, nghiên cứu 

a. Đối tượng học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là những quan điểm và học 
thuyết của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin trong phạm vi những 
quan điểm, học thuyết cơ bản nhất thuộc ba bộ phận lý luận cấu 
thành chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Với triết học Mác-Lênin, đó là những nội dung cơ bản của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật là khoa học về 
tình trạng tồn tại của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và 
tư duy; đó là vai trò phương pháp và phương pháp luận và quan 
niệm duy vật về xã hội của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Với kinh 
tế chính trị Mác-Lênin, đó là những kiến thức cơ bản của kinh tế 
chính trị học, bao gồm học thuyết giá trị và giá trị thặng dư và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 
Với chủ nghĩa xã hội khoa học, đó là những kiến thức cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề chính trị- 
xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và chủ nghĩa xã hội trong hiện thực và triển vọng của nó. 

b. Mục đích của việc học tập, nghiên cứu. Học tập, 
nghiên cứu môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 
Lênin là để xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng, phương 
pháp luận biện chứng duy vật và vận dụng sáng tạo những nguyên 
lý đó vào hoạt động nhận thức và thực tiễn. Học tập, nghiên cứu 
môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là để 
hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của Tư tưởng Hồ Chí Minh và 


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Học tập, 


29 


nghiên cứu môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 
Lênin là để giúp sinh viên hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là để xây dựng niềm tin, lý 


tưởng cho sinh viên. 


2. Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên 
cứu 

Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải theo phương pháp gắn những quan 
điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-lênin với thực tiễn đất nước và thời 
đại; 

Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải hiểu đúng tỉnh thần, thực chất của 
nó; tránh bệnh kinh viện, giáo điều trong học tập, nghiên cứu và 
vận dụng các nguyên lý đó trong thực tiễn; 

Học tập, nghiên cứu môn học mỗi nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin trong mối quan hệ với các nguyên lý khác; mỗi bộ 
phận lý luận cấu thành này phải gắn kết với các bộ phận lý luận 
cấu thành còn lại để thấy sự thống nhất của các bộ phận đó trong 
chủ nghĩa Mác-Lênin; đồng thời cũng nên nhận thức các nguyên lý 


đó trong tiến trình phát triển của lịch sử tư tưởng nhân loại. 


Câu hỏi ôn tập 


30 


1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của 
nó? (định nghĩa; ba bộ phận cấu thành; khái lược sự ra đời và phát 
triển của chủ nghĩa Mác). 

2. Sự khác nhau và sự thống nhất giữa ba bộ phận lý luận cấu 
thành của chủ nghĩa Mác-Lênin? (sự khác nhau; sự giống nhau; vai 
trò của từng bộ phận đối với chủ nghĩa Mác-Lênin). 

3. Những điều kiện, tiên để của sự ra đời chủ nghĩa Mác? 
(một điều kiện, hai tiền đề) 

4. Tại sao chúng ta gọi chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa Mác- 
Lênin? (V.I.Lênin bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác). 

5. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng Việt Nam 
và thế giới? 

6. Mục đích và yêu cầu của việc học tập, nghiên cứu môn học 


Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin? 


PHẦN THỨ NHẤT 


THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN BIỆN CHỨNG DUY VẬT TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA 
MÁC-LÊNIN 


Triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin có nhiều chức năng, 
nhưng cơ bản nhất là chức năng thế giới quan duy vật biện chứng 
và chức năng phương pháp luận biện chứng duy vật đối với nhận 
thức khoa học và thực tiễn cách mạng. 

Thế giới quan triết học thể hiện mình bằng hệ thống lý luận 
thông qua các quy luật, phạm trù, khái niệm để không chỉ nêu ra 


quan điểm của con người về thế giới mà còn chứng minh chúng 


31 


bằng lý luận”°. Là hệ thống những nguyên tắc, quan điểm, niềm tin 
về thế giới; về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con 
người trong thế giới ấy. Vai trò cơ bản của thế giới quan là định 
hướng hoạt động và quan hệ giữa cá nhân, giai cấp, tập đoàn người, 
của xã hội nói chung đối với hiện thực. Triết học là bộ phận quan 
trọng nhất của thế giới quan, là hạt nhân lý luận của thế giới quan, 
bởi triết học chi phối các quan điểm còn lại thuộc hình thái ý thức 
xã hội. Thế giới quan duy vật triết học và thế giới quan duy tâm 
triết học là hai hình thức của thế giới quan triết học. 

Hệ thống các quan niệm triết học, kinh tế và chính trị-xã hội là 
cơ sở khoa học của £hế giới quan duy vật biện chứng và thế giới quan 
duy vật biện chứng thể hiện trước hết ở cách giải quyết vấn đề cơ 
bản của triết học; theo đó vật chất có trước và quy định ý thức (duy 
vật), nhưng ý thức tổn tại độc lập tương đối và tác động trở lại vật 
chất (biện chứng). Trong lĩnh vực kinh tế, thế giới quan duy vật biện 
chứng thể hiện ở chỗ lực lượng sản xuất (cái thứ nhất) quy định ý 
quan hệ sản xuất (cái thứ hai), cơ sở hạ tầng (cái thứ nhất) quy định 
kiến trúc thượng tầng (cái thứ hai); nhưng cái thứ hai luôn tồn tại 
độc lập tương đối và tác động trở lại cái thứ nhất. Trong lĩnh vực xã 
hội, tồn tại xã hội (cái thứ nhất) quy định ý thức xã hội (cái thứ hai); 
nhưng ý thức xã hội tổn tại độc lập tương đối và tác động trực tiếp 
hay gián tiếp trở lại tồn tại xã hội. 

Phương pháp luận là hệ thống những quan điểm, những 
nguyên tắc xuất phát hướng dẫn chủ thể trong việc xác định 
phương pháp cũng như trong việc xác định phạm vi, khả năng áp 
dụng chúng một cách hợp lý, có hiệu quả tối đa. Phương pháp luận 
là lý luận về phương pháp, là khoa học về phương pháp. Nhiệm vụ 
của phương pháp luận là giải quyết những vấn đề như phương 


23 Từ điển Bách khoa toàn thư về triết học. Nxb. Từ điển Xôviết, Mátxcơva, 1989, tr.366, tiếng 
Nga 


32 


pháp là gì? Bản chất, nội dung, hình thức của phương pháp ra sao? 
Phân loại phương pháp cần dựa vào những tiêu chí gì? Vai trò của 
phương pháp trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn? 
v.v. Điều này chứng tỏ vai trò tiền để của phương pháp luận, cho 
phép đánh giá các phương pháp từ góc độ tính chân thực, hiệu quả 
của chúng. 

Phương pháp luận biện chứng duy vật là hệ thống các nguyên 
tắc, phương pháp tổ chức và xây dựng hoạt động lý luận và hoạt 
động thực tiễn, đồng thời cũng chính là học thuyết về hệ thống đó; 
là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và của các 
khoa học chuyên ngành. Phương pháp luận biện chứng duy vật là 
sự thống nhất biện chứng giữa các phương pháp luận bộ môn, 
phương pháp luận chung đã được cụ thể hoá trong các lĩnh vực của 
hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Mỗi luận điểm của 
chủ nghĩa duy vật biện chứng đồng thời là một nguyên tắc trong 
việc xác định, lý luận về phương pháp. Những nguyên tắc trên tạo 
ra khả năng cải tạo thế giới của chủ nghĩa duy vật biện chứng, trở 
thành công cụ hữu hiệu trong hoạt động chinh phục tự nhiên và sự 
nghiệp giải phóng con người. 

Chức năng phương pháp luận biện chứng duy vật của chủ 
nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở hệ thống quan điểm, nguyên tắc chỉ 
đạo sự tìm kiếm, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp 
trong khi thực hiện hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 
Trong hệ thống trên, thế giới quan duy vật biện chứng đóng vai trò 
định hướng trong quá trình tìm kiếm, xây dựng, lựa chọn và vận 
dụng phương pháp biện chứng duy vật. Do vậy, toàn bộ hệ thống 
tri thức phương pháp luận biện chứng duy vật đều gắn với sự diễn 
giải thế giới quan duy vật biện chứng- cơ sở của sự nghiên cứu và 


đánh giá những kết quả của nó. 


33 


Thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện 
chứng duy vật triết học là cơ sở lý luận nền tảng của chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Nắm vững chúng chẳng những là điều kiện tiên quyết 
để nghiên cứu toàn bộ hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, mà 
còn là cơ sở để vận dụng sáng tạo và phát triển chúng vào hoạt 
động nhận thức; giải thích, nhận thức và giải quyết những vấn đề 
cấp bách của thực tiễn đất nước và thời đại đặt ra. 

CHƯƠNG 1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 
I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 


1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy 
tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học 


a. Triết học là gì? 

Lịch sử loài người bắt đầu vào khoảng 2,6 triệu đến 2 triệu 
năm trước ở Đông và Nam Phi”!. Nhưng mãi vào khoảng hơn 2500 
năm trước, trong một số nền văn minh cổ đại, con người mới có 
quan hệ trực tiếp hơn với giới tự nhiên và cảm nhận được trong đó 
có các trật tự mà con người cần hoà nhập vào để sinh tồn. Các nhà 
thông thái?? bắt đầu nêu các câu hỏi như thế giới xung quanh con 
người là gì? nguồn gốc, kết cấu và hình thức tổn tại của thế giới đó 
như thế nào? con người là gì và mối quan hệ của con người đối với 
thế giới đó ra sao? đặc thù của ý thức và cảm xúc của con người ở 
chỗ nào? Tôi có thể biết gì? Tôi cần phải làm gì? Tôi có thể hy vọng 
vào cái gì? Tôi sống vì cái gì và sống ra sao, làm thế nào để có 
cuộc sống thực sự hạnh phúc? v.v. Tìm những câu trả lời cho 
những câu hỏi trên là khởi nguồn của những tư tưởng triết học và 
thuật ngữ “Triết học” gồm hai yếu tố cơ bản là yếu tố nhận thức 


(sự hiểu biết về vũ trụ và con người; giải thích hiện thực bằng tư 


2“ G.N.Machusin: Nguồn gốc loài người. Nxb.Mir, Mátxcơva và Nxb.Khoa học và Kỹ thuật, Hà 
Nội, 1986 - 
25 Người Hy Lạp cổ đại gọi các nhà triết học là các nhà thông thái 


34 


duy) và yếu tố nhận định (đánh giá về mặt đạo lý để có thái độ và 
hành động đúng). 

Thời cổ đại, người Trung Quốc coi triết học là sự tìm tòi để 
nhận biết bản chất của thế giới và con người; người Ấn Độ coi triết 
học là con đường suy ngẫm để dắt con người đến với lễ phải; người 
Hy Lạp coi triết học là yêu mến sự thông thái. Arítxtốt (384-322 
tr.c.n) coi nguồn gốc của triết học là “sự ngạc nhiên (hay tính tò mò, 
hiếu kỳ)” của con người”°. Xôcrát (469-399 tr.c.n) coi “sự trăn trở về 
tính tất yếu của cái chết” đã gây cảm hứng triết học. Theo C.Mác và 
Ph.Ăngghen, triết học hình thành trong hình thái ý thức tôn giáo đã 
có từ thời tiền sử mà mỗi thời đại thu nhận theo cách của mình. Triết 
học xuất hiện cả ở phương Đông và phương Tây gần như cùng một 
lúc, khoảng từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ VI trước Công nguyên 
(tr.c.n) ở một số nền văn minh như Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, 
Trung Đông v.v, nhưng ở Hy Lạp là phát triển hơn cả. Theo các tác 
giả Hy Lạp cổ đại, khái niệm triết học xuất hiện trong các tác phẩm 
của Pitago (khoảng 571-447 tr.c.n); còn Platôn (427-347 tr.c.n) là 
người đầu tiên sử dụng khái niệm triết học với nghĩa là lĩnh vực đặc 
biệt của nhận thức. 

Triết học là một trong những hình thái của ý thức xã hội; là hệ 
thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị 
trí, vai trò của con người trong thế giới ấy?”. Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất về 
sự vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, 
xã hội và tư duy; đồng thời tiếp tục làm rõ vấn đề về mối quan hệ 


giữa tư duy với tồn tại. Nhiệm vụ của chủ nghĩa duy vật biện chứng 


28 Khoa Triết học, trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp: Triết học- hỏi và đáp. Nxb. Đà Nẵng, 
2004, tr.16 

? Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Triết học Mác-Lênin. Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 
2006, tr.8 


35 


là giải thích, nhận thức và cải tạo thế giới; xác định mối liên hệ 
giữa triết học với thực tiễn, cải tạo hiện thực, xây dựng xã hội mới. 

b. Vấn đề cơ bản của triết học 

Khái niệm vấn đề cơ bản của triết học. Bất kỳ một ngành khoa 
học nào cũng có hàng loạt vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu của 
mình; trong đó, có vấn đề đóng vai trò hỗ trợ, có vấn đề đóng vai 
trò quan trọng, lại có vấn đề đóng vai trò cực kỳ quan trọng đến 
mức nó là nền tảng, định hướng cho ngành khoa học ấy giải quyết 
những nội dung còn lại. Đó chính là vấn để cơ bản của một ngành 
khoa học. Với tư cách là hệ thống tri thức lý luận chung nhất, triết 
học có hệ thống vấn để của mình; trong đó, có vấn đề đóng vai trò 
là nền tảng, định hướng để giải quyết những vấn đề khác. Khởi 
điểm lý luận của bất kỳ học thuyết triết học nào đều là vấn đề về 
mối quan hệ giữa tư duy với tồn tại; giữa cái tỉnh thần với cái vật 
chất; giữa cái chủ quan với cái khách quan. Bởi vậy, trong tác 
phẩm Lútvích Phoiơbắc và sự cáo chung của nền triết học cổ điển 
Đức (1886), Ph.Ăngghen viết “Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, 
đặc biệt là của triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy và 
tồn tại?5”^°. 

Vấn đề cơ bản của triết học có đặc điểm 1) Đó là vấn đề rộng 
nhất, chung nhất đóng vai trò nền tảng, định hướng để giải quyết 
những vấn đề khác. 2) Nếu không giải quyết được vấn để này thì 
không có cơ sở để giải quyết các vấn đề khác, ít chung hơn của 
triết học. 3) Giải quyết vấn đề này như thế nào thể hiện thế giới 


quan của các nhà triết học và thế giới quan đó là cơ sở tạo ra 


28 Lưu ý rằng tồn tại không hoàn toàn đồng nhất với vật chất (tồn tại gồm vật chất- cái có sẵn 
trong tự nhiên và vật chất do con người tạo ra; tồn tại của tỉnh thần (ý thức); tồn tại của con 
người- gồm phần vật chất và phần tinh thần). Khái niệm tồn tại được đồng nhất với vật chất ở 
đây có nghĩa là cái không phải tinh thần, mà đối lập với tinh thần 

2° C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.21, tr.403 


36 


phương hướng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề còn lại của 
triết học. 


c. Nội dung vấn đề cơ bản của triết học. Chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa duy tâm triết học 


Nội dung vấn đề cơ bản của triết học thể hiện ở hai mặt. 

- Mặt thứ nhất (mặt bản thể luận) vấn đề cơ bản của triết học 
giải quyết mối quan hệ giữa ý thức với vật chất. Cái gì sinh ra và 
quy định cái gì- thế giới vật chất sinh ra và quy định thế giới tỉnh 
thần; hoặc ngược lại, thế giới tinh thần sinh ra và quy định thế giới 
vật chất. Có các cách giải quyết mặt thứ nhất vấn để cơ bản của 
triết học, tạo ra sự khác biệt mang tính nguyên tắc giữa triết học 
duy vật với triết học duy tâm; giữa triết học nhất nguyên với triết 
học nhị nguyên. 

Cách giải quyết mặt thứ nhất vấn để cơ bản của triết học là 
cơ sở phân chia các nhà triết học và các học thuyết của họ vào hai 
trường phái đối lập nhau là chủ nghĩa duy vật (materialis) và chủ 
nghĩa duy tâm (idea) triết học. "Các nhà triết học được chia ra 
thành hai phái chính. Những người khẳng định rằng, tỉnh thần tồn 
tại trước tự nhiên...- tạo nên phái duy tâm. Những người cho rằng, 
cơ sở ban đầu là tự nhiên, gia nhập vào các trường phái khác nhau 
của chủ nghĩa duy vật"?°. Cuộc đấu tranh giữa hai chủ nghĩa này 
nói chung và của các trào lưu triết học khác nhau nói riêng, là biểu 
hiện về mặt tư tưởng của cuộc đấu tranh giai cấp và cuộc đấu 
tranh đó phản ánh tồn tại xã hội của các giai cấp, các tầng lớp 
nhân dân trong xã hội, tạo nên nội dung chính của lịch sử triết học. 

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức còn được giải quyết 1) 
Tính thứ nhất của vật chất; tính thứ hai của ý thức. 2) Tính thứ 
nhất của ý thức; tính thứ hai của vật chất. Hai cách này đều thừa 
nhận tính thứ nhất của một nguyên thể (hoặc vật chất, hoặc ý 
39 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t..21, tr..283 


37 


thúc) và thuộc về triết học nhất nguyên (còn gọi là nhất nguyên 
luận). 3) Vật chất và ý thức tồn tại hoàn toàn độc lập với nhau. 
Cách giải quyết này không thừa nhận tính thứ nhất của một 
nguyên thể nào, thuộc về triết học nhị nguyên (còn gọi là nhị 
nguyên luận). Triết học nhị nguyên giải thích thế giới từ hai xuất 
phát điểm, từ vật chất và tỉnh thần để giải thích mọi hiện tượng 
của thế giới; theo đó, thế giới vật chất sinh ra từ nguyên thể vật 
chất, thế giới tỉnh thần sinh ra từ nguyên thể tỉnh thần. 

- Mặt thứ hai (mặt nhận thức luận) vấn đề cơ bản của triết 
học giải quyết mối quan hệ giữa khách thể với chủ thể nhận thức, 
tức trả lời câu hỏi liệu con người có khả năng nhận thức được thế 
giới (hiện thực khách quan) hay không? Giải quyết mặt này như thế 
nào chia các nhà triết học và các học thuyết của họ thành phái khả 
tri (có thể biết về thế giới), bất khả tri (không thể biết về thế giới) 
và hoài nghỉ luận (hoài nghi bản chất nhận thức của con người về 
thế giới). Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm đều thừa nhận 
sự tồn tại của cái phi vật chất; trong đó, chủ nghĩa duy vật coi cái 
phi vật chất là ý thức, tinh thần, là sản phẩm của dạng vật chất cụ 
thể (não người), là cái phản ánh vật chất, là cái bị vật chất quy 
định; chủ nghĩa duy tâm coi cái phi vật chất là thực thể siêu tự 
nhiên (không có nguồn gốc từ tự nhiên), thế giới vật chất là sản 
phẩm thuần trí của thực thể siêu tự nhiên này nên thế giới vật chất 
không có thực. 


2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng- hình thúc phát triển 
cao nhất của chủ nghĩa duy vật 


Trong lịch sử triết học, chủ nghĩa duy vật đã thể hiện trong 
ba hình thức cơ bản. Hình thức cơ bản thứ nhất là chủ nghĩa duy 
vật chất phác, ra đời do kết quả nhận thức trực quan, coi vật chất 


chỉ là một hay nhiều dạng cụ thể của vật chất của các nhà triết học 


38 


cổ đại. Chủ nghĩa duy vật này lấy tự nhiên để giải thích tự nhiên 
nên có tác dụng chống huyền thoại, tôn giáo, duy tâm. Hình thúc 
cơ bản thứ hai là chủ nghĩa duy vật siêu hình thể hiện trong triết 
học duy vật thế kỷ XV-XVII và đạt đỉnh cao ở thế kỷ XIX, là kết 
quả sự tác động của những thành tựu trong lĩnh vực cơ học lên tư 
duy của các nhà triết học. Theo đó, thế giới là một cỗ máy khổng lồ 
mà mỗi bộ phận của nó tồn tại trong trạng thái cô lập với nhau. 
Hình thức này của chủ nghĩa duy vật này có tác dụng chống lại duy 
tâm, tôn giáo thời Trung cổ và là cơ sở cho những nghiên cứu từng 
bộ phận riêng lẻ của thế giới tổng thể. Hình thúc cơ bản thứ ba là 
chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ngoài các hình thúc cơ bản trên, 
trong lịch sử phát triển của chủ nghĩa duy vật còn có chủ nghĩa 
duy vật tầm thường- không thấy sự khác biệt giữa vật chất với ý 
thức mà cho rằng ý thức cũng chỉ là một dạng của vật chất; trong 
lĩnh vực kinh tế, có chủ nghĩa duy vật kinh tế- xuất hiện vào cuối 
thế kỷ XIX- coi kinh tế là cái duy nhất quyết định sự phát triển của 
xã hội v.v. 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là triết học Mác-Lênin; là cơ sở 
lý luận của thế giới quan khoa học; là khoa học về những quy luật 
chung nhất của sự vận động và phát triển trong tự nhiên, xã hội và 
tư duy. Triết học Mác-Lênin là triết học duy vật, bởi vì triết học đó 
coi ý thức là tính chất của dạng vật chất có tổ chức cao là bộ não 
người. Nhiệm vụ của bộ não người là là phản ánh thế giới tự nhiên; 
sự phản ánh đó được gọi là biện chứng, bởi nhờ nó mà con người 
nhận thức được mối quan hệ qua lại chung nhất giữa các sự vật, 
hiện tượng của thế giới; đồng thời nhận thức được rằng, sự vận 
động và phát triển của thế giới là kết quả của các mâu thuẫn đang 


tồn tại bên trong thế giới đang vận động đó. 


39 


Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức cao nhất trong các 
hình thức của chủ nghĩa duy vật. Nó khắc phục được tính trực 
quan, siêu hình, coi bản chất con người một cách trừu tượng của 
các hình thức triết học duy vật trước đó. 

Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng thể hiện ở 1) Giải 
quyết khoa học vấn đề cơ bản của triết học. 2) Có sự thống nhất 
giữa chủ nghĩa duy vật với phép biện chứng tạo nên chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật biện chứng không chỉ là 
phương pháp giải thích, nhận thức thế giới, mà còn là phương pháp 
cải tạo thế giới của giai cấp công nhân. 3) Quan niệm duy vật về 
lịch sử là cuộc cách mạng trong học thuyết về xã hội. 4) Sự thống 
nhất giữa tính khoa học với tính cách mạng; lý luận với thực tiễn 
tạo nên tính sáng tạo của triết học Mác. 


[I. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý 
THỨC VÀ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VỚI Ý THỨC 


1. Vật chất 

a. Phạm trù vật chất 

Vật chất, (tiếng Latinh là materia) với nghĩa là chất, vật chất. 
Đây là phạm trù triết học đã có lịch sử hơn 2500 năm và kể từ khi 
xuất hiện, đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa chủ 
nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm xoay quanh phạm trù này. 
Cũng giống như các phạm trù khác, sự phát triển của phạm trù vật 
chất gắn liền với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của 
con người. 

Trong chủ nghĩa duy vật chất phác cổ đại, có những quan 
niệm thô sơ, coi sự thống nhất trong tính nhiều hình, muôn vẻ và 
vô tận của các vật trong tự nhiên là điều hiển nhiên và tìm thấy sự 
thống nhất đó trong một vật hữu hình nhất định. Ở phương Đông, 
trường phái triết học Lôkayata cho rằng, bốn nguyên tố đất, nước, 


lửa và không khí tồn tại vĩnh viễn, không tự sinh ra và cũng không 


40 


mất đi (bản nguyên). Thuyết Âm Dương cho rằng khởi thuỷ của mọi 
vật là Thái cực, từ đó sinh ra mọi vật (tự nhiên và xã hội), phân tán 
thì muôn phần khác nhau, thống nhất thì muôn phần là một. 
Thuyết Ngũ hành coi năm yếu tố kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ là những 
yếu tố khởi nguyên tạo nên mọi vật. Ở Hy Lạp cổ đại, các nhà triết 
học duy vật như Talét (624-546 tr.c.n) cho rằng vật chất là nước; 
Anaximen (585-524 tr.c.n) coi là không khí; Hêraclít (540- 480 
tr.c.n) coi là lửa; Anaximanđơrơ (610-540 tr.c.n) coi là Apâyrôn. 
Thành quả vĩ đại nhất của chủ nghĩa duy vật thời cổ đại trong học 
thuyết về vật chất là thuyết nguyên tử của Lơxíp (500-440 tr.c.n) 
và học trò của ông là Đêmôcrít (460-370 tr.c.n). Các ông cho rằng 
nguyên tử là những hạt vật chất nhỏ nhất không thể phân chia 
được; là cái tạo ra mọi vật. Thuyết nguyên tử này (thường được gọi 
là thuyết nguyên tử cổ đại, tồn tại trong các hệ thống triết học duy 
vật mãi cho đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX) là một bước phát 
triển mới của chủ nghĩa duy vật trên con đường hình thành phạm 
trù vật chất với tính cách là một phạm trù triết học. Trong chủ 
nghĩa duy vật siêu hình cận đại thế kỷ XVII-XVIIIL, do cơ học phát 
triển mạnh và chiếm ưu thế nên các quan niệm về thế giới (về vật 
chất) cũng mang tính cơ học. Niutơn (1642-1727) cho rằng khối 
lượng của các vật thể là bất biến, không phụ thuộc vào vận động 
nên đã đồng nhất khối lượng với vật chất, coi vận động của vật 
chất chỉ là vận động cơ học; còn nguồn gốc vận động của vật chất 
là do “cái hích đầu tiên” 

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các phát minh của vật lý học đã 


bác bỏ quan niệm đồng nhất vật chất với các dạng cụ thể của vật 


của Thượng đế. 


chất hoặc với thuộc tính của vật chất của các nhà triết học duy vật 
cổ đại và cận đại. Năm 1895, Rơnghen phát hiện ra tia X là sóng điện 


từ có bước sóng rất ngắn. Năm 1896, Béccoren phát hiện ra hiện 


41 


tượng sau khi bức xạ ra hạt Anpha, nguyên tố Urani chuyển thành 
nguyên tố khác. Năm 1897, Tôm xơn phát hiện ra điện tử và chứng 
minh được răng điện tử là một trong những thành phần tạo nên 
nguyên tử. Năm 1901, Kaufman đã phát hiện khối lượng của điện tử 
biến động và kết quả các thực nghiệm khoa học cho thấy khối lượng 
của các điện tử tăng lên khi vận tốc của điện tử tăng. Lợi dụng tình 
hình đó, chủ nghĩa duy tâm đã giải thích sai lệch những phát minh 
lớn của ngành vật lý; thậm chí các nhà khoa học “giỏi về khoa học 
nhưng kém cỏi về triết học” mang quan điểm duy vật siêu hình trượt 
vào quan điểm duy tâm. Họ cho rằng “vật chất (được họ đồng nhất 
với nguyên tử) tiêu tan mất”; chủ nghĩa duy vật đã mất chỗ dựa v.v. 
Điều này đòi hỏi khắc phục “cuộc khủng hoảng” phương pháp luận 
của vật lý; tạo đà cho phát triển tiếp theo của nhận thức duy vật 
biện chứng về vật chất, về những tính chất cơ bản của nó. 

Phê phán tính siêu hình của chủ nghĩa duy vật, chống lại chủ 
nghĩa duy tâm trong quan niệm về vật chất và để làm rõ quan điểm 
của triết học của chủ nghĩa Mác về vật chất, trong tác phẩm Chủ 
nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1909), 
V.I.Lênin, cho rằng không phải “vật chất tiêu tan” mà giới hạn hiểu 
biết của con người về vật chất bị “tiêu tan”; những phát minh vật lý 
trên đã chứng tỏ sự hiểu biết của con người về vật chất còn bị hạn 
chế. Đồng thời, ông nêu định nghĩa “Vật chất là một phạm trù triết 
học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người 
trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, 
phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” ?!. 

Những nội dung cơ bản của định nghĩa vật chất của V.LLênin 
Nội dung thứ nhất. Vật chất là gì? 1) Vật chất là “phạm trù 


triết học” do vậy vừa có tính trừu tượng vừa có tính cụ thể. a) Tính 


3! V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.18, tr.151 


42 


trừu tượng của vật chất dùng để chỉ đặc tính chung, bản chất nhất 
của vật chất- đó là đặc tính tồn tại khách quan, độc lập với ý thức 
con người và đây cũng là tiêu chí duy nhất để phân biệt cái gì là 
vật chất và cái gì không phải là vật chất. b) Tính cụ thể của vật 
chất thể hiện ở chỗ chỉ có thể nhận biết được vật chất bằng các 
giác quan của con người; chỉ có thể nhận thức được vật chất thông 
qua việc nghiên cứu các sự vật, hiện tượng vật chất cụ thể. 2) Vật 
chất là “thực tại khách quan” có đặc tính cơ bản là tồn tại không 
phụ thuộc vào các giác quan của con người. 3) Vật chất có tính 
khách thể- con người có thể nhận biết được vật chất bằng các giác 
quan. 

Nội dung thứ hai. Ý thức là gì? ý thức là sự “chép lại, chụp lại, 
phản ánh lại” thực tại khách quan. Bằng các giác quan của mình, 
con người có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận biết được thực tại 
khách quan; chỉ có những sự vật, hiện tượng của thực tại khách 
quan chưa được nhận biết biết chứ không thể không biết. 

Nội dung thứ ba được suy ra từ hai nội dung trên để xác định 
mối quan hệ biện chứng giữa thực tại khách quan (vật chất) với 
cảm giác (ý thức). Vật chất (cái thứ nhất) là cái có trước, tồn tại 
độc lập, không phụ thuộc vào ý thức và quy định ý thức. Ý thức (cái 
thứ hai) là cái có sau vật chất, phụ thuộc vào vật chất và như vậy, 
vật chất là nội dung, là nguồn gốc khách quan của ý thức, là 
nguyên nhân làm cho ý thức phát sinh. Tuy nhiên, ý thức tồn tại 
độc lập tương đối so với vật chất và có tác động, thậm chí chuyển 
thành sức mạnh vật chất khi nó thâm nhập vào quần chúng và 
được quần chúng vận dụng. 


Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của định nghĩa vật 
chất của VI. Lênin đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn 


43 


Định nghĩa đưa lại thế giới quan duy vật biện chứng khi giải 
quyết vấn để cơ bản của triết học. Về mặt thứ nhất, định nghĩa 
khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất là nguồn gốc 
khách quan của cảm giác, của ý thức (khắc phục được quan điểm 
về vật chất của chủ nghĩa duy vật cổ và cận đại). Về mặt thứ hai, 
định nghĩa khẳng định ý thức con người có khả năng nhận thức 
được thế giới vật chất (chống lại thuyết không thể biết và hoài nghi 
luận). Thế giới quan duy vật biện chứng xác định được vật chất và 
mối quan hệ của nó với ý thức trong lĩnh vực xã hội; đó là tổn tại xã 
hội quy định ý thức xã hội, kinh tế quy định chính trị v.v tạo cơ sở 
lý luận cho các nhà khoa học tự nhiên, đặc biệt là các nhà vật lý 
vững tâm nghiên cứu thế giới vật chất. 

Định nghĩa đưa lại phương pháp luận biện chứng duy vật của 
mối quan hệ biện chứng giữa vật chất với ý thức. Theo đó, vật chất 
có trước ý thức, là nguồn gốc và quy định ý thức nên trong mọi 
hoạt động cần xuất phát từ hiện thực khách quan, tôn trọng các 
quy luật vốn có của sự vật, hiện tượng; đồng thời cần thấy được 
tính năng động, tích cực của ý thức để phát huy tính năng động 
chủ quan nhưng tránh chủ quan duy ý chí mà biểu hiện là tuyệt đối 
hoá vai trò, tác dụng của ý thức, cho rằng con người có thể làm 
được tất cả mà không cần đến sự tác động của các quy luật khách 
quan, các điều kiện vật chất cần thiết. 

b. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định, vận động là 
phương thức tồn tại; không gian, thời gian là hình thức tồn tại của 
vật chất. 

Vận động là phương thúc tồn tại của vật chất. Chủ nghĩa duy 
vật biện chứng cho rằng, "Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất,- 


tức được hiểu như là phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc 


44 


tính cố hữu của vật chất,- thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi 
quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho 
đến tư duy"??. Định nghĩa vận động trên đây thể hiện vận động là 
sự biến đổi nói chung và là phương thức tồn tại, là thuộc tính 
không tách rời của vật chất. 

Định nghĩa trên về vận động khắc phục được quan điểm của 
chủ nghĩa duy vật siêu hình coi vận động của vật chất chỉ là sự 
chuyển dịch vị trí trong không gian; hoặc chỉ là vận động cơ học. 
Vì vậy, định nghĩa vận động của Ph.Ăngghen là cơ sở để chuyển 
quan niệm siêu hình về vận động sang quan niệm duy vật biện 
chứng về vận động. Ph.Ăngghen nhấn mạnh, các hình thức và các 
dạng khác nhau của vật chất chỉ có thể nhận thức được thông qua 
vận động; thuộc tính của vật thể chỉ bộc lộ ra qua vận động, về 
một vật thể không vận động thì không có gì đáng nói cả. Như vậy, 
thông qua vận động mà các dạng vật chất biểu hiện sự tồn tại của 
mình; điều này có nghĩa là vật chất tồn tại bằng cách vận động và 
con người chỉ có thể nhận thúc được vật chất khi nó vận động, 
không thể có vật chất không vận động cũng như không thể có vận 
động mà không có vật chất. 

Các hình thúc vận động cơ bản của vật chất. Theo 
Ph.Ăngghen, trong thế giới vật chất có vô vàn hình thức vận động, 
nhưng trong đó có năm hình thức vận động cơ bản nhất của vật 
chất; đó là vận động cơ học- sự di chuyển vị trí của các vật thể 
trong không gian; vận động vật lý- sự vận động của các phân tử, 
các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt, điện v.v; vận 
động hoá học- sự vận động của các nguyên tử, các quá trình hoá 
hợp và phân giải các chất; vận động sinh vật- sự trao đổi chất giữa 


cơ thể sống và môi trường; vận động xã hội- sự thay thế nhau giữa 


3 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.519 


45 


các hình thái kinh tế-xã hội. Năm hình thức vận động cơ bản này có 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Một hình thức vận động nào đó được 
thực hiện là do có sự tác động qua lại với nhiều hình thức vận động 
khác. Một hình thức vận động này luôn có khả năng chuyển hoá 
thành hình thức vận động khác, nhưng giữa chúng có sự khác nhau 
về chất nên không thể quy hình thức vận động này thành hình thức 
vận động khác. Mỗi một sự vật, hiện tượng có thể gắn với nhiều 
hình thức vận động nhưng bao giờ cũng được đặc trưng bằng một 
hình thức vận động cơ bản. Do vậy, cần nhận rõ sự thống nhất và 
khác nhau giữa các hình thức vận động; đặc biệt là các vận động 
phúc tạp như vận động sinh học, vận động xã hội. 

Bằng việc phân loại các hình thức vận động cơ bản, 
Ph.Ăngghen đã đặt cơ sở cho việc phân loại, phân ngành; hợp loại, 
hợp ngành khoa học. Đồng thời đó còn là cơ sở để chống lại 
khuynh hướng đánh đồng các hình thức vận động hoặc quy hình 
thức vận động này vào hình thức vận động khác. 

Vận động và đứng im. Thế giới vật chất bao giờ cũng ở trong 
quá trình vận động không ngừng, trong sự vận động không ngừng đó 
có hiện tượng đựng im tương đối. Nếu không có sự đứng im tương 
đối này- hay còn gọi là vận động cân bằng- thì không có sự phân hoá 
thế giới vật chất thành các sự vật, hiện tượng phong phú và đa dạng. 
Ph.Ăngghen, trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên nhấn mạnh 
rằng, khả năng đứng im tương đối của các vật thể, khả năng cân 
bằng tạm thời là những điều kiện chủ yếu cho sự phân hoá của vật 
chất. Nên hiểu hiện tượng đứng im chỉ xẩy ra đối với một hình thức 
vận động nào đó của vật chất trong một lúc nào đó và trong một 
quan hệ nhất định nào đó, còn xét đến cùng, vật chất luôn luôn vận 
động. Nếu vận động là sự tồn tại trong sự biến đổi của các sự vật, 


hiện tượng, thì đứng im tương đối là sự ổn định, là sự bảo toàn quảng 


46 


tính của các sự vật, hiện tượng. Như vậy, đứng im là tương đối; tạm 
thời và là trạng thái đặc biệt của vật chất đang vận động không 
ngừng. 

Không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất. Mọi 
sự vật, hiện tượng tồn tại khách quan đều có vị trí, hình thức kết 
cấu, độ dài ngắn, cao thấp của nó- tất cả các thuộc tính đó gọi là 
không gian và không gian biểu hiện sự cùng tồn tại và cách biệt 
giữa các sự vật, hiện tượng với nhau, biểu hiện quảng tính, trật tự 
phân bố của chúng. Mọi sự vật, hiện tượng tồn tại trong trạng thái 
không ngừng biến đổi, nhanh, chậm, kế tiếp nhau và chuyển hoá 
lẫn nhau- tất cả những thuộc tính đó gọi là thời gian và thời gian là 
hình thức tồn tại của vật chất thể hiện ở độ lâu của sự biến đổi; 
trình tự xuất hiện và mất đi của các sự vật, các trạng thái khác 
nhau trong thế giới vật chất; thời gian còn đặc trưng cho trình tự 
diễn biến của các quá trình vật chất, tính tách biệt giữa các giai 
đoạn khác nhau của quá trình đó. Tuy đều là hình thức tồn tại của 
vật chất, nhưng không gian và thời gian có sự khác nhau. Sự khác 
nhau đó nằm ở chỗ, không gian có ba chiều rộng, cao và dài; còn 
thời gian chỉ có một chiều trôi từ quá khứ tới tương lai. 

Không gian, thời gian với vật chất vận động. Không có không 
gian, thời gian bên ngoài vật chất đang vận động mà chúng là 
những hình thức cơ bản của vật chất đang vận động. Trong tác 
phẩm Chống Đuyrinh, Ph.Ăngghen nhấn mạnh “Các hình thức cơ 
bản của mọi tồn tại là không gian và thời gian; tồn tại ngoài thời 
gian cũng vô lý như tồn tại ngoài không gian”3°. Thế giới không có 
gì ngoài vật chất đang vận động và vật chất đang vận động không 
thể ở đâu ngoài không gian và thời gian?!. Không gian và thời gian 
có tính khách quan; tính vĩnh cửu và vô tận-vô hạn. 


33 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.78 
3 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.18, tr.209-210 


47 


c. Tính thống nhất vật chất của thế giới 

Vấn đề tính thống nhất của thế giới luôn gắn liền với cách giải 
quyết vấn để cơ bản của triết học. Có hai khuynh hướng chính về 
vấn đề này. Chủ nghĩa duy tâm coi ý thức, tỉnh thần là cái có trước, 
quy định vật chất thì tính thống nhất của thế giới nằm trong tính 
tinh thần của nó. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định bản chất 
của thế giới là vật chất; các sự vật, hiện tượng thống nhất với nhau ở 
tính vật chất. Điều này được thể hiện ở 1) Mọi sự vật, hiện tượng của 
thế giới đều có tính vật chất là tồn tại khách quan, độc lập với ý thức 
của con người. 2) Mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều là những 
dạng cụ thể của vật chất; chúng đều mang đặc tính chung của vật 
chất (tồn tại vĩnh viễn, nghĩa là không bao giờ trở về số 0, không mất 
đi); đều được sinh ra từ vật chất (ý thức chẳng hạn). 3) Thế giới vật 
chất tồn tại vĩnh viễn và vô tận. Trong thế giới đó không có gì khác 
ngoài vật chất đang vận động, biến đổi và chuyển hoá theo những 
quy luật khách quan chung của mình. 4) Tính thống nhất vật chất 
của thế giới thể hiện ở sự tồn tại của thế giới thông qua giới vô cơ, 
giới hữu cơ trong búc tranh tổng thể về thế giới duy nhất; giữa 
chúng có sự liên hệ tác động qua lại, chuyển hoá lẫn nhau, vận động 
và phát triển. Các quá trình đó cho phép thấy đầy đủ sự thống nhất 
vật chất của thế giới trong các hình thức và giai đoạn phát triển, từ 
hạt cơ bản đến phân tử, từ phân tử đến các cơ thể sống, từ các cơ thể 
sống đến con người và xã hội loài người. 

Quan điểm về bản chất vật chất và tính thống nhất vật chất 
của thế giới của chủ nghĩa duy vật biện chứng không chỉ định 
hướng trong việc giải thích về tính phong phú, đa dạng của thế 
giới, mà còn định hướng nhận thức về tính phong phú, đa dạng ấy 
trong quá trình hoạt động cải tạo tự nhiên hợp quy luật. 

2. Ý thức 


48 


Ý thức là một trong những phạm trù cơ bản của triết học, tâm 
lý học và xã hội học, dùng để chỉ tính tích cực ở mức độ cao nhất 
về tỉnh thần của con người với tính cách là một thực thể xã hội. 
Điểm đặc biệt của tính tích cực đó là sự phản ánh hiện thực khách 
quan trong dạng hình ảnh do cảm giác mang lại và đến lượt mình, 
ý thức định hướng hoạt động thực tiễn của con người. Triết học của 
chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định, ý thức là một phạm trù triết học 
dùng để chỉ toàn bộ hoạt động tinh thần phản ánh thế giới vật chất 
diễn ra trong não người, hình thành trong quá trình lao động và 
được diễn đạt nhờ ngôn ngữ. 

a. Nguồn gốc của ý thức 

- Nguồn gốc tự nhiên của ý thức (yếu tố cần) 

1) Não người là sản phẩm quá trình tiến hoá lâu dài của thế 
giới vật chất, từ vô cơ tới hữu cơ, chất sống (thực vật và động vật) 
rồi đến con người- sinh vật-xã hội. Là tổ chức vật chất có cấu trúc 
tỉnh vi; chỉ khoảng 370g nhưng có tới 14-15 tỷ tế bào thần kinh 
liên hệ với nhau và với các giác quan tạo ra mối liên hệ thu, nhận 
đa dạng để não người điều khiển hoạt động của cơ thể. Hoạt động 
ý thức của con người diễn ra trên cơ sở hoạt động của thần kinh 
não bộ; bộ não càng hoàn thiện hoạt động thần kinh càng hiệu 
quả, ý thức của con người càng phong phú và sâu sắc. Điều này lý 
giải tại sao quá trình tiến hóa của loài người cũng là quá trình phát 
triển năng lực của nhận thức, của tư duy và tại sao đời sống tinh 
thần của con người bị rối loạn khi não bị tổn thương. 

2) Sự phản ánh của vật chất là một trong những nguồn gốc tự 
nhiên của ý thức. Mọi hình thức vật chất đều có thuộc tính phản 
ánh và phản ánh phát triển từ hình thức thấp lên hình thức cao- tùy 
thuộc vào kết cấu của tổ chức vật chất. Phản ánh là sự tái tạo lại 


những đặc điểm, tính chất của dạng vật chất này (dưới dạng đã 


49 


thay đổi) trong một dạng vật chất khác. Quá trình phản ánh bao 
hàm quá trình thông tin, vật nhận tác động (cái phản ánh là cái 
chứa đựng thông tin về những sự vật, hiện tượng) mang thông tin 
của vật tác động (cái được phản ánh là những sự vật, hiện tượng cụ 
thể của vật chất) và đây là vấn đề quan trọng để làm sáng tỏ 
nguồn gốc tự nhiên của ý thức. 

Các hình thức phản ánh. a) Phản ánh của giới vô cơ (gồm 
phản ánh vật lý và phản ánh hoá học) là những phản ánh thụ động, 
không định hướng và không lựa chọn. b) Phản ánh của thực vật là 
tính kích thích c) Phản ánh của động vật đã có định hướng, lựa 
chọn để nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống. Trong 
phản ánh của động vật có phản xạ không điều kiện (bản năng); 
phản xạ có điều kiện (tác động thường xuyên) ở động vật có thần 
kinh trung ương tạo nên tâm lý. Hình thức phản ánh cao nhất 
(phản ánh năng động, sáng tạo) là ý thức của con người, đặc trưng 
cho một dạng vật chất có tổ chức cao là não người. Tóm lại, sự 
phát triển của các hình thức phản ánh gắn liền với các trình độ tổ 
chức vật chất khác nhau và ý thức nảy sinh từ các hình thức phản 
ánh đó. Quan điểm trên của triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin về 
ý thức chống lại quan điểm của chủ nghĩa duy tâm tách rời ý thức 
khỏi hoạt động của não người, thần bí hoá ý thức; đồng thời chống 
lại quan điểm của chủ nghĩa duy vật tầm thường cho rằng não tiết 
ra ý thức tương tự như gan tiết ra mật. 

- Nguồn gốc xã hội của ý thúc (yếu tố đủ) 

1) Lao động là hoạt động có mục đích, có tính lịch sử-xã hội 
của con người nhằm tạo ra của cải để tồn tại và phát triển; đồng 
thời lao động cũng tạo ra đời sống tinh thần phong phú và hơn thế 
nữa, lao động giúp con người hoàn thiện chính mình. Sự hoàn thiện 


của đôi tay, việc biết chế tạo công cụ trong quá trình lao động làm 


50 


cho ý thúc không ngừng phát triển (bằng cách tích lũy kinh 
nghiệm), tạo cơ sở cho con người nhận thức những tính chất mới 
(được suy ra từ những kinh nghiệm đã có) của giới tự nhiên; dẫn 
đến năng lực tư duy trừu tượng, khả năng phán đoán, suy luận dần 
được hình thành và phát triển. 

2) Ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết). Trong quá trình lao động con 
người liên kết với nhau, tạo thành các mối quan hệ xã hội tất yếu và 
các mối quan hệ của các thành viên của xã hội không ngừng được 
củng cố và phát triển dẫn đến nhu cầu cần thiết “phải trao đổi với 
nhau điều gì đấy” nên ngôn ngữ xuất hiện. Ngôn ngữ ra đời trở 
thành “cái vỏ vật chất của ý thức”, thành phương tiện thể hiện ý 
thức. Nhờ ngồn ngữ, con người khái quát hoá, trừu tượng hoá những 
kinh nghiệm để truyền lại cho nhau. Ngôn ngữ là sản phẩm của lao 
động, đến lượt nó, ngôn ngữ lại thúc đẩy lao động phát triển. 

b. Bản chất và kết cấu của ý thức 

- Bản chất của ý thúc. Điểm xuất phát để hiểu bản chất của ý 
thức là sự khẳng định ý thức là sự phản ánh, là hình ảnh tinh thần 
về sự vật, hiện tượng khách quan. Ý thức thuộc phạm vi chủ quan, 
không có tính vật chất, mà chỉ là hình ảnh phi cảm tính của sự vật, 
hiện tượng cảm tính được phản ánh. Bản chất của ý thức thể hiện ở 
sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ não 
người; là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan. 

+ Ý thức là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan bởi 
hình ảnh ấy tuy bị thế giới khách quan quy định cả về nội dung lẫn 
hình thức thể hiện; nhưng thế giới ấy không còn y nguyên như nó 
vốn có, mà đã bị cái chủ quan của con người cải biến thông qua 
tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nhu cầu v.v. Theo C.Mác, ý thức 


“chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con 


51 


người và được cải biến đi ở trong đó”°°. Có thể nói, ý thức phản ánh 
hiện thực, còn ngôn ngữ thì diễn đạt hiện thực và nói lên tư tưởng. 
Các tư tưởng đó được tín hiệu hoá trong một dạng cụ thể của vật 
chất- là ngôn ngũ- cái mà con người có thể cảm giác được. Không 
có ngôn ngữ thì ý thức không thể hình thành và tồn tại được. 

+ Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo, thể hiện ở chỗ, 
ý thức phản ánh thế giới có chọn lọc- tùy thuộc vào mục đích của 
chủ thể nhận thức. Sự phản ánh đó nhằm nắm bắt bản chất, quy 
luật vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng; khả năng vượt 
trước (dự báo) của ý thức tạo nên sự lường trước những tình huống 
sẽ gây tác động tốt, xấu lên kết quả của hoạt động mà con người 
đang hướng tới. Có dự báo đó, con người điều chỉnh chương trình 
của mình sao cho phù hợp với dự kiến xu hướng phát triển của sự 
vật, hiện tượng; xây dựng các mô hình lý tưởng, để ra phương pháp 
thực hiện phù hợp nhằm đạt kết quả tối ưu. Như vậy, ý thức không 
chỉ phản ánh thế giới khách quan, mà còn tạo ra thế giới khách 
quan. 

+ Ý thức là một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội. Sự 
ra đời và tồn tại của ý thức gắn liền với hoạt động thực tiễn; chịu 
sự chi phối không chỉ của các quy luật sinh học, mà chủ yếu còn 
của các quy luật xã hội; do nhu cầu giao tiếp xã hội và các điều 
kiện sinh hoạt hiện thực của xã hội quy định. Với tính năng động 
của mình, ý thức sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của bản thân 
và thực tiễn xã hội. Ở các thời đại khác nhau, thậm chí ở cùng một 
thời đại, sự phản ánh (ý thức) về cùng một sự vật, hiện tượng có sự 
khác nhau- theo các điều kiện vật chất và tỉnh thần mà chủ thể 


nhận thức phụ thuộc. 


35 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.23, tr.35 


52 


+ Có thể nói quá trình ý thức gồm các giai đoạn. 1) Trao đổi 
thông tin hai chiều giữa chủ thể với khách thể phản ánh; định 
hướng và chọn lọc các thông tin cần thiết. 2) Mô hình hoá đối 
tượng trong tư duy ở dạng hình ảnh tỉnh thần, tức là sáng tạo lại 
khách thể phản ánh theo cách mã hoá sự vật, hiện tượng vật chất 
thành ý tưởng tinh thần phi vật chất. 3) Chuyển mô hình từ tư duy 
ra hiện thực, tức là quá trình hiện thực hoá tư tưởng, thông qua 
hoạt động thực tiễn biến các ý tưởng tỉnh thần phi vật chất trong 
tư duy thành các sự vật, hiện tượng vật chất ngoài hiện thực. Trong 
giai đoạn này, con người lựa chọn phương pháp, công cụ tác động 
vào hiện thực khách quan nhằm thực hiện mục đích của mình. 

- Kết cấu của ý thức vô cùng phức tạp. Theo chiều ngang, ý 
thức gồm các yếu tố cấu thành như tình cảm, tri thức, trong đó tri 
thức là yếu tố quan trọng nhất. 

+ Tình cảm (tâm trạng, ước vọng, ý chí, nghị lực v.v) là những 
rung động biểu hiện thái độ của con người đối với nhau, với thực tại 
xung quanh và đối với chính bản thân mình. Là hình thức đặc biệt 
của sự phản ánh thực tại (giữa con người với nhau và giữa con người 
với thế giới khách quan); tình cảm tham gia vào mọi hoạt động của 
con người; là yếu tố quan trọng để điều chỉnh các hoạt động đó. Tình 
cảm có tính chủ động và tính thụ động. Có nhiều hình thức tình cảm, 
như tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ, tình cảm tôn giáo v.v. Khi 
kết hợp với tri thức, tình cảm tạo nên niềm tin 

+ Ý chí là khả năng huy động tối cao sức mạnh tinh thần của 
con người. Nhờ có ý chí, con người tự đấu tranh với mình và ngoại 
cảnh để khắc phục những cản trở trong quá trình hiện thực hóa mục 
đích. Có thể coi ý chí sự điều khiển, điều chỉnh hành vi của con 
người để tự giác hướng tới mục đích; tự làm chủ bản thân và quyết 


đoán trong hành động theo niềm tin. “Y thức, ý chí, nhiệt tình và trí 


53 


tưởng tượng của hàng chục triệu người được cuộc đấu tranh giai cấp 
quyết liệt nhất khích lệ” 

+ Tri thức (sự hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội) là 
kết quả quá trình nhận thức của con người về thế giới hiện thực, tái 
hiện trong tư duy những thuộc tính, những quy luật của thế giới ấy 
và diễn đạt chúng bằng ngôn ngữ. Tri thức là phương thức tồn tại 
của ý thức và là điều kiện để ý thúc phát triển. “Phương thức mà 
theo đó ý thức tồn tại và theo đó một cái gì đó tồn tại đối với ý thức 
là tri thức. Tri thức là hành vi duy nhất của ý thức. Cho nên một cái 
gì đó nảy sinh ra đối với ý thức chừng nào ý thức biết cái đó”””. Tri 
thức có nhiều loại (về tự nhiên, xã hội, con người), nhiều cấp độ [tri 
thức thường (cảm tính, kinh nghiệm, tiễn khoa học), tri thức khoa 
học (lý tính, lý luận và khoa học)] v.v. 

Theo chiều dọc, ý thức bao gồm tự ý thức, vô thức và tiểm 
thức. 

+ Tự ý thức là nhận thức về bản thân thông qua quan hệ với 
thế giới bên ngoài nhờ đó, con người nhận thức về mình là một 
thực thể đang tồn tại, hoạt động có cảm giác, có tư duy, có các 
hành vi đạo đức phù hợp với quy tắc, chuẩn mực mà xã hội đặt ra. 
Trình độ tự ý thức nói lên trình độ phát triển của nhân cách, làm 
chủ bản thân của con người 

+ Vô thức (xuất hiện do bản năng và do rèn luyện) là những 
trạng thái tâm lý nằm ngoài phạm vi của lý trí, không do ý thức 
kiểm soát được trong một lúc nào đấy. Trong đời sống hàng ngày, 
có những hành vi, thái độ ứng xử của con người chưa có sự điều 
khiển của ý thức và thường được biểu hiện thành nhiều hiện tượng 
khác nhau như bản năng, thôi miên, giấc mơ, nhỡ lời, nói nhịu v.v. 
Các hiện tượng này đều nằm trong chức năng chung là giải toả 


3° V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.41, tr.101 
3 C.Mác và Ph.Angghen: Toàn tập, 2004, t.42, tr..236 


54 


những ức chế của hoạt động thần kinh, góp phần lập lại thế cân 
bằng trong hoạt động tỉnh thần của con người 

+ Tiềm thức là những tri thức mà con người đã có được từ 
trước và trở thành bản năng, kỹ năng nhưng nằm trong tầng sâu 
của ý thức, là ý thức dưới dạng tiềm ẩn, do đó tiềm thức có thể gây 
ra các hoạt động tâm lý, nhận thức mà con người không cần kiểm 
soát chúng một cách trực tiếp. Tiềm thức có vai trò quan trọng 
trong hoạt động tâm lý hàng ngày và trong tư duy khoa học (trong 
hoạt động tâm lý; trong hoạt động khoa học góp phần làm giảm sự 
quá tải của não trong việc xử lý tài liệu, thông tin, dữ kiện v.v). 

Các yếu tố cơ bản trên của ý thức có mối quan hệ tác động 
qua lại với nhau, nhưng tri thức là yếu tố quan trọng nhất của ý 
thức; tri thức không chỉ là phương thức tồn tại của ý thức, mà còn 
định hướng sự phát triển và quy định mức độ biểu hiện của các yếu 
tố khác cấu thành ý thức. 
3. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất với ý thức 

a. Vai trò của vật chất đối với ý thức 

- Vật chất là cái thứ nhất, ý thức là cái thứ hai, nghĩa là vật 
chất là cái có trước, ý thức là cái có sau 

- Vật chất quyết định ý thức cà về nội dung phản ánh lẫn hình 
thức biểu hiện. Điều này thể hiện ở 1) vật chất sinh ra ý thức (ý 
thức là sản phẩm của não người; ý thức có thuộc tính phản ánh của 
vật chất) 2) vật chất quyết định nội dung của ý thức (ý thức là sự 
phản ánh thế giới vật chất; nội dung của ý thức (kể cả tình cảm, ý 
chí v.v) đều xuất phát từ vật chất; sự sáng tạo của ý thức đòi hỏi 
những tiền đề vật chất và tuân theo các quy luật của vật chất) 

- Tồn tại xã hội (một hình thức vật chất đặc biệt trong lĩnh vực 
xã hội) quyết định ý thức xã hội (một hình thức ý thức đặc biệt 


trong lĩnh vực xã hội) 


55 


- Ý thúc là sự phản ánh thế giới vật chất vào não người trong 
dạng hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan; hình thức biểu 
hiện của ý thức là ngôn ngữ (một dạng cụ thể của vật chất). 

b. Vai trò của ý thức đối với vật chất 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định vai trò quy định của 
vật chất đối với ý thức, đồng thời cũng khẳng định sự tác động 
ngược lại của ý thức đối với vật chất. 

- Sự tác động này có thể theo hướng tích cực (khai thác, phát 
huy, thúc đẩy được sức mạnh vật chất tiềm tàng hoặc những biến 
đổi của điều kiện, hoàn cảnh vật chất theo hướng có lợi cho con 
người) thể hiện qua việc ý thức hướng dẫn con người trong hoạt 
động thực tiễn. Sự hướng dẫn đó xuất hiện ngay từ lúc con người 
xác định đối tượng, mục tiêu, phương hướng và phương pháp thực 
hiện những mục tiêu đề ra. Trong giai đoạn này, ý thức đưa lại cho 
con người những thông tin cần thiết về đối tượng, về các quy luật 
khách quan và hướng dẫn con người phân tích, lựa chọn khả năng 
vận dụng những những quy luật đó trong hành động. Như vậy, ý 
thức hướng dẫn hoạt động của con người và thông qua các hoạt 
động đó mà tác động gián tiếp lên thực tại khách quan. 

- Sự tác động ngược lại của ý thúc đối với vật chất có thể theo 
hướng tiêu cực (làm suy giảm, hao tổn sức mạnh vật chất tiềm 
tàng, kìm hãm quá trình phát triển kinh tế-xã hội, gây ảnh hưởng 
xấu đến đời sống của con người) thể hiện qua việc ý thức có thể 
kìm hãm sức mạnh cải tạo hiện thực thực khách quan của con 
người, nhất là trong lĩnh vực xã hội, trước hết do sự phản ánh 
không đầy đủ về thế giới đó dẫn đến những sai lầm, duy ý chí. 

- Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tác động của ý thức đối với 
vật chất 1) Nếu tính khoa học của ý thức càng cao thì tính tích cực 


của ý thức càng lớn. Trước hết, đó là ý thức phải phản ánh đúng 


56 


hiện thực khách quan; nghĩa là con người muốn phát huy sức mạnh 
của mình trong cải tạo thế giới thì phải tôn trọng các quy luật 
khách quan, phải nhận thức đúng, nắm vững, vận dụng đúng và 
hành động phù hợp với các quy luật khách quan. 2) Sự tác động 
của ý thức đối với vật chất còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng ý 
thức của con người. 

Bản thân ý thức không trực tiếp thay đổi được hiện thực mà 
phải thông qua hoạt động của con người. Sức mạnh của ý thức tùy 
thuộc vào mức độ thâm nhập vào quần chúng, vào các điều kiện vật 
chất, vào hoàn cảnh khách quan mà trong đó ý thức được thực hiện. 
Muốn biến đổi và cải tạo thế giới khách quan, ý thức phải được con 
người thực hiện trong thực tiễn và chỉ có như vậy, ý thức mới trở 
thành lực lượng vật chất. 

c. Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật 
chất với ý thức 

Nguyên tắc khách quan, phát huy tính năng động chủ quan 
trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Nguyên tắc này 
yêu cầu 

1) Mục tiêu, phương thức hoạt động của con người đều phải 
xuất phát từ những điều kiện, hoàn cảnh thực tế, đặc biệt là của 
điều kiện vật chất, kinh tế; tuân theo, xuất phát, tôn trọng các quy 
luật khách quan (vốn có) của sự vật, hiện tượng; cần tìm nguyên 
nhân của các sự vật, hiện tượng ở trong những điều kiện vật chất 
khách quan của chúng; muốn cải tạo sự vật, hiện tượng phải xuất 
phát từ bản thân sự vật, hiện tượng được cải tạo. Chống tư tưởng 
chủ quan duy ý chí, nôn nóng, thiếu kiên nhẫn mà biểu hiện của nó 
là tuyệt đối hoá vai trò, tác dụng của nhân tố con người; cho rằng 


con người có thể làm được tất cả những gì muốn mà không chú ý 


57 


đến sự tác động của các quy luật khách quan, của các điều kiện vật 
chất cần thiết. 

2) Phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức là nhấn mạnh 
tính độc lập tương đối, tính tích cực và năng động của ý thức đối 
với vật chất bằng việc tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng, ý 
chí phấn đấu vươn lên, tu dưỡng đạo đức v.v nhằm xây dựng đời 
sống tỉnh thần lành mạnh. Chống thái độ thụ động, trông chờ, ÿ lại 
vào hoàn cảnh khách quan dễ rơi vào chủ nghĩa duy vật siêu hình, 
chủ nghĩa duy vật tầm thường; tuyệt đối hóa vật chất; coi thường 
tư tưởng, tri thức rơi vào thực dụng hưởng thụ v.v. 

Câu hỏi ôn tập 

1. Vấn đề cơ bản của triết học? (khái niệm; định nghĩa; nội 
dung. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm; triết học nhất 
nguyên và triết học nhị nguyên. Thuyết có thể biết; không thể biết 
và hoài nghỉ luận). 

2. Bản chất, nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng? (các 
hình thức của chủ nghĩa duy vật; bản chất, nội dung chủ nghĩa duy 
vật biện chứng). 

3. Định nghĩa, nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất của 
V.I.Lênin? (các quan niệm về vật chất trong triết học duy vật trước 
Mác; các phát minh lớn trong vật lý học cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ 
XX; định nghĩa vật chất của V.I.Lênin; các nội dung cơ bản của định 
nghĩa; ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của định nghĩa). 

4. Các hình thức và phương thức tồn tại của vật chất? (định 
nghĩa vận động của vật chất; các hình thức vận động của vật chất. 
Không gian và thời gian với vận động của vật chất) 

5. Tính thống nhất vật chất của thế giới? (bốn ý) 

6. Nguồn gốc của ý thức? (nguồn gốc tự nhiên; nguồn gốc xã 
hội) 


58 


7. Bản chất của ý thức? (bản chất của ý thức thể hiện ở bốn ý) 
8. Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất 
với ý thức? (vai trò của vật chất đối với ý thức; vai trò của ý thức 
đối với vật chất; nguyên tắc khách quan, phát huy tính năng động 


chủ quan)./. 


59 


CHƯƠNG 2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 
I. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 
1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện 
chứng 

a. Khái niệm biện chứng, phép biện chứng 

- Sự đối lập giữa quan điểm siêu hình và biện chứng trong 
việc nhận thúc và cải tạo thế giới. Trong lịch sử phát triển của triết 
học từ thời cổ đại đến nay, vấn đề tồn tại của các sự vật, hiện 
tượng luôn được quan tâm và cần làm sáng tỏ. Các sự vật, hiện 
tượng xung quanh ta và ngay cả bản thân chúng ta tồn tại trong 
mối liên hệ qua lại, quy định, chuyển hoá lẫn nhau hay tồn tại tách 
rời, biệt lập nhau? Các sự vật, hiện tượng luôn vận động, phát triển 
hay tồn tại trong trạng thái đứng im, không vận động? v.v. Có 
nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này, nhưng suy đến cùng 
đều quy về hai quan điểm chính đối lập nhau là siêu hình và biện 
chứng. 

+ Thuật ngữ “Siêu hình” có gốc từ tiếng Hy Lạp metaphysica, 
với nghĩa là “sau vật lý học”. Theo Arixtốt, đó là những hiện tượng 
“siêu vật lý” thuộc lĩnh vực tỉnh thần; là bản chất của sự vật, hiện 
tượng mà ông gọi là “vô hình” hay “siêu hình”. Theo đó, physica 
(vật lý học) nghiên cứu sự vật hữu hình mà con người có thể nhận 
biết bằng cảm tính; còn metaphysica (siêu hình học) nghiên cứu 
những nguyên thể mà con người có thể nhận biết bằng các giác 
quan. Từ thế kỷ XVI, thuật ngữ “siêu hình học” đồng nghĩa với 
thuật ngữ “bản thể luận”; còn từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII, 
phương pháp siêu hình giữ vai trò quan trọng trong việc tích luỹ tri 
thức, đem lại cho con người nhiều tri thức mới, nhất là về toán học 
và cơ học; nhưng chỉ từ khi Bêcơn (1561-1626) và về sau là Lốccơ 


(1632-1704) chuyển phương pháp nhận thức siêu hình từ khoa học 


60 


tự nhiên sang triết học, thì siêu hình trở thành phương pháp chủ 
yếu của nhận thức. Đến thế kỷ XVII, phương pháp siêu hình không 
có khả năng khái quát sự vận động, phát triển của thế giới vào 
những quy luật chung nhất; không tạo khả năng nhận thức thế giới 
trong chỉnh thể thống nhất nên bị phương pháp biện chứng duy 
tâm triết học cổ điển Đức phủ định. Hêghen (1770-1831) là nhà 
triết học phê phán phép siêu hình kịch liệt nhất thời bấy giờ và là 
người đầu tiên khái quát hệ thống quy luật của phép biện chứng 
duy tâm, đem nó đối lập với phép siêu hình. 

Trong triết học của chủ nghĩa duy vật biện chứng, siêu hình 
được hiểu theo nghĩa là phương pháp xem xét sự tồn tại của sự vật, 
hiện tượng và sự phản ánh chúng vào tư duy con người trong trạng 
thái biệt lập, nằm ngoài mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác 
và không biến đổi. Đặc thù của siêu hình là tính một chiều, tuyệt 
đối hoá mặt này hay mặt kia; phủ nhận các khâu trung gian, 
chuyển hoá; do đó kết quả nghiên cứu chỉ đi tới kết luận “hoặc 
là ..., hoặc là ...”, phiến diện; coi thế giới thống nhất là bức tranh 
không vận động, phát triển. Các nhà siêu hình chỉ dựa vào những 
phản đề tuyệt đối không thể dung hoà để khẳng định có là có, 
không là không; hoặc tổn tại hoặc không tổn tại; sự vật, hiện tượng 
không thể vừa là chính nó lại vừa là cái khác nó; cái khẳng định và 
cái phủ định tuyệt đối bài trừ lẫn nhau. 

+ Thuật ngữ “Biện chứng” có gốc từ tiếng Hy Lạp dialego (với 
nghĩa là nghệ thuật đàm thoại, tranh luận). Theo nghĩa này, biện 
chứng là nghệ thuật tranh luận nhằm tìm ra chân lý bằng cách 
phát hiện các mâu thuẫn trong lập luận của đối phương và nghệ 
thuật bảo vệ những lập luận của mình. Đến Hêghen, thuật ngữ 
biện chứng được phát triển khá toàn diện và đã khái quát được một 


số phạm trù, quy luật cơ bản; nhưng chúng chưa phải là những quy 


61 


luật chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy, mà mới chỉ là một số 
quy luật đặc thù trong lĩnh vực tỉnh thần. C.Mác, Ph.Ăng ghen và 
V.ILênin đã kế thừa, phát triển trên tinh thần phê phán và sáng 
tạo những giá trị trong lịch sử tư tưởng biện chứng nhân loại để 
hoàn thiện phép biện chứng; làm cho phép biện chứng trở thành 
phép biện chứng duy vật; thành khoa học nghiên cứu những quy 
luật chung nhất về mối liên hệ và sự vận động, phát triển của các 
sự vật, hiện tượng trong cả ba lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. 

b. Các hình thức cơ bản của phép biện chứng 

Phép biện chứng xuất hiện từ thời cổ đại và từ đó đến nay, 
lịch sử phát triển của nó đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, 
gắn liền với sự phát triển của khoa học, của thực tiễn và nhận thức 
của con người. 

- Phép biện chúng mộc mạc, chất phác cổ đại thể hiện trong 
các học thuyết triết học cổ đại. Trong Đạo Phật, quan niệm về nhân 
duyên, vô ngã, vô thường chứa đựng nhiều tư tưởng biện chứng khá 
sâu sắc. Trong thuyết Âm-Dương, Âm và Dương tồn tại trong mối liên 
hệ quy định lẫn nhau tạo ra sự thống nhất giữa cái bất biến với cái 
biến đổi; giữa cái duy nhất với cái số nhiều, đa dạng, phong phú. 
Trong thuyết Ngũ hành, năm yếu tố Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ tồn tại 
trong mối liên hệ tương sinh, tương khắc; chúng ràng buộc, quy định 
lẫn nhau, tạo ra sự biến đổi trong vạn vật. Lão Tử (khoảng thế kỷ VI 
tr.c.n) cho rằng vạn vật bị chi phối bởi hai luật phổ biến là quân bình 
và phản phục. Luật quân bình luôn giữ cho sự vận động của vạn vật 
được cân bằng theo một trật tự điều hoà trong tự nhiên, không có gì 
thái quá, không có gì bất cập. Luật phản phục nói rằng, cái gì phát 
triển tột độ thì sẽ trở thành cái đối lập với nó v.v. Các nhà “biện 
chứng bẩm sinh” tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại là Hêraclít (540-480 
tr.c.n), Xôcrát (470-399 tr.c.n), Platôn (427-347 tr.c.n), Arixtốt (384- 


62 


322 tr.c.n) v.v. Theo Hêraclít, thế giới vật chất tồn tại trong sự hình 
thành, vận động vĩnh viễn của sự thống nhất giữa các mặt đối lập; 
cũng giống như sự chuyển động, đều trôi đi, chảy đi của một con 
sông mà ông đã xây dựng trong “Học thuyết về dòng chảy” của 
mình và ông đã xây dựng được một số phạm trù của phép biện chứng 
như lôgôs (gồm lôgôs chủ quan và lôgôs khách quan) để luận bàn về 
những quy luật khách quan của thế giới vật chất và coi đó là nội 
dung cơ bản của phép biện chứng. Xôcrát, người đầu tiên sử dụng 
thuật ngữ biện chứng theo nghĩa là nghệ thuật tranh luận, hướng các 
bên cùng quan tâm tới vấn để đang tranh luận với mục đích đạt được 
chân lý bằng con đường đối lập các ý kiến của họ qua hình thức hỏi- 
đáp. Tư tưởng này đã được phát triển hơn trong quan niệm biện 
chứng của Platôn; ông cho rằng phép biện chứng là nghệ thuật tìm 
ra các khái niệm đúng, là thao tác lôgíc phân chia và gắn kết các 
khái niệm bằng công cụ hỏi-đáp để xác định đúng các khái niệm đó. 
Arixtốt đưa ra nhiều tư tưởng về phạm trù, quy luật và xây dựng các 
hình thức cơ bản của tư duy; đặc biệt là lôgíc hình thức. “Những nhà 
triết học cổ Hy Lạp đều là những nhà biện chứng bẩm sinh, tự phát, 
và Arixtốt, bộ óc bách khoa nhất trong các nhà triết học ấy cũng đã 
nghiên cứu những hình thức căn bản nhất của tư duy biện chứng”. 
Ph. Ăngghen khẳng định “Hình thức thứ nhất là triết học Hy Lạp. 
Trong triết học này, tư duy biện chứng xuất hiện với tính chất thuần 
phác tự nhiên chưa bị khuấy động bởi những trở ngại đáng yêu”? và 
đánh giá phép biện chứng Hy Lạp cổ đại “nếu về chỉ tiết, chủ nghĩa 
siêu hình là đúng hơn so với những người Hy Lạp, thì về toàn thể 
những người Hy Lạp lại đúng hơn so với chủ nghĩa siêu hình”. Cho 
dù còn nhiều hạn chế, nhưng nhìn chung, phép biện chứng cổ đại đã 
coi thế giới là chỉnh thể thống nhất; giữa các bộ phận của thế giới có 


38 C,Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr. 34 
3° C.Mác và Ph.Angghen: Toàn tập, 2004, t..20, tr. 491 


63 


mối liên hệ qua lại, thâm nhập, tác động và quy định lẫn nhau, không 
ngừng vận động, phát triển. Những nội dung tư tưởng cơ bản của 
phép biện chứng Hy Lạp cổ đại là cơ sở để phép biện chứng phát 
triển lên các hình thức cao hơn. 

- Phép biện chứng duy tâm trong triết học cổ điển Đúc ra đời 
vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX; khởi đầu từ Cantơ (1724- 
1804), qua Phíctơ (1762-1814), Sêlinh (1775-1854) và phát triển 
đến đỉnh cao cả về hình thức lẫn nội dung trong phép biện chứng 
duy tâm của Hêghen (1770-1831), người đã "lần đầu tiên đặt toàn 
bộ thế giới tự nhiên, thế giới lịch sử và thế giới tỉnh thần vào dạng 
quá trình, nghĩa là trong sự vận động, thay đổi, cải biến và phát 
triển không ngừng, và thử mở ra mối liên hệ bên trong sự vận động 
và phát triển đó"“?°. Ph.Ăngghen khẳng định đây là “hình thức thứ 
hai của phép biện chứng, hình thức quen thuộc nhất với các nhà 
khoa học tự nhiên Đức, là triết học cổ điển Đức từ Cantơ đến 
Hêghen”*! 

Trong triết học Hêghen, phép biện chứng duy tâm được phát 
triển đến đỉnh cao với hình thức và nội dung phong phú. Về hình 
thức, phép biện chứng duy tâm của Hêghen đã bao quát cả ba lĩnh 
vực, bắt đầu từ các phạm trù lôgíc thuần tuý đến lĩnh vực tự nhiên 
và kết thúc bằng biện chứng của toàn bộ quá trình lịch sử. Về nội 
dung, Hêghen chia phép biện chứng thành tồn tại, bản chất và 
khái niệm. Tổn tại là cái vỏ bên ngoài, trực tiếp, nông nhất mà con 
người có thể cảm giác và được cụ thể hoá trong các phạm trù chất, 
lượng và độ. Bản chất là tầng gián tiếp của thế giới, không thể 
nhận biết được bằng cảm giác, tồn tại trong mâu thuẫn đối lập với 
chính mình và được thể hiện trong các phạm trù hiện tượng-bản 
chất, hình thức-nội dung, ngẫu nhiên-tất yếu, khả năng-hiện thực 


49 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t..20, tr..23 
#' C. Mác và Ph.Angghen: Toàn tập, 2004, t..20, tr. 492 


64 


v.v. Còn khái niệm (mà hiện thân của nó là giới hữu cơ, sự sống) là 
sự thống nhất giữa tồn tại với bản chất, là cái vừa trực tiếp (có thể 
cảm giác được), vừa gián tiếp (không thể cảm giác được), được thể 
hiện trong các phạm trù cái phổ quát, cái đặc thù, cái đơn nhất. 
Phép biện chứng trong giai đoạn này là sự phát triển, nghĩa là sự 
chuyển hoá từ cái trừu tượng đến cái cụ thể; từ chất này sang chất 
khác được thực hiện nhờ giải quyết mâu thuẫn. Phát triển được coi 
là sự tự phát triển tịnh tiến của ý niệm tuyệt đối, từ tồn tại đến bản 
chất, từ bản chất đến khái niệm, trong đó khái niệm vừa là chủ thể, 
khách thể, vừa là ý niệm tuyệt đối. Hêghen coi phát triển là 
nguyên lý cơ bản nhất của phép biện chứng với phạm trù trung 
tâm là tha hoá và khẳng định tha hoá được diễn ra ở mọi nơi, mọi 
lúc trong cả tự nhiên, xã hội và tinh thần. 

Như vậy, các nhà biện chứng cổ điển Đức, mà Hêghen là điển 
hình, đã áp dụng phép biện chứng vào nghiên cứu các lĩnh vực 
khác nhau của đời sống xã hội; qua đó đã xây dựng được hệ thống 
phạm trù, quy luật chung, thống nhất, có lôgíc chặt chẽ của nhận 
thức tinh thần, và trong nghĩa nào đó, là của cả hiện thực vật chất. 
Đó là những “hạt nhân hợp lý” và “lấp lánh mầm mống phôi thai 
của chủ nghĩa duy vật” là “đã trở lại phép biện chứng, coi nó như 
một phương pháp xem xét đối lập với phương pháp siêu hình thế kỷ 
XVII, XVIII”*“; phép biện chứng đó đã hoàn thành cuộc cách mạng 
về phương pháp, nhưng cuộc cách mạng đó lại ở tận trên trời, chứ 
không phải trong cuộc sống hiện thực và do vậy, "học thuyết của 
Hêghen đã để một khoảng đất rộng cho các quan điểm thực tiễn có 
tính chất đảng phái và hết sức khác nhau. Người nào đặc biệt dựa 
vào hệ thống của Hêghen thì người đó có thể là khá bảo thủ, còn 


người nào cho phương pháp biện chứng là chủ yếu, thì người đó, về 


42 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.29, tr.160 


65 


chính trị cũng như về tôn giáo, đều có thể thuộc vào phái phản đối 
cực đoan nhất”“3. Những kết luận của phép biện chứng duy tâm 
trong triết học cổ điển Đức chỉ là những phỏng đoán tài tình về 


”4* nên khi 


“biện chứng của sự vật trong biện chứng của khái niệm 
khoa học tự nhiên phát triển sang giai đoạn tổng quát, nghiên cứu 
quá trình phát sinh, phát triển của sự vật, hiện tượng trên quan 
điểm duy vật, thì nó chỉ còn là bước quá độ chuyển thế giới quan 
và lập trường từ chủ nghĩa duy vật siêu hình sang thế giới quan 
khoa học duy vật biện chứng. 

- Phép biện chứng duy vật. Tính trực quan của phép biện 
chứng tự phát trong triết học cổ đại và tính duy tâm trong triết học 
cổ điển Đức là những hạn chế cần phải khắc phục. C.Mác và 
Ph.Ăngghen đã kế thừa và phát triển sáng tạo những “hạt nhân 
hợp lý” trong lịch sử tư tưởng triết học nhân loại, cải tạo phê phán 
phép biện chứng duy tâm của Hêghen để tạo ra phép biện chứng 
duy vật và đây là giai đoạn cao nhất của phép biện chứng trong 
lịch sử triết học. “Có thể nói rằng hầu như chỉ có Mác và tôi là 
những người đã cứu phép biện chứng tự giác thoát khỏi triết học 
duy tâm Đức và đưa nó vào trong quan niệm duy vật về tự nhiên và 
về lịch sử”'°. 

c. Biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan 

- Biện chứng khách quan chỉ biện chứng của bản thân các sự 
vật, hiện tượng tồn tại độc lập ở bên ngoài ý thức con người. 
Những vấn đề nền móng, bản chất của biện chứng khách quan là 
các trình độ của các tổ chức vật chất; là các hình thức vận động 
khác nhau về chất được quy định bằng những thay đổi về lượng; là 
sự hình thành sự sống và xuất hiện dạng vật chất biết tư duy; là sự 
43 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004. t.21, tr.420 


“4 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.29, tr..209 
435 C.Mác và Ph.Angghen: 7oàn tập, 2004, t., tr. 21 


66 


chuyển hoá từ tự nhiên vào xã hội. Biện chứng khách quan được 
thể hiện trong khoa học bằng quy luật bảo toàn và chuyển hoá 
năng lượng; thuyết tiến hoá; thuyết tế bào; hệ thống tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học; thuyết tương đối; thuyết lượng tử; học thuyết 
về gien v.v. Trong xã hội, vấn đề quan trọng nhất của biện chứng 
khách quan là biện chứng giữa chủ thể với khách thể trong lịch sử; 
mối quan hệ tác động qua lại giữa xã hội với tự nhiên; giữa lực 
lượng sản xuất với quan hệ sản xuất; giữa cơ sở hạ tầng với kiến 
trúc thượng tâng; chỉ ra mỗi giai đoạn trong quá trình phát triển 
xã hội đều mang tính kế thừa và là quá trình lịch sử-tự nhiên. 

- Biện chứng chủ quan chỉ tư duy biện chứng và biện chứng 
của quá trình phản ánh hiện thực khách quan vào não người. Biện 
chứng chủ quan một mặt phản ánh quá trình biện chứng của giới 
tự nhiên, mặt khác phản ánh quá trình biện chứng của tư duy. 
Những nguyên lý, quy luật, phạm trù của phép biện chứng duy vật 
phản ánh bản chất thế giới khách quan mà “từ trong lịch sử của 
giới tự nhiên và lịch sử của xã hội loài người mà người ta rút ra 
được các quy luật của biện chứng”“°. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
khẳng định tư duy của con người và thế giới khách quan cùng phụ 
thuộc vào một loại quy luật, bởi vậy chúng không thể mâu thuẫn 
với nhau. Cũng cần phân biệt biện chứng chủ quan với phép biện 
chứng duy tâm, tư biện của Hêghen; Hêghen xuất phát từ bản chất 
của các khái niệm để suy ra bản chất của các sự vật, hiện tượng, 
còn biện chứng chủ quan thì ngược lại với Hêghen. 

Trong Biện chứng của tự nhiên, Ph.Ăngghen chỉ rõ đòi hỏi đối 
với tư duy khoa học là phải vừa phân định rõ ràng, vừa phải thấy sự 
thống nhất giữa biện chứng khách quan với biện chứng chủ quan. 


Biện chứng khách quan quy định biện chứng chủ quan, tức bản 


8 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.696 


G7 


thân sự vật, hiện tượng trong thế giới tồn tại biện chứng như thế 
nào thì tư duy, nhận thức của con người về sự vật, hiện tượng ấy 
cũng phải phản ánh chúng như thế ấy. “Biện chứng gọi là khách 
quan thì chi phối toàn bộ giới tự nhiên, còn biện chứng gọi là chủ 
quan, tức tư duy biện chứng, thì chỉ là phản ánh sự chi phối trong 
toàn bộ giới tự nhiên, của sự vận động thông qua những mặt đối 
lập, tức là những mặt, thông qua sự đấu tranh thường xuyên của 
chúng và sự chuyển hoá cuối cùng từ mặt đối lập này thành mặt 
đối lập kia, tương tự với những hình thức cao hơn, đã quy định sự 
sống của giới tự nhiên””, 
2. Phép biện chứng duy vật 

a. Khái niệm phép biện chứng duy vật 

Theo Ph.Ăngghen, “Phép biện chứng là khoa học về sự liên hệ 


“48 “là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự 


phổ biến 
vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và 
của tư duy”'°. V.I.Lênin coi “Phép biện chứng, tức là học thuyết về 
sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không 
phiến diện, học thuyết về tính tương đối của nhận thức của con 
người phản ánh vật chất luôn luôn phát triển không ngừng”°°. Hồ 
Chí Minh đánh giá “Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm 
việc biện chứng”°!. Có thể hiểu phép biện chứng duy vật là khoa 
học nghiên cứu những mối liên hệ phổ biến cơ bản, những quy luật 
chung nhất (phổ biến) của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã 
hội và tư duy. 

Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên nền tảng thế giới 


quan duy vật biện chứng; là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới 


 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.694 

8# C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.455 

*3 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.201 

”9° V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.23, tr.53 

”! Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 
1997, tr.43 


68 


quan duy vật với phương pháp biện chứng; giữa lý luận nhận thức 
với lôgíc biện chứng. Đó là cuộc cách mạng trong phương pháp tư 
duy triết học, khác về chất so với các phương pháp tư duy trước đó; 
là “phương pháp mà điều căn bản là nó xem xét những sự vật và 
những phản ánh của chúng trong tư tưởng, trong mối liên hệ qua 
lại lẫn nhau giữa chúng, trong sự ràng buộc, sự vận động, sự phát 
sinh và sự tiêu vong của chúng”°?. Phương pháp biện chứng duy vật 
mềm dẻo, linh hoạt; thừa nhận trong những trường hợp cần thiết, 
bên cạnh cái “hoặc là ... hoặc là...”, còn có cả cái “vừa là ... vừa 
là...”. Do vậy, đó là phương pháp khoa học, vừa khắc phục được 
những hạn chế của phép biện chứng cổ đại, đẩy lùi phương pháp 
siêu hình vừa cải tạo phép biện chứng duy tâm để trở thành 
phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn 
cách mạng. 

b. Những đặc trưng và vai trò cơ bản của phép biện 
chứng duy vật 

- Đặc trưng cơ bản của phép biện chứng duy vật thể hiện ở 

+ Sự thống nhất giữa nội dung thế giới quan duy vật biện 
chứng với phương pháp luận biện chứng duy vật tạo nên công cụ 
không những giải thích thế giới, mà còn nhận thức và cải tạo thế 
giới 

+ Sự thống nhất giữa tính khoa học với tính cách mạng, giữa 
lý luận với thực tiễn tạo nên sự phản ánh đúng quy luật, ủng hộ sự 
vận động, phát triển hợp quy luật 

Ngoài hai đặc trưng cơ bản trên, phép biện chứng duy vật có 
đặc điểm là hệ thống các nguyên lý, quy luật, phạm trù của nó 
phản ánh sự vận động khách quan của các sự vật, hiện tượng trong 


cả ba lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy nên các quy luật của phép 


”2 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.29, tr.155 


69 


biện chứng duy vật vừa là quy luật của thế giới khách quan, vừa là 
quy luật của nhận thức. “Phép biện chứng đã được coi là khoa học 
về những quy luật phổ biến nhất của mọi vận động. Điều đó có 
nghĩa là những quy luật ấy phải có hiệu lực đối với vận động trong 
giới tự nhiên và trong lịch sử loài người cũng như với vận động của 
tư duy. Một quy luật như thế có thể nhận thức trong hai lĩnh vực 
của ba lĩnh vực đó, hay thậm chí trong cả ba lĩnh vực”. 

- Vai trò cơ bản của phép biện chứng duy vật thể hiện ở 

+ Sự ra đời của phép biện chứng duy vật khắc phục được 
những hạn chế của phép biện chứng mộc mạc, chất phác cổ đại và 
phép biện chứng duy tâm của Hêghen 

+ Phép biện chứng thực sự trở thành khoa học nghiên cứu 
những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự 
nhiên, của xã hội loài người và của tư duy con người 

+ Do vừa là hệ thống lý luận khái quát sự vận động, phát triển 
của các sự vật, hiện tượng của thế giới vật chất, vừa có chức năng 
phương pháp luận, nên phép biện chứng duy vật nêu ra được các 
nguyên tắc định hướng hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn 
của con người. 

+ Phép biện chứng duy vật đem lại tính tự giác cao trong mọi 
hoạt động của con người. Mỗi nguyên lý, quy luật, phạm trù của 
phép biện chứng đều được xây dựng trên lập trường duy vật; mỗi 
luận điểm của phép biện chứng duy vật là kết quả cuối cùng của sự 
nghiên cứu, được rút ra từ giới tự nhiên và trong lịch sử xã hội loài 
người; được luận giải trên cơ sở khoa học; được chuẩn bị bằng sự 
phát triển trước đó của khoa học tự nhiên. Vì vậy, phép biện chứng 


duy vật đã đưa phép biện chứng từ tự phát đến tự giác. 


53 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.766 -768 


70 


Nội dung của phép biện chứng duy vật hết sức phong phú, 
phù hợp với đối tượng nghiên cứu là các mối liên hệ phổ biến và sự 
vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng trong cả ba lĩnh vực tự 
nhiên, xã hội, tư duy và từ trong những lĩnh vực ấy rút ra được 
những quy luật của mình. Nội dung của phép biện chứng duy vật 
gồm hai nguyên lý, sáu cặp phạm trù và ba quy luật cơ bản. Sự 
phân biệt giữa các nguyên lý với các phạm trù, quy luật cơ bản của 
phép biện chứng duy vật càng làm rõ ý nghĩa cụ thể của chúng. 
Hai nguyên lý khái quát tính biện chứng chung nhất của thế giới; 
các phạm trù phản ánh mối liên hệ, sự tác động biện chứng giữa 
các mặt của sự vật, hiện tượng, chúng là những mối liên hệ có tính 
quy luật trong từng cặp; còn các quy luật nghiên cứu các mối liên 
hệ và khuynh hướng phát triển trong thế giới sự vật, hiện tượng để 
chỉ ra nguồn gốc, cách thức, khuynh hướng của sự vận động, phát 
triển. Điều này càng thể hiện rõ những khía cạnh phong phú của 
sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng. 

II CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 
1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

a. Khái niệm mối liên hệ; mối liên hệ phổ biến 

Trong phép biện chứng duy vật, mối liên hệ dùng để khái quát 
sự quy định, tác động qua lại, chuyển hoá lẫn nhau giữa các mặt 
của một sự vật, hiện tượng trong thế giới. Cơ sở lý luận của mối 
liên hệ phổ biến là tính thống nhất vật chất của thế giới; theo đó 
các sự vật, hiện tượng dù có đa dạng, khác nhau đến thế nào đi 
chăng nữa, thì chúng cũng chỉ là những dạng cụ thể khác nhau của 
một thế giới vật chất duy nhất. 

b. Tính chất của các mối liên hệ phổ biến 

- Tính khách quan. Phép biện chứng duy vật khẳng định tính 


khách quan của các mối liên hệ, tác động của bản thân thế giới vật 


71 


chất. Các mối liên hệ thể hiện mình trong sự tác động giữa các sự 
vật, hiện tượng vật chất với nhau. Có mối liên hệ giữa sự vật, hiện 
tượng với cái tỉnh thân. Có cái liên hệ giữa những hiện tượng tinh 
thần với nhau, như mối liên hệ và tác động giữa các hình thức của 
quá trình nhận thức. Các mối liên hệ, tác động đó, suy cho đến 
cùng, đều là sự phản ánh mối liên hệ lẫn nhau giữa các sự vật, hiện 
tượng của thế giới khách quan 

- Tĩnh phổ biến. Mối liên hệ qua lại, quy định, chuyển hoá lẫn 
nhau không những diễn ra ở mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, 
trong xã hội, trong tư duy, mà còn diễn ra đối với các mặt, các yếu 
tố, các quá trình của mỗi sự vật, hiện tượng 

- Tính đa dạng, phong phú. Có nhiều mối liên hệ. Có mối liên 
hệ về mặt không gian và cũng có mối liên hệ về mặt thời gian giữa 
các sự vật, hiện tượng. Có mối liên hệ chung tác động lên toàn bộ 
hay trong những lĩnh vực rộng lớn của thế giới. Có mối liên hệ 
riêng chỉ tác động trong từng lĩnh vực, từng sự vật và hiện tượng 
cụ thể. Có mối liên hệ trực tiếp giữa nhiều sự vật, hiện tượng, 
nhưng cũng có những mối liên hệ gián tiếp. Có mối liên hệ tất 
nhiên, cũng có mối liên hệ ngẫu nhiên. Có mối liên hệ bản chất 
cũng có mối liên hệ chỉ đóng vai trò phụ thuộc (không bản chất). 
Có mối liên hệ chủ yếu và có mối liên hệ thứ yếu v.v chúng giữ 
những vai trò khác nhau quy định sự vận động, phát triển của sự 
vật, hiện tượng. Do vậy, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến khái 
quát được toàn cảnh thế giới trong những mối liên hệ chằng chịt 
giữa các sự vật, hiện tượng của nó. Tính vô hạn của thế giới khách 
quan; tính có hạn của sự vật, hiện tượng trong thế giới đó chỉ có 
thể giải thích được trong mối liên hệ phổ biến, được quy định bằng 
nhiều mối liên hệ có hình thức, vai trò khác nhau. 


c. Ý nghĩa phương pháp luận 


72 


- Từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng 
duy vật, rút ra nguyên tắc toàn diện trong hoạt động nhận thức và 
hoạt động thực tiễn. Nguyên tắc này yêu cầu xem xét sự vật, hiện 
tượng 

1) trong chỉnh thể thống nhất của tất cả các mặt, các bộ 
phận, các yếu tố, các thuộc tính cùng các mối liên hệ của chúng 

2) trong mối liên hệ giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật, 
hiện tượng khác và với môi trường xung quanh, kể cả các mặt của 
các mối liên hệ trung gian, gián tiếp 

3) trong không gian, thời gian nhất định, nghĩa là phải nghiên 
cứu quá trình vận động của sự vật, hiện tượng trong quá khứ, hiện 
tại và phán đoán cả tương lai của nó. Nguyên tắc toàn diện đối lập 
với quan điểm phiến diện chỉ thấy mặt này mà không thấy các mặt 
khác; hoặc chú ý đến nhiều mặt nhưng lại xem xét tràn lan, dàn 
đều, không thấy mặt bản chất của sự vật, hiện tượng rơi vào thuật 
nguy biện (cố ý đánh tráo các mối liên hệ cơ bản thành không cơ 
bản hoặc ngược lại) và chủ nghĩa chiết trung (lắp ghép vô nguyên 
tắc các mối liên hệ trái ngược nhau vào một mối liên hệ phổ biến). 

- Từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng 
duy vật, còn rút ra nguyên tắc lịch sủ-cụ thể trong hoạt động nhận 
thức và hoạt động thực tiễn. Nguyên tắc này yêu cầu xem xét sự 
vật, hiện tượng trong những mối liên hệ cụ thể, có tính đến lịch sử 
hình thành, tồn tại, dự báo xu hướng phát triển của sự vật hiện 
tượng. Cơ sở lý luận của nguyên tắc này là không gian, thời gian 
với vận động của vật chất, là quan niệm chân lý là cụ thể và chính 
nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. 

2. Nguyên lý về sự phát triển 


a. Khái niệm phát triển 


73 


Trong phép biện chứng duy vật, nguyên lý về mối liên hệ phổ 
biến thống nhất hữu cơ với nguyên lý về sự phát triển, bởi liên hệ 
cũng là vận động, không có vận động sẽ không có sự phát triển 
nào. Phát triển xuất hiện trong quá trình giải quyết mâu thuẫn 
khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất giữa 
phủ định những yếu tố không còn phù hợp và kế thừa có chọn lọc, 
cải tạo cho phù hợp của sự vật, hiện tượng cũ trong sự vật, hiện 
tượng mới. 

Phát triển là quá trình vận động đi lên từ thấp đến cao, từ 
kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Quá trình đó vừa diễn ra dần 
dần, vừa nhảy vọt làm cho sự vật, hiện tượng cũ mất ởi, sự vật, 
hiện tượng mới về chất ra đời. Nguồn gốc của sự phát triển nằm ở 
mâu thuẫn bên trong của sự vật, hiện tượng; động lực của sự phát 


triển là việc giải quyết mâu thuẫn đó. 


b. Tính chất của sự phát triển 

- Tính khách quan. Nguồn gốc và động lực của sự phát triển 
nằm trong bản thân sự vật, hiện tượng 

- Tính phổ biến. Sự phát triển diễn ra trong cả tự nhiên, xã 
hội và tư duy 

- Tính kế thừa. Sự vật, hiện tượng mới ra đời từ sự phủ định có 
tính kế thừa sự vật, hiện tượng cũ; trong sự vật, hiện tượng mới 
còn giữ lại, có chọn lọc và cải tạo những mặt còn thích hợp, chuyển 
sang sự vật, hiện tượng mới, gạt bỏ những mặt tiêu đã lỗi thời, lạc 
hậu của sự vật, hiện tượng cũ cản trở sự phát triển 

- Tính đa dạng, phong phú. Tuy sự phát triển diễn ra trong 
mọi lĩnh vực (tự nhiên, xã hội và tư duy), nhưng mỗi sự vật, hiện 


tượng lại có quá trình phát triển không giống nhau. Tính đa dạng 


74 


và phong phú của sự phát triển còn phụ thuộc vào không gian và 
thời gian, vào các yếu tố, điều kiện tác động lên sự phát triển đó. 

c. Ý nghĩa phương pháp luận 

Từ nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật, 
rút ra nguyên tắc phát triển trong hoạt động nhận thức và hoạt 
động thực tiễn. Nguyên tắc phát triển yêu cầu 

1) Đặt sự vật, hiện tượng trong sự vận động; phát hiện được 
các xu hướng biến đổi, phát triển của nó để không chỉ nhận thức 
sự vật, hiện tượng ở trạng thái hiện tại, mà còn dự báo được 
khuynh hướng phát triển của nó 

2) Nhận thức sự phát triển là quá trình trải qua nhiều giai 
đoạn, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn 
thiện đến hoàn thiện hơn. Mỗi giai đoạn phát triển có những đặc 
điểm, tính chất, hình thức khác nhau nên cần tìm ra những hình 
thức, phương pháp tác động phù hợp để hoặc thúc đẩy, hoặc kìm 
hãm sự phát triển đó 

3) Trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn phải 
nhạy cảm, sớm phát hiện và ủng hộ sự vật, hiện tượng mới hợp quy 
luật, tạo điều kiện cho nó phát triển; phải chống lại quan điểm bảo 
thủ, trì trệ, định kiến v.v bởi nhiều khi sự vật, hiện tượng mới thất 
bại tạm thời, tạo nên con đường phát triển quanh co, phức tạp 

4) Trong quá trình thay thế sự vật, hiện tượng cũ bằng sự vật, 
hiện tượng mới phải biết kế thừa những yếu tố tích cực đã đạt được 
từ cái cũ và phát triển sáng tạo chúng trong điều kiện mới. 

Phát triển là nguyên tắc chung nhất chỉ đạo hoạt động nhận 
thức và hoạt động thực tiễn; nguyên tắc này giúp chúng ta nhận 
thức được rằng, muốn nắm được bản chất của sự vật, hiện tượng, 


nắm được khuynh hướng phát triển của chúng thì "phải xét sự vật 


75 


trong sự phát triển, trong sự tự vận động (...) trong sự biến đổi của 
nó", 
II. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

Khái niệm là một hình thức của tư duy trừu tượng, phản ánh 
những mối liên hệ và thuộc tính bản chất, phổ biến của một tập 
hợp các sự vật, hiện tượng nào đó. Khái niệm có vai trò quan trọng 
trong tư duy khoa học bởi nó là vật liệu tạo thành ý thức, tư tưởng; 
là phương tiện để con người tích lũy thông tin, suy nghĩ và trao đổi 
tri thức với nhau”. Phạm trù là khái niệm rộng nhất, phản ánh 
những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản 
nhất của các sự vật, hiện tượng thuộc một lĩnh vực hiện thực nhất 
định. Các phạm trù của phép biện chứng duy vật như vật chất, ý 
thức, chất, lượng, mâu thuẫn, nguyên nhân, kết quả, khả năng, 
hiện thực v.v là những khái niệm chung nhất, phản ánh những mặt, 
những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản nhất của toàn bộ thế 
giới hiện thực (bao gồm cả tự nhiên, xã hội và tư duy)°$. 

Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật là sự thể hiện 
một số mối liên hệ phổ biến cơ bản. Chúng hình thành và phát 
triển trong quá trình hoạt động nhận thức và cải tạo tự nhiên, xã 
hội của con người. Từ điểm xuất phát là thế giới khách quan tồn tại 
độc lập với ý thức con người, luôn vận động, phát triển, liên hệ, 
chuyển hoá lẫn nhau, phép biện chứng duy vật khẳng định, các 
phạm trù phản ánh những sự vật, hiện tượng của thế giới khách 
quan cũng phải vận động và phát triển để phản ánh đúng đắn và 
đầy đủ về những sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan đó. 
Đồng thời sự nhận thức của con người về các sự vật, hiện tượng 
52 V.|.Lênin: Toàn tập, 2005, t.42, tr.364 
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình triết học Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, 
S100 đống Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, 


tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình triết học Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, 
tr.233-234 


76 


ngày càng trở nên sâu sắc hơn nên phép biện chứng duy vật ngày 
càng được bổ sung thêm những phạm trù mới. Như vậy, các phạm 
trù của phép biện chứng duy vật không phải là một hệ thống bất 
biến, mà chúng phát triển cùng với sự phát triển của khoa học. 
Mối liên hệ giữa các phạm trù của các ngành khoa học với các 
phạm trù của phép biện chứng là mối quan hệ giữa cái chung với 
cái riêng. 

Nếu các cặp phạm trù cái riêng và cái chung, tất nhiên-ngẫu 
nhiên; bản chất-hiện tượng là cơ sở phương pháp luận của các 
phương pháp phân tích và tổng hợp; diễn dịch và quy nạp; khái 
quát hoá, trừu tượng hoá để từ đó nhận thức được toàn bộ các mối 
liên hệ theo hệ thống; còn các cặp phạm trù nguyên nhân-kết quả; 
khả năng-hiện thực là cơ sở phương pháp luận chỉ ra các mối liên 
hệ và sự phát triển của sự vật, hiện tượng là một quá trình tự nhiên 
thì cặp phạm trù nội dung-hình thức là cơ sở phương pháp luận để 
xây dựng các hình thức tổn tại trong sự phụ thuộc vào nội dung, 
phản ánh tính đa dạng của các phương pháp nhận thức và hoạt 
động thực tiễn. 

1. Cái riêng và cái chung. Cái riêng (cái đặc thù) là phạm 
trù dùng để chỉ một sự vật, hiện tượng riêng lẻ nhất định. Cái 
chung (cái phổ biến) là phạm trù dùng để chỉ những mặt, những 
thuộc tính chung không những có ở một sự vật, hiện tượng nhất 
định mà còn được lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng khác nữa. 
Cái đơn nhất là phạm trù dùng để chỉ những nét, những mặt, 
những thuộc tính chỉ có ở một sự vật, hiện tượng nào đó mà không 
lặp lại ở sự vật, hiện tượng khác. 

Mối liên hệ biện chứng giữa cái riêng, cái chung, cái đơn nhất 
và ý nghĩa phương pháp luận của nó. 1) Cái chung chỉ tồn tại trong 


cái riêng, thông qua cái riêng cho nên chỉ có thể tìm cái chung 


77 


trong cái riêng, trong các sự vật, hiện tượng cụ thể. 2) Cái riêng 
chỉ tồn tại trong mối liên hệ đưa đến cái chung. Cái chung là cái 
bản chất chi phối cái riêng, nên phải biết phát hiện ra cái chung, 
vận dụng cái chung để tạo ra cái riêng. Từ điều này rút ra kết luận 
là bất kỳ một cái chung nào khi được áp dụng vào từng trường hợp 
riêng cũng cần được cá biệt hoá. 3) Cái chung là một bộ phận của 
cái riêng, còn cái riêng không gia nhập hết vào cái chung cho nên 
để giải quyết hiệu quả các vấn đề riêng thì không thể không giải 
quyết những vấn đề chung, nghĩa là phải giải quyết những vấn đề 
lý luận liên quan đến vấn đề riêng đó để tránh sa vào tình trạng 
mò mẫm, tuỳ tiện, kinh nghiệm chủ nghĩa. 4) Trong những điều 
kiện nhất định, cái đơn nhất có thể chuyển hoá thành cái chung và 
ngược lại cái chung có thể chuyển hoá thành cái đơn nhất, nên 
trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, nếu cái đơn 
nhất có lợi thì tạo điều kiện để nó chuyển hoá thành cái chung và 
ngược lại, nếu cái chung không còn là cái phù hợp thì tác động để 
cái chung chuyển hoá thành cái riêng. 

2. Nguyên nhân-kết quả. Nguyên nhân là sự tương tác giữa 
các mặt trong một sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện 
tượng với nhau gây nên những biến đổi nhất định. Kết quả là 
những biến đổi xuất hiện do do sự tác động lẫn nhau của các mặt 
trong một sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với 
nhau. Mối liên hệ nhân quả có tính khách quan, phổ biến và tất 
yếu. 

Mối liên hệ biện chứng giữa nguyên nhân với kết quả và ý nghĩa 
phương pháp luận của nó. 1) Nguyên nhân sinh ra kết quả (nguyên 
nhân có trước kết quả trong tính liên tục và kế tiếp nhau về thời 
gian) và quy định kết quả. Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể, 


cùng một nguyên nhân có thể gây nên nhiều kết quả khác nhau; 


78 


ngược lại, một kết quả có thể được gây nên bởi những nguyên nhân 
khác nhau tác động riêng lẻ hay tác động cùng một lúc. Tùy theo 
hướng tác động của các nguyên nhân lên sự vật, hiện tượng mà hiệu 
quả tác động của từng nguyên nhân tới sự hình thành kết quả sẽ 
cùng chiều, hoặc ngược chiều với sự hình thành kết quả. Vì vậy, cần 
tìm nguyên nhân trong những mặt, những sự kiện, những mối liên hệ 
đã xẩy ra trước khi hiện tượng đó xuất hiện; vì nguyên nhân sinh ra 
kết quả nên khi xác định nguyên nhân của hiện tượng, cần chú ý đến 
dấu hiệu đặc trưng này; vì một hiện tượng có thể do nhiều nguyên 
nhân sinh ra nên cần xác định nguyên nhân nào đã sinh ra hiện 
tượng. 

Căn cứ vào tính chất, vai trò của nguyên nhân đối với sự hình 
thành kết quả, có thể phân loại các nguyên nhân thành a) Nguyên 
nhân chủ yếu là nguyên nhân mà thiếu chúng thì không thể có kết 
quả; nguyên nhân thứ yếu là nguyên nhân chỉ quy định những đặc 
điểm nhất thời, không ổn định, cá biệt của sự vật, hiện tượng. b) 
Nguyên nhân bên trong là sự tác động lẫn nhau giữa những mặt 
hay những yếu tố của cùng một kết cấu vật chất gây ra những biến 
đổi nhất định; nguyên nhân bên ngoài là sự tác động lẫn nhau giữa 
những kết cấu vật chất khác nhau gây ra những biến đổi thích hợp 
trong những kết cấu vật chất ấy. Nguyên nhân bên trong quy định 
nguyên nhân bên ngoài đối với việc hình thành, tổn tại và phát 
triển của các kết cấu vật chất; nguyên nhân bên trong chỉ phát huy 
tác dụng khi thông qua nguyên nhân bên trong. c) Nguyên nhân 
khách quan là nguyên nhân xuất hiện và tác động độc lập với ý 
thức con người; nguyên nhân chủ quan là nguyên nhân xuất hiện 
và tác động phụ thuộc vào ý thức con người nhằm kìm hãm sự xuất 
hiện, phát triển các quá trình xã hội. 2) Kết quả tác động trở lại 


nguyên nhân, có ảnh hưởng ngược trở lại đối với nguyên nhân. 3) 


79 


Giữa nguyên nhân với kết quả, vị trí có thể thay đổi cho nhau. 
trong mối quan hệ này là nguyên nhân, trong mối quan hệ khác lại 
là kết quả. 

3. Tất nhiên-ngẫu nhiên. Tất nhiên do mối liên hệ bản chất, 
những nguyên nhân cơ bản bên trong của sự vật, hiện tượng quy 
định và trong những điều kiện nhất định phải xẩy ra đúng như thế 
chứ không thể khác. Ngẫu nhiên là cái do mối liên hệ không bản 
chất, do những nguyên nhân, hoàn cảnh bên ngoài quy định, có thể 
xuất hiện, có thể không xuất hiện, có thể xuất hiện thế này hoặc có 
thể xuất hiện thế khác. 

Cũng cần xét mối liên hệ của tất nhiên-ngẫu nhiên với các 
phạm trù cái chung, tính nhân quả và tính quy luật. Có cái chung 
là tất nhiên, nhưng cũng có cái chung là ngẫu nhiên; bất kỳ cái 
ngẫu nhiên nào cũng có nguyên nhân và mối liên hệ của nó với 
nguyên nhân ấy bao giờ cũng là tất yếu, nó được coi là hiện tượng 
ngẫu nhiên bởi nguyên nhân gâu ra nó là những nguyên nhân ngẫu 
nhiên; cả tất nhiên và ngẫu nhiên đều tuân theo quy luật, nhưng 
tất nhiên tuân theo quy luật động lực (đơn trị, ứng với một nguyên 
nhân chỉ có một kết quả, vì vậy nếu biết trạng thái ban đầu của 
một hệ thống nào đó, có thể dự đoán được chính xác trạng thái 
tương lai của nó); còn ngẫu nhiên tuân theo quy luật thống kê (đa 
trị, ứng với một nguyên nhân, thì kết quả có thể thế này, thế khác 
và chỉ có thể dự báo được với xác suất nhất định) 

Mối liên hệ biện chứng giữa tất nhiên với ngẫu nhiên và ý 
nghĩa phương pháp luận của nó 1) cà tất nhiên và ngẫu nhiên đều 
tồn tại khách quan. Vì vậy, không tìm tất nhiên và ngẫu nhiên 
trong ý thức con người 2) tất nhiên chỉ phối sự phát triển của sự 
vật, hiện tượng; còn ngẫu nhiên có thể làm cho sự phát triển ấy 


diễn ra nhanh hoặc chậm. Vì vậy, cần dựa vào tất nhiên, nhưng 


80 


không bỏ qua cái ngẫu nhiên 3) tất nhiên và ngẫu nhiên thống 
nhất hữu cơ với nhau bởi cái tất nhiên vạch đường đi cho mình 
xuyên qua vô số cái ngẫu nhiên; còn cái ngẫu nhiên là hình thức 
biểu hiện, là cái bổ sung cho cái tất nhiên. Vì vậy, muốn nhận thức 
cái tất nhiên phải bắt đầu từ cái ngẫu nhiên và chỉ vạch ra cái tất 
nhiên bằng cách nghiên cứu nhiều cái ngẫu nhiên 4) ranh giới giữa 
cái tất nhiên và cái ngẫu nhiên chỉ là tương đối, có cái ở nơi này, 
mặt này, mối liên hệ này là tất nhiên nhưng ở nơi kia, mặt kia, mối 
liên hệ kia lại là ngẫu nhiên và ngược lại; trong những điều kiện 
nhất định, chúng có thể chuyển hóa cho nhau. Vì vậy, cân chú ý 
tạo những điều kiện cần thiết để sự chuyển hóa đó diễn ra, hoặc 
ngăn cản, theo yêu cầu của hoạt động của mình. 

4. Nội dung-hình thức. Nội dung là tổng hợp tất cả những 
mặt, những yếu tố tạo nên sự vật, hiện tượng. #fnh thúc là phương 
thức tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng, là hệ thống các 
mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật, hiện 
tượng và không chỉ là cái biểu hiện bên ngoài mà còn là cái biểu 
hiện cấu trúc bên trong của sự vật, hiện tượng. Tuy nhiên, cái hình 
thức nói ở đây là cái hình thức bên trong của sự vật, hiện tượng- 
tức cơ cấu bên trong của nội dung 

Mối liên hệ biện chứng giữa nội dung với hình thúc và ý 
nghĩa phương pháp luận của nó 1) Nội dung và hình thức thống 
nhất gắn bó chặt chẽ với nhau; cùng một nội dung nhưng trong 
tình trạng phát triển khác nhau có thể có nhiều hình thức, và 
ngược lại, cùng một hình thức có thể thể hiện những nội dung khác 
nhau. Vì vậy, cần chống lại cả hai khuynh hướng hoặc tuyệt đối hoá 
nội dung mà coi nhẹ hình thức, hoặc tuyệt đối hoá hình thức mà coi 
nhẹ nội dung; Vì một nội dung có thể có nhiều hình thức thể hiện 


và ngược lại, nên cần phải sử dụng mọi loại hình thức có thể có, 


B1 


mới cũng như cũ, kể cả việc phải cải biến những hình thức vốn có, 
lấy cái này bổ sung, thay thế cho cái kia để làm cho bất kỳ hình 
thức nào cũng trở thành công cụ để phục vụ cho nội dung mới. 2) 
nội dung quy định hình thức nên phải căn cứ vào nội dung để tác 
động, làm thay đổi nội dung của chúng; đồng thời, vì hình thức có 
tác động ngược lại lên nội dung, thúc đẩy hoặc kìm hãm nội dung 
phát triển nên cần luôn theo dõi để kịp thời can thiệp vào tiến 
trình biến đổi của hình thức để đẩy nhanh hoặc kìm hãm sự phát 
triển của nội dung. 

5. Bản chất-hiện tượng. Đản chất là tổng hợp tất cả những 
mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định bên trong quy 
định sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng đó. Hiện tượng 
là sự biểu hiện của những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương 
đối ổn định ở bên ngoài, mặt dễ biến đổi hơn và là hình thức biểu 
hiện bản chất của sự vật, hiện tượng. 

Cũng cần phân biệt cái bản chất với cái chung; cái tạo nên 
bản chất của một lớp sự vật, hiện tượng cũng đồng thời là cái 
chung của chúng; tuy nhiên, không phải cái chung nào cũng là cái 
bản chất. Cái bản chất cũng là cái có tính quy luật; là phạm trù 
cùng bậc với phạm trù quy luật “Quy luật và bản chất là những 
khái niệm cùng một loại (cùng một bậc), hay nói đúng hơn, là cùng 
một trình độ, những khái niệm này biểu hiện con người nhận thức 
ngày càng sâu sắc các hiện tượng, thế giới”””. 

Mối liên hệ biện chứng giữa bản chất với hiện tượng và ý 
nghĩa phương pháp luận của nó 1) Bản chất và hiện tượng đều tồn 
tại khách quan bởi bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng được tạo nên 
từ các yếu tố khách quan nằm trong mối liên hệ với nhau, trong đó 


có những mối liên hệ tạo thành bản chất. Vì vậy, chỉ có thể tìm bản 


”” V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.29, tr.161 


82 


chất ở bên trong sự vật, hiện tượng chứ không thể tìm ở bên ngoài 
sự vật, hiện tượng và khi đưa ra kết luận về bản chất của sự vật, 
hiện tượng tránh chủ quan, duy ý chí. 2) Bản chất và hiện tượng 
thống nhất với nhau; thể hiện ở chỗ bản chất bao giờ cũng bộc lộ 
ra qua hiện tượng, còn hiện tượng bao giờ cũng là sự biểu hiện của 
bản chất; bất kỳ bản chất nào cũng bộc lộ ra qua hiện tượng tương 
ứng, còn hiện tượng nào cũng là sự bộc lộ bản chất ở mức độ nào 
đó hoặc nhiều hay ít. Vì vậy, khi đi tìm bản chất, phải thông qua 
việc nghiên cứu các hiện tượng. 3) Tuy nhiên sự thống nhất giữa 
bản chất với hiện tượng có tính mâu thuẫn, chúng không bao giờ 
phù hợp nhau hoàn toàn; thể hiện ở chỗ a) bản chất phản ánh cái 
chung tất yếu, cái chung quyết định sự tồn tại và phát triển của sự 
vật, hiện tượng; hiện tượng phản ánh cái cá biệt b) bản chất là mặt 
bên trong, ẩn giấu của sự vật, hiện tượng; hiện tượng là mặt bên 
ngoài của sự vật, hiện tượng ấy c) bản chất tương đối ổn định, biến 
đổi chậm; hiện tượng không ổn định, biến đổi nhanh hơn bản chất. 
Vì vậy, để nhận thức được đầy đủ và đúng đắn về sự vật, hiện 
tượng không nên dừng lại ở hiện tượng mà phải đi sâu tìm hiểu bản 
chất, dựa vào bản chất. 4) Hiện tượng biểu hiện bản chất bao giờ 
cũng dưới dạng cải biến, nhiều khi bị xuyên tạc. Vì vậy, nhận thức 
bản chất của sự vật, hiện tượng phải đi từ các góc độ khác nhau 
của nhiều hiện tượng khác nhau, đặc biệt là những hiện tượng điển 
hình tồn tại trong những hoàn cảnh điển hình. 

6. Khả năng-hiện thực. Khả năng là cái đang “tồn tại hiện 
thực” mà trong sự vận động nhất định sẽ có, sẽ xẩy ra khi có các 
điều kiện thích hợp tương ứng. Hiện thực là cái đang có, đang tồn 
tại thực sự bao gồm tất cả những sự vật, hiện tượng vật chất đang 
tồn tại khách quan trong thực tế và những hiện tượng chủ quan 


đang tồn tại trong ý thức. Phạm trù vật chất khác với phạm trù 


83 


hiện thực, vật chất bao gồm tất cả những gì tồn tại ở bên ngoài và 
độc lập với ý thức con người; còn hiện thực bao gồm bao gồm tất 
cả những gì đang tồn tại khách quan (vật chất) lẫn những gì đang 
tồn tại chủ quan (ý thức); theo nghĩa này, hiện thực khách quan và 
hiện thực chủ quan được dùng để phân biệt các hiện tượng vật 
chất với các hiện tượng tinh thần. 

Tùy thuộc vào sự hình thành khả năng, có khả năng tất nhiên 
(được gây nên bởi các tương tác tất nhiên như khi gieo đồng xu, 
xuất hiện một trong hai mặt) và khả năng ngẫu nhiên (được gây 
nên bởi các tương tác ngẫu nhiên, mặt xu sấp hay ngửa trong ví dụ 
trên). Khả năng tất nhiên còn được chia thành khả năng gần (đã 
gần đủ hoặc đủ điều kiện để chuyển thành hiện thực) và khả năng 
xa. Ngoài ra còn có các loại khả năng chủ yếu, thứ yếu; khả năng 
tốt, xấu; khả năng cùng tồn tại, không cùng tồn tại; khả năng 
thuận, khả năng nghịch v.v. 

Mối liên hệ biện chứng giữa khả năng với hiện thực và ý nghĩa 
phương pháp luận của nó 1) Khà năng và hiện thực tồn tại trong 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau, luôn chuyển 
hóa cho nhau. Vì vậy, cần dựa vào hiện thực, nhưng cũng phải tính 
đến khả năng 2) ở cùng một sự vật, hiện tượng, có thể tồn tại một 
số khả năng. Vì vậy, cần lựa chọn và thực hiện khả năng 3) ngoài 
những khả năng vốn có, khi có thêm những điều kiện mới sẽ xuất 
hiện thêm những khả năng mới. Vì vậy, cần chú ý tới khả năng tất 
nhiên, khả năng gần 4) bản thân mỗi khả năng tăng lên hoặc giảm 
đi tùy thuộc vào sự biến đổi của sự vật, hiện tượng trong những 
điều kiện cụ thể. 5) trong lĩnh vực xã hội, khả năng không tự biến 
thành hiện thực. Vì vậy, cần tạo điều kiện cần thiết để nhân tố chủ 


quan tham gia vào quá trình đó. 


84 


Khi nghiên cứu các cặp phạm trù cần liên hệ chúng với nhau 
và với các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, bởi thế 
giới muôn hình, muôn vẻ, cho nên, dù quan trọng đến mấy, chỉ 
riêng các cặp phạm trù hoặc các quy luật cơ bản sẽ không phản 
ánh được các mối liên hệ bản chất của thế giới một cách đầy đủ bởi 
"Quy luật nắm lấy cái gì là yên tĩnh- mà chính vì vậy mà mỗi quy 


luật, mọi quy luật đều chật hẹp, không đầy đủ, gần đúng"?°. 


IV. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

Định nghĩa quy luật. Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất 
nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các sự vật, hiện tượng; giữa các đối 
tượng; giữa các yếu tố tạo thành đối tượng; giữa các thuộc tính của 
các sự vật, hiện tượng cũng như giữa các thuộc tính của cùng một 
sự vật, hiện tượng. 

Các loại quy luật. 1) Căn cứ vào trình độ tính phổ biến, các 
quy luật có thể phân chia thành a) các quy luật riêng- biểu hiện 
những mối liên hệ đặc trưng cho một phạm vi nhất định những sự 
vật, hiện tượng cùng loại (như các quy luật vận động cơ giới, hóa 
học v.v) b) Các quy luật chung- biểu hiện rộng hơn các quy luật 
riêng (như quy luật bảo toàn năng lượng, khối lượng v.v tác động 
trong cơ học, hóa học, sinh học v.v) c) các quy luật phổ biến- tác 
động trong thế giới (tự nhiên, xã hội, tư duy); Các quy luật cơ bản 
của phép biện chứng duy vật là những quy luật như vậy. 2) Căn cứ 
vào lĩnh vực tác động, các quy luật có thể phân chia thành a) quy 
luật tự nhiên b) quy luật xã hội c) quy luật của tư duy 

Tự nhiên, xã hội và tư duy đều có các quy luật vận động, phát 
triển của riêng mình; nhưng tính thống nhất vật chất của thế giới 


quy định sự tồn tại những quy luật cơ bản của sự vận động, phát 


”8 V,I.Lênin: Toàn tập, 2005, t..29, tr.160 


85 


triển đó; chúng “hoạt động” trong tự nhiên, xã hội, tư duy và phát 
triển trong từng lĩnh vực đó. 

Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật chỉ ra hình 
thức chung nhất của sự vận động, phát triển của thế giới vật chất 
và nhận thức của con người về thế giới đó; đồng thời các quy luật 
này cũng tạo cơ sở cho phương pháp chung nhất của tư duy biện 
chứng. Trong phép biện chứng duy vật, nếu quy luật thống nhất và 
đấu tranh giữa các mặt đối lập chỉ ra nguyên nhân và động lực bên 
trong của sự vận động; quy luật chuyển hoá từ những biến đổi về 
lượng dẫn đến những biến đổi về chất và ngược lại chỉ ra cách thức 
và tính chất của sự phát triển thì quy luật phủ định của phủ định 
chỉ ra khuynh hướng, hình thức và kết quả của sự phát triển đó. 
Các quy luật này định hướng cho việc nghiên cứu của những quy 
luật đặc thù và đến lượt mình, những quy luật cơ bản về sự phát 
triển của thế giới, của nhận thức và những hình thức cụ thể của 
chúng chỉ có tác dụng trên cơ sở và trong sự gắn bó với những quy 
luật đặc thù. Mối quan hệ qua lại giữa các quy luật cơ bản của 
phép biện chứng duy vật với các quy luật đặc thù của các khoa học 
chuyên ngành tạo nên cơ sở khách quan của mối liên hệ giữa chủ 
nghĩa duy vật biện chứng với các khoa học chuyên ngành. 

1. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập 
(quy luật mâu thuẫn) 

a. Vị trí, vai trò của quy luật. Quy luật mâu thuẫn là một 
trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; nó chỉ ra 
nguồn gốc, động lực bên trong của sự vận động, phát triển. Sự vận 
động, phát triển của thế giới vật chất và của nhận thức được thực 
hiện bằng con đường chia đôi cái thống nhất thành các yếu tố, các 
mặt, xu hướng đối lập; thành mối liên hệ qua lại, đấu tranh, phủ 


định, chuyển hoá lẫn nhau để giải quyết những mâu thuẫn giữa 


86 


chúng- về một mặt; về mặt kia, tạo ra động lực bên trong cho sự 
thay đổi, phát triển, chuyển hoá vào chất mới của cái thống nhất 
đó. Nói cách khác, yêu cầu khi nghiên cứu quy luật mâu thuẫn là 
nhận thức được rằng, đây là trung tâm, bản chất, là hạt nhân của 
phép biện chứng duy vật; bởi nó đề cập tới vấn để cơ bản và quan 
trọng nhất của phép biện chứng duy vật- vấn đề nguồn gốc của sự 
vận động, phát triển; phản ánh quá trình đấu tranh giải quyết mâu 
thuẫn và khẳng định đấu tranh là phương thức giải quyết mâu 
thuẫn. Nắm vững được nội dung quy luật mâu thuẫn tạo cơ sở cho 
việc nhận thức các phạm trù và quy luật khác của phép biện chứng 
duy vật; đồng thời giúp hình thành phương pháp tư duy khoa học, 
biết khám phá bản chất của sự vật, hiện tượng và giải quyết mâu 
thuẫn nảy sinh. "Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học 
thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập. Như thế là nắm được 
hạt nhân của phép biện chứng, nhưng điều đó đòi hỏi phải có 
những giải thích và một sự phát triển thêm"?9. 

b. Khái niệm mâu thuẫn, các tính chất chung, các loại 
mâu thuẫn và vai trò của mâu thuẫn đối với sự vận động và 
phát triển 

Khái niệm mâu thuẫn. Trong phép biện chứng duy vật, mâu 
thuẫn là khái niệm dùng để chỉ sự liên hệ, tương tác, tác động lẫn 
nhau của các mặt đối lập. Yếu tố tạo thành mâu thuẫn là mặt đối 
lập- những mặt, thuộc tính, khuynh hướng vận động trái ngược 
nhau; cùng tồn tại trong một sự vật, hiện tượng, trong cùng một 
thời gian, một mối liên hệ; thường xuyên thống nhất, đấu tranh, 
chuyển hóa, triển khai lẫn nhau. 

Mâu thuẫn có một số tính chất chung là tính khách quan, phổ 


biến và đa dạng, phong phú; thể hiện ở chỗ, trong tự nhiên, xã hội 


”9 V.I.Lênin: Toàn tập 2005, t.29, tr.240 


87 


và tư duy đều có mâu thuẫn tồn tại không phụ thuộc vào ý thức 
Con người, 

Một số loại mâu thuẫn. Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong 
mọi lĩnh vực của thế giới và hết sức đa dạng. Tính đa dạng đó phụ 
thuộc vào đặc điểm của các mặt đối lập; vào điều kiện mà trong đó 
sự tác động qua lại giữa các mặt đối lập triển khai; vào trình độ tổ 
chức vật chất của sự vật, hiện tượng mà trong đó mâu thuẫn tồn 
tại. Mỗi loại mâu thuẫn có những đặc điểm riêng và có vai trò khác 
nhau đối với sự tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng. 1) Căn 
cứ vào quan hệ giữa các mặt đối lập đối với một sự vật, hiện tượng, 
người ta phân mâu thuẫn thành a) mâu thuẫn bên trong- là sự tác 
động qua lại giữa các mặt, các khuynh hướng đối lập, là mâu thuẫn 
nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng, đóng vai trò quyết 
định trực tiếp đối với quá trình vận động và phát triển của sự vật, 
hiện tượng. b) Mâu thuẫn bên ngoài- là mâu thuẫn diễn ra trong 
mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng khác nhau có ảnh hưởng 
đến sự tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng, nhưng phải 
thông qua mâu thuẫn bên trong mới phát huy tác dụng. 2) Căn cứ 
vào sự tồn tại và phát triển của toàn bộ sự vật, hiện tượng, người ta 
phân mâu thuẫn thành a) mâu thuẫn cơ bản- là mâu thuẫn quy 
định bản chất của sự vật, hiện tượng, quy định sự phát triển của sự 
vật, hiện tượng trong tất cả các giai đoạn, từ lúc hình thành cho 
đến lúc kết thúc và mâu thuẫn này tồn tại trong suốt quá trình tồn 
tại của sự vật, hiện tượng. b) Mâu thuẫn không cơ bản- là mâu 
thuẫn đặc trưng cho một phương diện nào đó của sự vật, hiện 
tượng, chịu sự chỉ phối của mâu thuẫn cơ bản; là mâu thuẫn chỉ 
quy định sự vận động, phát triển của một hoặc vài mặt nào đó của 
sự vật, hiện tượng. 3) Căn cứ vào vai trò của mâu thuẫn đối với sự 


tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng trong một giai đoạn 


838 


nhất định, người ta phân mâu thuẫn thành a) mâu thuẫn chủ yếu- 
là mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển nhất định 
của sự vật, hiện tượng; có tác dụng quy định những mâu thuẫn 
khác trong cùng một giai đoạn của quá trình phát triển của sự vật, 
hiện tượng. Giải quyết mâu thuẫn chủ yếu sẽ tạo điều kiện để giải 
quyết những mâu thuẫn khác ở cùng giai đoạn. Sự phát triển, 
chuyển hoá của sự vật, hiện tượng sang hình thức khác phụ thuộc 
vào việc giải quyết mâu thuẫn chủ yếu. b) Mâu thuẫn thứ yếu- là 
những mâu thuẫn không đóng vai trò quyết định trong sự vận 
động, phát triển của sự vật, hiện tượng. Tuy vậy, ranh giới giữa 
mâu thuẫn chủ yếu, thứ yếu chỉ là tương đối, tuỳ theo từng hoàn 
cảnh cụ thể; có những mâu thuẫn trong điều kiện này là chủ yếu, 
song trong điều kiện khác lại là thứ yếu và ngược lại. 4) Căn cứ vào 
tính chất của các lợi ích cơ bản là đối lập nhau của các giai cấp, ở 
một giai đoạn nhất định, người ta phân mâu thuẫn xã hội thành a) 
mâu thuẫn đối kháng- là mâu thuẫn giữa những giai cấp, những 
tập đoàn người, giữa những xu hướng xã hội có lợi ích cơ bản đối 
lập nhau và không thể điều hoà được. Đó là mâu thuẫn giữa các 
giai cấp bóc lột và bị bóc lột; giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị 
trị. b) Mâu thuẫn không đối kháng- là mâu thuẫn giữa những 
khuynh hướng, những giai cấp, những tập đoàn người, những xu 
hướng xã hội có lợi ích cơ bản không đối lập nhau. Các mâu thuẫn 
đó là cục bộ, tạm thời. 

Vai trò của mâu thuẫn đối với sự vận động và phát triển. Theo 
Ph.Ăngghen, nguyên nhân chính và cũng là nguyên nhân cuối cùng 
tạo nên nguồn gốc của sự vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện 
tượng là sự tác động lẫn nhau giữa chúng và giữa các mặt đối lập 
trong chúng. Có hai loại tác động lẫn nhau dẫn đến vận động. Đó 


là sự tác động lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng và sự tác động 


39 


lẫn nhau giữa các mặt đối lập trong một sự vật, hiện tượng. Cả hai 
loại tác động này tạo nên sự vận động; nhưng chỉ loại tác động thứ 
hai- loại tác động lẫn nhau giữa các cặp mặt đối lập do mâu thuẫn 
giữa chúng tạo nên mới làm cho sự vật, hiện tượng phát triển. 

c. Quá trình vận động của mâu thuẫn 

Trong mỗi mâu thuẫn, các cặp mặt đối lập vừa thống nhất với 
nhau, vừa đấu tranh lẫn nhau tạo nên tình trạng ổn định tương đối 
của sự vật, hiện tượng. Thống nhất giữa các cặp mặt đối lập là khái 
niệm dùng để chỉ sự liên hệ giữa chúng, thể hiện ở 1) các cặp mặt 
đối lập cần đến nhau, nương tựa vào nhau, làm tiền để cho nhau 
tồn tại; không có mặt này thì không có mặt kia 2) các cặp mặt đối 
lập tác động ngang nhau, cân bằng nhau thể hiện sự đấu tranh 
giữa cái mới đang hình thành với cái cũ chưa mất hẳn 3) giữa các 
cặp mặt đối lập tương đồng nhau, đồng nhất (do trong các mặt đối 
lập còn tồn tại những yếu tố giống nhau) với nhau thể hiện sự 
chung nhau đối với một số yếu tố, thuộc tính v.v. Đấu tranh lẫn 
nhau giữa các cặp mặt đối lập là khái niệm dùng để chỉ khuynh 
hướng bài trừ, phủ định nhau giữa các cặp mặt đối lập dẫn đến sự 
triển khai mâu thuẫn và sau đó đến sự chuyển hóa (do sự đồng 
nhất trên, trong những điều kiện nào đó, tạo nên) giữa các cặp mặt 
đối lập. 

Trong sự thống nhất và đấu tranh trên thì 1) sự thống nhất 
giữa các cặp mặt đối lập có tính tạm thời, tương đối, là có điều 
kiện, thoáng qua, nghĩa là sự thống nhất đó chỉ tồn tại trong trạng 
thái đứng im tương đối của sự vật, hiện tượng 2) sự đấu tranh giữa 
các cặp mặt đối lập có tính tuyệt đối, nghĩa là sự đấu tranh đó phá 
vỡ sự ổn định tương đối của sự vật, hiện tượng dẫn đến sự chuyển 


hoá về chất của chúng. Tính tuyệt đối của sự đấu tranh gắn liền 


90 


với sự tự thân vận động, phát triển diễn ra không ngừng của các sự 
vật, hiện tượng trong thế giới vật chất. 

Tóm lại, quá trình vận động của mâu thuẫn trải qua các giai 
đoạn 1) khi sự vật, hiện tượng mới xuất hiện, mâu thuẫn thể hiện ở 
sự khác nhau giữa các cặp mặt đối lập 2) trong quá trình vận động, 
phát triển của sự vật, hiện tượng và của chính các cặp mặt đối lập 
sự khác nhau giữa chúng trở thành xung đột, chuyển hóa thành 
mâu thuẫn 3) khi điều kiện chín muồi, các cặp mặt đối lập chuyển 
hóa lẫn nhau (theo các hướng hoặc bài trừ, phủ định lẫn nhau, 
hoặc mặt này triệt tiêu mặt kia, hoặc cả hai mặt đều bị triệt tiêu). 
Mâu thuẫn được giải quyết làm cho sự vật, hiện tượng cũ mất đi, 
sự vật, hiện tượng mới ra đời; sự khác nhau, xung đột, mâu thuẫn 
lại được tái lập và giải quyết mâu thuẫn dẫn đến sự chuyển hóa; cứ 
như vậy, sự vật, hiện tượng luôn tổn tại trong tình trạng vận động 
và phát triển không ngừng. Đó là lý do để khẳng định mâu thuẫn là 
nguyên nhân, giải quyết mâu thuẫn là động lực vận động, phát 
triển của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

d. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật 

Từ nội dung quy luật mâu thuẫn, rút ra một số nguyên tắc 
phương pháp luận trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực 
tiễn. 1) Quy luật mâu thuẫn giúp nhận thức đúng bản chất của sự 
vật và tìm ra phương hướng, giải pháp đúng cho hoạt động thực 
tiễn bằng con đường phát hiện mâu thuẫn của sự vật, hiện tượng. 
Muốn phát hiện ra mâu thuẫn cần tìm ra thể thống nhất của các 
cặp đối lập trong sự vật, hiện tượng. 2) Quy luật mâu thuẫn giúp 
việc phân tích mâu thuẫn phải bắt đầu từ việc xem xét quá trình 
phát sinh, phát triển của từng mâu thuẫn; xem xét vai trò, vị trí và 
mối quan hệ lẫn nhau giữa các cặp mặt mâu thuẫn và điều kiện 


chuyển hoá lẫn nhau giữa chúng. 3) Quy luật mâu thuẫn giúp nhận 


91 


thức được rằng, để thúc đẩy sự vật, hiện tượng phát triển phải tìm 
cách giải quyết mâu thuẫn, không được điều hoà mâu thuẫn. Mọi 
mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi có đủ điều kiện chín muồi; 
không nóng vội hay bảo thủ, trì trệ khi giải quyết mâu thuẫn. 
2. Quy luật về sự chuyển hoá từ những biến đổi về lượng dẫn 
đến những biến đổi về chất và ngược lại (Quy luật lượng đổi- 
chãt đố1) 

a. Vị trí, vai trò của quy luật 

Quy luật lượng đổi-chất đổi là một trong ba quy luật cơ bản 
của phép biện chứng duy vật. Nó chỉ ra cách thức chung nhất của 
sự phát triển, khi cho rằng sự thay đổi về chất chỉ xẩy ra khi sự 
vật, hiện tượng đã tích luỹ được những thay đổi về lượng đã đạt 
đến giới hạn- đến độ. Quy luật lượng đổi-chất đổi cũng chỉ ra tính 
chất của sự phát triển, khi cho rằng sự thay đổi về chất của sự vật, 
hiện tượng vừa diễn ra từ từ, vừa có bước nhảy vọt làm cho sự vật, 
hiện tượng có thể vừa có những bước tiến tuần tự, vừa có thể có 
những bước tiến vượt bậc. 

b. Khái niệm chất, lượng 

Chất là tên gọi tắt của chất lượng (là chất của sự vật, hiện 
tượng khách quan) dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có 
của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính, 
những yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng làm cho chúng là chúng 
mà không phải là cái khác (thể hiện sự vật, hiện tượng đó là gì và 
phân biệt nó với sự vật, hiện tượng khác). Như vậy, chất được xác 
định bởi chất của các yếu tố cấu thành (tổng hợp những thuộc tính 
cơ bản tạo thành chất cơ bản), bởi cấu trúc và phương thức liên kết 
giữa các yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng đó. 

Đặc điểm cơ bản của chất 1) biểu hiện tính ổn định tương đối 
của sự vật, hiện tượng, nghĩa là khi sự vật, hiện tượng này chưa 


chuyển hoá thành sự vật, hiện tượng khác thì chất của nó chưa 


92 


thay đổi. Mỗi sự vật, hiện tượng đều có quá trình tồn tại và phát 
triển qua nhiều giai đoạn; trong mỗi giai đoạn đó, sự vật, hiện 
tượng lại có chất riêng của mình. Như vậy, 2) mỗi sự vật, hiện 
tượng không phải chỉ có một chất mà có nhiều chất. Ph.Ăngghen 
viết, những chất lượng không tồn tại, mà những sự vật có chất 
lượng, hơn nữa, những sự vật có vô vàn chất lượng mới tồn tại. 

Lượng dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, hiện 
tượng về các yếu tố biểu hiện ở số lượng các thuộc tính, tổng số 
các bộ phận, đại lượng; ở trình độ quy mô và nhịp điệu vận động và 
phát triển của sự vật, hiện tượng. Lượng của sự vật, hiện tượng còn 
được biểu hiện ra ở kích thước dài hay ngắn, quy mô to hay nhỏ, 
tổng số ít hay nhiều, trình độ cao hay thấp, tốc độ vận động nhanh 
hay chậm, màu sắc đậm hay nhạt v.v. Trong lĩnh vực xã hội và tư 
duy, lượng chỉ được nhận biết bằng tư duy trừu tượng. Đặc điểm cơ 
bản của lượng 1) tính khách quan vì lượng là lượng của chất, là 
một dạng vật chất nên chiếm một vị trí nhất định trong không gian 
và tồn tại trong một thời gian nhất định. 2) Có nhiều loại lượng 
khác nhau trong các sự vật, hiện tượng; có lượng là yếu tố quy định 
bên trong, có lượng chỉ thể hiện những yếu tố bên ngoài của sự 
vật, hiện tượng; sự vật, hiện tượng càng phức tạp thì lượng của 
chúng cũng phức tạp theo. 3) Trong tự nhiên và xã hội, có lượng có 
thể đo, đếm được; nhưng trong xã hội và tư duy lại có những lượng 
khó đo lường bằng những số liệu cụ thể mà chỉ có thể nhận biết 
được bằng tư duy trừu tượng. 

c. Mối quan hệ biện chứng giữa chất với lượng 

Sự phân biệt giữa chất và lượng chỉ có ý nghĩa tương đối. Tuỳ 
theo từng mối quan hệ mà xác định đâu là lượng và đâu là chất; có 
cái là lượng ở trong mối quan hệ này, lại có thể là chất ở trong mối 


quan hệ khác. 


93 


Mỗi sự vật, hiện tượng là một thể thống nhất giữa hai mặt 
chất và lượng. Hai mặt này tác động biện chứng lẫn nhau theo cơ 
chế khi sự vật, hiện tượng đang tổn tại, chất và lượng thống nhất 
với nhau ở một độ nhất định. Độ dùng để chỉ sự thống nhất giữa 
chất với lượng; là khoảng giới hạn, mà trong đó, sự thay đổi về 
lượng chưa dẫn đến sự thay đổi về chất; sự vật, hiện tượng vẫn còn 
là nó, chưa chuyển hoá. Cũng trong phạm vi độ này, chất và lượng 
tác động lẫn nhau đã làm cho sự vật, hiện tượng dần biến đổi bắt 
đầu từ lượng (hoặc tăng hoặc giảm); nhưng chỉ khi lượng thay đổi 
đến giới hạn nhất định (đến độ) mới dẫn đến sự thay đổi về chất. 
Như vậy, sự thay đổi về lượng tạo điều kiện cho chất đổi và kết quả 
của sự thay đổi đó là sự vật, hiện tượng cũ mất đi; sự vật, hiện 
tượng mới ra đời. 

Lượng thay đổi đạt tới chỗ phá vỡ độ cũ, làm cho chất của sự 
vật, hiện tượng thay đổi, chuyển thành chất mới- thời điểm, mà tại 
đó bắt đầu xảy ra bước nhảy- được gọi là điểm nút. 

Bước nhảy dùng để chỉ giai đoạn chuyển hoá cơ bản về chất 
của sự vật, hiện tượng do những thay đổi về lượng trước đó gây 
nên; là bước ngoặt cơ bản trong sự biến đổi về lượng. Bước nhảy 
kết thúc một giai đoạn biến đổi về lượng; là sự gián đoạn trong quá 
trình vận động liên tục của sự vật, hiện tượng. Trong sự vật, hiện 
tượng mới, lượng lại biến đổi, đến điểm nút mới, lại xẩy ra bước 
nhảy mới. Cứ như thế, sự vận động của sự vật, hiện tượng diễn ra, 
lúc thì biến đổi tuần tự về lượng, lúc thì nhảy vọt về chất, tạo ra 
một đường nút vô tận, làm cho sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ. 

Các hình thức của bước nhảy. Việc thừa nhận có bước nhảy 
hay không cũng là cơ sở để phân biệt quan điểm biện chứng và 
quan điểm siêu hình. Tuỳ thuộc vào bản thân sự vật, hiện tượng; 


vào những mâu thuẫn vốn có của chúng và vào điều kiện, trong đó 


94 


diễn ra sự thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng đó người ta chia 
ra nhiều hình thức bước nhảy khác nhau. Căn cứ vào quy mô và 
nhịp độ của bước nhảy, người ta chia bước nhảy thành bước nhảy 
toàn bộ- là những bước nhảy làm cho tất cả các mặt, các bộ phận, 
các yếu tố của sự vật, hiện tượng thay đổi. Bước nhảy cục bộ- là 
loại bước nhảy chỉ làm thay đổi một số mặt, một số yếu tố, một số 
bộ phận của sự vật, hiện tượng đó. Sự phân biệt bước nhảy toàn bộ 
hay cục bộ chỉ có ý nghĩa tương đối, điều đáng chú ý là dù bước 
nhảy là toàn bộ hay cục bộ thì chúng cũng đều là kết quả của quá 
trình thay đổi về lượng. Căn cứ vào thời gian của sự thay đổi về 
chất và dựa trên cơ chế của sự thay đổi đó, người ta chia bước 
nhảy thành bước nhảy đột biến- khi chất của sự vật, hiện tượng 
biến đổi mau chóng ở tất cả mọi bộ phận cơ bản của nó. ước nhảy 
dần dần- là quá trình thay đổi về chất diễn ra do sự tích luỹ dần 
những yếu tố của chất mới và loại bỏ dần các yếu tố của chất cũ, 
làm cho sự vật, hiện tượng biến đổi chậm. 

Quy luật lượng đổi-chất đổi không chỉ nói lên một chiều là 
lượng đổi dẫn đến chất đổi mà còn có chiều ngược lại, là khi chất 
mới đã ra đời, nó lại tạo ra một lượng mới phù hợp với nó để có sự 
thống nhất mới giữa chất với lượng; thể hiện ở chỗ sự tác động của 
chất mới về quy mô, trình độ, nhịp điệu v.v đối với lượng mới tạo 
nên tính thống nhất giữa chất mới với lượng mới trong sự vật, hiện 
tượng mới. 

Tóm lại, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng là sự thống nhất 
biện chứng giữa chất với lượng. Sự thống nhất đó thể hiện ở 1) 
những thay đổi dần về lượng tới điểm nút chuyển thành những 
thay đổi về chất thông qua bước nhảy 2) chất mới ra đời sẽ tác 
động tác động trở lại sự thay đổi của lượng mới; lượng mới lại tiếp 


tục biến đổi, đến một mức độ nào đó lại phá vỡ chất cũ kìm hãm 


95 


nó. 3) quá trình tác động qua lại giữa lượng và chất tạo nên con 
đường vận động liên tục trong đứt đoạn, đứt đoạn trong liên tục; từ 
sự biến đổi dần dần về lượng tiến tới nhảy vọt về chất; rồi lại biến 
đổi dân dần về lượng để chuẩn bị cho bước nhảy tiếp theo của 
chất, cứ thế làm cho sự vật, hiện tượng không ngừng vận động, 
biến đổi và phát triển. 

d. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật 

Từ nội dung quy luật lượng đổi-chất đổi của phép biện chứng 
duy vật, rút ra một số nguyên tắc phương pháp luận trong hoạt 
động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 1) Quy luật lượng đổi-chất 
đổi giúp nhận thức được sự phát triển của sự vật, hiện tượng bao 
giờ cũng diễn ra bằng cách tích luỹ dần về lượng. Vì vậy, phải biết 
từng bước tích luỹ về lượng để làm biến đổi về chất. 2) Quy luật 
lượng đổi-chất đổi giúp nhận thức được rằng, quy luật xã hội diễn 
ra thông qua các hoạt động có ý thức của con người. Vì vậy, khi đã 
tích luỹ đầy đủ về lượng phải tiến hành bước nhảy, kịp thời chuyển 
những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất; chuyển 
những thay đổi mang tính tiến hoá sang bước thay đổi mang tính 
cách mạng. Chỉ có như vậy chúng ta mới khắc phục được tư tưởng 
bảo thủ, trì trệ, hữu khuynh thường được biểu hiện ở chỗ coi sự 
phát triển chỉ là thay đổi đơn thuần về lượng. 3) Quy luật lượng 
đổi-chất đổi giúp nhận thức được sự thay đổi về chất còn phụ thuộc 
vào phương thức liên kết giữa các yếu tố tạo thành sự vật, hiện 
tượng. Vì vậy, trong hoạt động của mình, phải biết tác động vào 
cấu trúc và phương thức liên kết trên cơ sở hiểu rõ bản chất, quy 


luật các yếu tố tạo thành sự vật, hiện tượng đó. 


96 


3. Quy luật phủ định của phủ định 

a. Vị trí, vai trò của quy luật 

Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, 
quy luật phủ định của phủ định chỉ ra khuynh hướng, hình thức và 
kết quả của sự phát triển của sự vật, hiện tượng thông qua sự 
thống nhất giữa tính thay đổi với tính kế thừa trong sự phát triển 
theo đường xoáy ốc từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn 
thiện hơn. Quy luật phủ định của phủ định chỉ được thực hiện hoàn 
toàn trong cái nguyên vẹn; cái đã thực hiện xong một cách tương 
đối của quá trình phát triển, nghĩa là sau khi đã trải qua các mắt 
xích của các sự chuyển hoá qua lại, chúng ta đã có thể xác định 
được kết quả (theo hướng của sự phát triển) cuối cùng. 

b. Khái niệm phủ định, phủ định biện chứng 

Phủ định. Thế giới vận động và phát triển không ngừng; sự 
vật, hiện tượng sinh ra, tồn tại, phát triển rồi được thay thế bằng 
sự vật, hiện tượng khác- sự thay thế đó gọi là phủ định. Nói cách 
khác, sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới từ sự vật, hiện tượng cũ 
được gọi là phủ định. 

Phủ định biện chứng là sự tự phủ định, lực lượng phủ định ở 
bên trong sự vật, hiện tượng. Mọi sự vật, hiện tượng đều diễn ra 
thông qua những phủ định, trong đó có những phủ định chấm dứt 
sự tồn tại, vận động và phát triển; nhưng cũng có những phủ định 
tạo tiền đề, điều kiện cho quá trình phát triển tiếp theo của sự vật, 
hiện tượng- đó là phủ định biện chứng. Nói cách khác, phủ định 
biện chứng là quá trình tự phủ định, tự phát triển, là mắt xích 
trong sợi xích dẫn tới sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới, tiến bộ 
hơn so với sự vật, hiện tượng cũ. 


Các đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng là 


97 


a) tính khách quan, là điều kiện của sự phát triển bởi sự vật, 
hiện tượng tự phủ định mình do các mâu thuẫn bên trong chúng 
gây ra, phương thức phủ định không phụ thuộc vào ý thức con 
người; việc giữ lại những yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng bị 
phủ định là tạo ra tiền để cho sự xuất hiện sự vật, hiện tượng mới. 

b) tính kế thừa và là cầu nối giữa sự vật, hiện tượng bị phủ 
định (cũ) với sự vật, hiện tượng mới (phủ định) bởi sự vật, hiện 
tượng mới ra đời từ sự vật, hiện tượng cũ, duy trì những yếu tố tích 
cực của sự vật, hiện tượng bị phủ định dưới dạng lọc bỏ, cải tạo, 
biến đổi để phù hợp với sự vật, hiện tượng mới. Giá trị của sự kế 
thừa biện chứng được quy định bởi vai trò của những yếu tố tích 
cực (phù hợp) được kế thừa. 

Đường xoáy ốc. Vì còn những yếu tố mang tính kế thừa nên sự 
phát triển của sự vật, hiện tượng không phát triển theo đường 
thẳng mà diễn ra theo đường xoáy ốc. Đường xoáy ốc là hình thức 
diễn đạt rõ nhất các đặc trưng của quá trình phát triển biện chứng 
là tính kế thừa, tính lặp lại, nhưng không quay lại và tính tiến lên 
của sự phát triển. Sự phát triển dường như lặp lại, nhưng trên cơ 
sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của quy luật phủ định 
của phủ định. Mỗi vòng mới của đường xoáy ốc thể hiện trình độ 
cao hơn của sự phát triển và sự nối tiếp nhau của các vòng của 
đường xoáy ốc thể hiện tính vô tận của sự phát triển từ thấp đến 
cao. 

c) tính chu kỳ theo phương thức tiên đề-phản đề-hợp đề. Phủ 
định lần thứ nhất làm cho sự vật, hiện tượng chuyển thành sự vật, 
hiện tượng đối lập với nó. Phủ định lần thứ hai dẫn đến sự ra đời 
của sự vật, hiện tượng mới mang nhiều nội dung tích cực của sự 
vật, hiện tượng bị phủ định, nhưng cũng mang nhiều nội dung đối 


lập với sự vật, hiện tượng đó. Như vậy, phủ định của phủ định mới 


98 


hoàn thành được một chu kỳ phát triển, đồng thời lại là điểm xuất 
phát của chu kỳ phát triển tiếp theo tạo nên đường xoáy ốc của sự 
phát triển. Kết quả là, về hình thức, sự vật, hiện tượng mới (ra đời 
do kết quả của sự phủ định lần thứ hai) sẽ lại trở thành sự vật, hiện 
tượng xuất phát (chưa bị phủ định lần nào); về nội dung, không 
phải trở lại sự vật, hiện tượng xuất phát nguyên như cũ, mà chỉ là 
dường như lặp lại sự vật, hiện tượng cũ nhưng trên cơ sở cao hơn. 

c. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật 

Từ nội dung quy luật phủ định của phủ định của phép biện 
chứng duy vật, rút ra một số nguyên tắc phương pháp luận trong 
hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn 1) Nắm được khuynh 
hướng tiến lên của sự vận động của các sự vật, hiện tượng; sự 
thống nhất giữa các tính chất tiến bộ và kế thừa của sự phát triển. 
Sau khi đã trải qua các mắt xích của sự chuyển hoá, chúng ta đã có 
thể xác định được kết quả cuối cùng của sự phát triển và nhận 
thức quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng không diễn ra một 
cách thẳng tắp, ngược lại, quá trình đó diễn ra quanh co, phức tạp, 
"cho rằng lịch sử thế giới phát triển đều đặn, không va vấp, không 
đôi khi nhảy lùi những bước rất lớn là không biện chứng, không 
khoa học, không đúng về mặt lý luận"?®°. 2) Quy luật phủ định của 
phủ định giúp nhận thức đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng mới- là 
cái ra đời phù hợp với quy luật phát triển; nó luôn biểu hiện là giai 
đoạn cao về chất trong sự phát triển. Trong giới tự nhiên, sự xuất 
hiện cái mới diễn ra một cách tự phát; nhưng trong lĩnh vực xã hội, 
cái mới xuất hiện gắn liền với sự nhận thức và hoạt động có ý thức 
của con người. Tuy cái mới chiến thắng cái cũ, nhưng trong một 
thời gian nào đó, cái cũ còn mạnh hơn cái mới; vì vậy, quan điểm 


chung là ủng hộ cái mới, tạo điều kiện cho cái mới phát triển hợp 


®0 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t..22, tr.385 


99 


quy luật, biết kế thừa có chọn lọc những yếu tố tích cực và hợp lý 
của cái cũ làm cho nó phù hợp với xu thế vận động và phát triển 
của cái mới. 

IV. LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

Lý luận nhận thức duy vật biện chứng là một bộ phận của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng; là khoa học nghiên cứu bản chất, quy 
luật, hình thức, phương pháp của nhận thức v.v để từ đó giải quyết 
mặt thứ hai vấn để cơ bản của triết học- liệu con người có khả 
năng nhận thức được bản chất của thế giới hay không? 

1. Những nguyên tắc cơ bản để xây dựng lý luận nhận thức 
duy vật biện chứng 

a. Thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật 
chất đối với ý thức; nhận thức có nguồn gốc từ thế giới vật chất, 
trong đó cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất là thực tiễn. Con người là 
chủ thể của nhận thức bởi nó là chủ thể trong hoạt động thực tiễn 
của mình. 

b. Thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con 
người. Nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan tích cực, 
chủ động và sáng tạo; về nguyên tắc, không có cái gì là không thể 
biết mà chỉ là chưa nhận biết được mà thôi. 

Dựa vào những nguyên tắc cơ bản trên đây, chủ nghĩa duy vật 
biện chứng khẳng định, nhận thức, dựa trên cơ sở thực tiễn- là quá 
trình phản ánh tích cực, chủ động và sáng tạo hiện thực khách 


quan vào não người. 


2. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận 


Lá 


thúc 


100 


a. Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn 

Nếu Cantơ (1724-1804, Đức) coi ba yếu tố nhận thức (tôi có 
thể biết gì?), đạo đức (tôi cần phải làm gì?) và cái đẹp (tôi có thể 
hy vọng vào cái gì?) là cầu nối giữa tư duy con người với thế giới 
xung quanh, thì triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng thực 
tiễn là cầu nối đó và đó cũng là cách nhận thức về vai trò của thực 
tiễn với tư cách là điểm xuất phát của quan niệm duy vật về lịch sử 
và cũng là điểm xuất phát của lý luận nhận thúc duy vật biện 
chứng. 

Thực tiễn là gì? Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật 
chất có mục đích, mang tính lịch sử-xã hội của con người nhằm cải 
biến tự nhiên và xã hội. Thực tiễn là hoạt động khi con người sử 
dụng công cụ tác động vào đối tượng vật chất làm cho đối tượng đó 
thay đổi theo mục đích của mình. Là hoạt động đặc trưng của bản 
chất con người, thực tiễn không ngừng phát triển bởi các thế hệ 
của loài người qua các quá trình lịch sử. Như vậy, thực tiễn có ba 
đặc trưng là hoạt động vật chất cảm tính, lịch sử-tự nhiên và tính 
mục đích. 

Các hình thức của thực tiễn. Thực tiễn bao gồm những hình 
thức hoạt động khác nhau của xã hội như 

1) Hoạt động sản xuất vật chất là hình thức cơ bản, quan 
trọng nhất của thực tiễn. Lao động là cơ sở vật chất cho các loại 
hoạt động khác của con người; là hoạt động đã đưa con người từ 
trạng thái thú vật lên trạng thái con người, đảm bảo cho sự tổn tại 
và phát triển của con người nói riêng và xã hội loài người nói 
chung 

2) Hoạt động cải tạo xã hội (chính trị-xã hội) là hoạt động 


nhằm cải tạo hiện thực xã hội, cải biến những quan hệ xã hội nên 


101 


có tác dụng trực tiếp đối với sự phát triển xã hội, đặc biệt là thực 
tiễn cách mạng xã hội 

3) Hoạt động thực nghiệm là hình thức đặc biệt của thực tiễn. 
Thực nghiệm bao gồm thực nghiệm sản xuất, thực nghiệm khoa 
học và thực nghiệm xã hội được tiến hành trong điều kiện nhân tạo 
nhằm rút ngắn thời gian của các quá trình biến đổi để dựa trên cơ 
sở đó nhận thức thế giới, chứng minh tính chân thực của nhận 
thức. Những hình thức này của thực nghiệm cũng làm biến đổi giới 
tự nhiên và xã hội 

4) Các hoạt động thực tiễn không cơ bản như giáo dục, nghệ 
thuật, pháp luật, đạo đức v.v được mở rộng và có vai trò ngày càng 
tăng đối với sự phát triển của xã hội do đời sống xã hội ngày càng 
phát triển, ngày càng thêm đa dạng. Trong đó, hoạt động sản xuất 
vật chất quy định các hình thức còn lại của thực tiễn và đến lượt 
mình, các hình thức đó tác động ngược trở lại hoạt động sản xuất 
vật chất. 

b. Nhận thức và các trình độ nhận thúc 

- Định nghĩa. Nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, tự 
giác và sáng tạo thế giới khách quan vào não người trên cơ sở thực 
tiễn nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan đó; 
tính đúng, sai của những tri thức đó được thước đo thực tiễn xác 
định. 

Các cấp độ của nhận thức 

1) Dựa vào khả năng phản ánh bản chất của đối tượng nhận 
thức, người ta chia nhận thức thành nhận thúc kinh nghiệm và nhận 
thức lý luận; chúng là hai mức nhận thức khác nhau về đối tượng, tính 
chất, chức năng cũng như hình thức và trình tự phản ánh 

a) Nhận thúc kinh nghiệm được hình thành từ sự quan sát 


trực tiếp các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, trong các thí 


102 


nghiệm khoa học và trong các hình thức hoạt động thực tiễn không 
cơ bản khác. Kết quả của nhận thức kinh nghiệm là những tri thức 
kinh nghiệm. Có hai loại tri thức kinh nghiệm là tri thức kinh 
nghiệm thường- là những tri thức thu nhận được nhờ sự quan sát 
trực tiếp hàng ngày và trong lao động sản xuất; tri thức kinh 
nghiệm khoa học- là những tri thức thu được nhờ đúc kết những thí 
nghiệm khoa học. Cả hai loại tri thức này có quan hệ mật thiết, 
xâm nhập lẫn nhau tạo ra tính phong phú, sinh động của nhận thức 
kinh nghiệm 

b) Nhận thúc lý luận (còn gọi là lý luận) là nhận thức gián 
tiếp, trừu tượng và khái quát về bản chất và quy luật của sự vật, 
hiện tượng. Nhận thức lý luận được hình thành trên cơ sở tổng kết 
nhận thức kinh nghiệm. Cái khác của nhận thức lý luận so với nhận 
thức kinh nghiệm năm ở chỗ, nhận thức lý luận có chức năng phản 
ánh gián tiếp, có tính khái quát và trừu tượng cao. Nhận thức lý 
luận chỉ tập trung phản ánh cái bản chất mang tính quy luật của sự 
vật, hiện tượng. Do vậy, tri thức lý luận (kết quả của nhận thức lý 
luận) là sự thể hiện chân lý sâu sác, chính xác và có hệ thống hơn 
nhận thức kinh nghiệm 

c) Mối quan hệ biện chứng giữa nhận thúc kinh nghiệm và 
nhận thức lý luận. Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận là 
hai giai đoạn nhận thức khác nhau, trong đó nhận thúc kinh 
nghiệm là cơ sở của nhận thức lý luận, cung cấp cho nhận thức lý 
luận những tư liệu cụ thể nhưng phong phú. Nhận thức kinh 
nghiệm là dạng nhận thức còn bị hạn chế ở sự miêu tả, phân loại 
các sự kiện, dữ kiện đã thu được từ sự quan sát và thí nghiệm trực 
tiếp. Do vậy, nhận thức kinh nghiệm “tự nó không bao giờ chứng 
minh được tính tất yếu”. Nhận thức lý luận không xuất hiện một 


cách tự phát từ nhận thức kinh nghiệm. Tính độc lập tương đối của 


103 


nhận thức lý luận nằm ở chỗ, lý luận có thể đi trước những dữ kiện 
kinh nghiệm, hướng dẫn sự chọn lọc những tri thức kinh nghiệm có 
giá trị, lựa chọn những kinh nghiệm hợp lý để phục vụ cho hoạt 
động thực tiễn, thông qua đó những tri thức kinh nghiệm từ chỗ là 
cái cụ thể, riêng lẻ, đơn nhất được nâng lên thành những tri thức 
khái quát, phổ biến. Nắm vững bản chất, chức năng của từng loại 
nhận thức và mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức kinh nghiệm 
với nhận thức lý luận giúp khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa 
và bệnh giáo điều. Nếu tuyệt đối hoá vai trò của nhận thức kinh 
nghiệm “mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt 
mờ”°!. Nếu tuyệt đối hoá vai trò của nhận thức lý luận, dễ dẫn đến 
bệnh giáo điều 

2) Nhận thức thông thường và nhận thức khoa học. Căn cứ 
vào tính tự phát hay tự giác của sự phản ánh bản chất của đối 
tượng nhận thức, người ta chia nhận thức thành nhận thúc thông 
thường và nhận thức khoa học 

a) Nhận thúc thông thường (có tính tự phát) là nhận thức hình 
thành tự phát, trực tiếp từ hoạt động hàng ngày của con người. 
Loại nhận thức này phản ánh sự vật, hiện tượng xẩy ra với tất cả 
những đặc điểm chi tiết, cụ thể và những sắc thái khác nhau của 
sự vật, hiện tượng. Vì vậy, nhận thúc thông thường mang tính 
phong phú, gắn liền với những quan niệm sống thực tế hàng ngày, 
chi phối hoạt động của mọi người trong xã hội 

b) Nhận thúc khoa học (có tính tự giác) là loại nhận thức được 
hình thành một cách tự giác và gián tiếp từ sự phanr ánh đặc điểm 
bản chất, những quan hệ tất yếu của đối tượng nghiên cứu. Đây là 
sự phản ánh diễn ra dưới dạng trừu tượng, khái quát vừa có tính hệ 


thống, có căn cứ và có tính chân thực. Sự phản ánh đó vận dụng 


®! Hồ Chí Minh: Toàn tập, 2002, t.5, tr.234 


104 


một hệ thống các phương pháp nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ 
thông thường và thuật ngữ khoa học để diễn tả sâu sắc bản chất và 
quy luật của đối tượng nghiên cứu 

c) Mối quan hệ biện chứng giữa nhận thúc thông thường và 
nhận thúc khoa học. Nhận thức thông thường và nhận thức khoa 
học là hai nấc thang khác nhau về chất của quá trình nhận thức 
đạt tới những tri thức chân thực. Giữa chúng có mối quan hệ chặt 
chẽ với nhau. Trong mối quan hệ đó, nhận thức thông thường có 
trước nhận thức khoa học và là cơ sở để xây dựng nội dung của các 
lý thuyết khoa học. Mặc dù đã chứa đựng những mầm mống của 
những tri thức khoa học, song nhận thức thông thường chủ yếu vẫn 
chỉ dừng lại ở những bề ngoài, ngẫu nhiên, không bản chất của đối 
tượng và tự nó không thể chuyển thành nhận thức khoa học được. 
Muốn phát triển thành nhận thức khoa học cần phải thông qua khả 
năng tổng kết, trừu tượng, khái quát đúng đắn của các nhà khoa 
học. Ngược lại, khi đạt tới trình độ nhận thức khoa học thì nó lại có 
tác động trở lại nhận thức thông thường, xâm nhập vào nhận thức 
thông thường và làm cho nhận thức thông thường phát triển, tăng 
cường nội dung khoa học cho quá trình nhận thức thế giới của con 
người. 

c. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 

- Thực tiễn là cơ sở của nhận thức. Thông qua hoạt động thực 
tiễn, con người nhận biết được cấu trúc; tính chất và các mối quan 
hệ giữa các đối tượng để hình thành tri thức về đối tượng. Hoạt 
động thực tiễn bổ sung và điều chỉnh những tri thức đã được khái 
quát. Thực tiễn để ra nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức và khuynh 
hướng vận động và phát triển của nhận thức. Chính nhu cầu giải 
thích, nhận thức và cải tạo thế giới buộc con người tác động trực 


tiếp vào đối tượng bằng hoạt động thực tiễn của mình. Chính sự 


105 


tác động đó đã làm cho các đối tượng bộc lộ những thuộc tính, 
những mối liên hệ và các quan hệ khác nhau giữa chúng đem lại 
cho con người những tri thức, giúp cho con người nhận thức được 
các quy luật vận động và phát triển của thế giới. Trên cơ sở đó 
hình thành các lý thuyết khoa học. 

- Thực tiễn là mục đích của nhận thức. Nhận thức không chỉ 
thoả mãn nhu cầu hiểu biết mà còn đáp ứng nhu cầu nâng cao 
năng lực thực tiễn để đưa lại hiệu quả cao hơn, đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng của con người. Thực tiễn luôn vận động, phát triển 
nhờ đó, thực tiễn thúc đẩy nhận thức vận động, phát triển theo. 
Thực tiễn đặt ra những vấn đề mà lý luận cần giải quyết. 

- Thực tiễn là động lực thúc đẩy quá trình vận động, phát 
triển của nhận thức. Hoạt động thực tiễn góp phần hoàn thiện các 
giác quan, tạo ra khả năng phản ánh nhạy bén, chính xác, nhanh 
hơn; tạo ra các công cụ, phương tiện để tăng năng lực phản ánh 
của con người đối với tự nhiên. Những tri thức được áp dụng vào 
thực tiễn đem lại động lực kích thích quá trình nhận thức tiếp theo. 

- Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý. Trong thực tiễn con 
người chứng minh chân lý. Mọi sự biến đổi của nhận thường xuyên 
chịu sự kiểm nghiệm trực tiếp của thực tiễn. Thực tiễn có vai trò là 
tiêu chuẩn, thước đo giá trị (chân lý) những tri thức đã đạt được; 
đồng thời bổ sung, điều chỉnh, phát triển và hoàn thiện nhận thức. 

Như vậy, thực tiễn không những là yếu tố đóng vai trò quy 
định đối với sự hình thành và phát triển của nhận thức, mà còn là 
nơi nhận thức phải luôn hướng tới để thể nghiệm tính đúng đắn 
của mình. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức đòi hỏi chúng ta 
quán triệt quan điểm thực tiễn. Quan điểm này yêu cầu việc nhận 
thức phải xuất phát từ thực tiễn, từ nhu cầu thực tiễn; lấy thực tiễn 


làm tiêu chuẩn (thước đo) nhận thức; coi trọng công tác tổng kết 


106 


thực tiễn. Việc nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn; nếu xa 
rời thực tiễn sẽ dẫn đến bệnh chủ quan, duy ý chí, giáo điều, máy 
móc, quan liêu; ngược lại, nếu tuyệt đối hoá vai trò của thực tiễn 
sẽ rơi vào chủ nghĩa thực dụng, kinh nghiệm chủ nghĩa. 
3. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý 

a. Quan điểm của V.I.Lênin về con đường biện chứng của 
nhận thức chân lý. “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, 
từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của 
sự nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan”°?. Như vậy, 
nhận thức là sự phản ánh thế giới được thực hiện trên cơ sở thực 
tiễn và con đường biện chứng của nhận thức gồm hai giai đoạn kế 
tiếp, bổ sung cho nhau. 

- Nhận thúc cảm tính (trực quan sinh động) là những tri thức 
do các giác quan mang lại. Nét đặc trưng cơ bản ở giai đoạn này là 
nhận thức được thực hiện trong mối liên hệ trực tiếp với thực tiễn 
thông qua các nấc thang cảm giác, tri giác, biểu tượng. 

Những thành phần của nhận thức cảm tính 

1) Cảm giác là tri thức được sinh ra do sự tác động trực tiếp 
của sự vật, hiện tượng lên các giác quan của con người. Cảm giác 
phản ánh từng mặt, từng khía cạnh, từng thuộc tính riêng lẻ của sự 
vật, hiện tượng. Nguồn gốc và nội dung của cảm giác là thế giới 
khách quan, còn bản chất của cảm giác là hình ảnh chủ quan về 
thế giới đó 

2) Tri giác là sự tổng hợp (phối hợp, bổ sung lẫn nhau) của 
nhiều cảm giác riêng biệt vào một mối liên hệ thống nhất tạo nên 
một hình ảnh tương đối hoàn chỉnh về sự vật, hiện tượng 

3) Biểu tượng được hình thành nhờ sự phối hợp hoạt động, bổ 


sung lẫn nhau của các giác quan và đã có sự tham gia của các yếu 


®2 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.29, tr.179 


107 


tố phân tích, trừu tượng và khả năng ghi nhận thông tin của não 
người. Đây là nấc thang cao và phức tạp nhất của giai đoạn nhận 
thức cảm tính; là hình ảnh cảm tính tương đối hoàn chỉnh về sự 
vật, hiện tượng được lưu lại trong não người và do tác động nào đó 
được tái hiện lại khi sự vật, hiện tượng không còn nằm trong tầm 
cảm tính. Trong biểu tượng đã có những phản ánh gián tiếp về sự 
vật, hiện tượng và với biểu tượng, con người đã có thể hình dung 
được sự khác nhau và mâu thuẫn nhưng chưa nắm được sự chuyển 
hoá từ sự vật, hiện tượng này sang sự vật, hiện tượng khác. 

Kết quả của nhận thức ở giai đoạn trực quan sinh động là 
không những chỉ là nhận thức “bể ngoài” về sự vật, hiện tượng, mà 
đã có “chất”. Tuy vậy, giai đoạn trực quan sinh động chưa đưa lại 
nhận thức hoàn chỉnh, khái quát về sự vật, hiện tượng; các nấc 
thang khác nhau của giai đoạn này trong quá trình nhận thức mới 
chỉ là tiên đề cho nhận thức về bản chất sự vật, hiện tượng. 

- Nhận thức lý tính (tư duy trừu tượng) bắt nguồn từ trực quan 
sinh động và từ lý luận do thế hệ trước truyền lại. Nhận thức lý 
tính phản ánh sâu sắc, chính xác và đầy đủ hơn về khách thể nhận 
thức; khái niệm, phán đoán và suy luận (suy lý) là những hình thức 
cơ bản của tư duy trừu tượng. 

Những thành phần của nhận thức lý tính 

+ Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng. Khái 
niệm vừa có tính khách quan, vừa có tính chủ quan khi phản ánh 
cả một tập hợp những thuộc tính cơ bản có tính bản chất và chung 
nhất của sự vật, hiện tượng nhờ sự tổng hợp, khái quát biện chứng 
những thông tin đã thu nhận được về sự vật, hiện tượng thông qua 
hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức. Các thông tin, tài liệu 
đó càng nhiều, càng đa dạng thì các khái niệm cũng ngày một 


nhiều và giữa chúng có các mối liên hệ qua lại với nhau trong sự 


108 


vận động, phát triển không ngừng dẫn đến sự hình thành những 
khái niệm mới, phản ánh sâu sắc hơn về bản chất của sự vật, hiện 
tượng 

+ Phán đoán là hình thức tư duy liên kết các khái niệm lại với 
nhau để khẳng định hoặc phủ định một đặc điểm, một thuộc tính 
nào đó của sự vật, hiện tượng; là hình thức phản ánh mối liên hệ 
giữa các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào ý thức con 
người tạo nên vai trò của phán đoán là hình thức biểu hiện và diễn 
đạt các quy luật khách quan. Có ba loại phán đoán cơ bản là phán 
đoán đơn nhất; phán đoán đặc thù và phán đoán phổ biến, trong đó 
phán đoán phổ biến là hình thức diễn đạt tương đối đầy đủ các quy 
luật 

+ Suy luận (suy lý) là hình thức của tư duy liên kết các phán 
đoán lại với nhau để rút ra tri thức mới theo phương pháp phán 
đoán cuối cùng được suy ra từ những phán đoán tiên để (suy luận 
là quá trình đi từ những phán đoán tiên để đến một phán đoán 
mới). Suy luận có vai trò quan trọng trong tư duy trừu tượng, bởi 
nó thể hiện quá trình vận động của tư duy đi từ cái đã biết đến 
nhận thức gián tiếp cái chưa biết. Có thể nói rằng, đa số các ngành 
khoa học được xây dựng trên hệ thống suy luận và nhờ đó, con 
người ngày càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn hiện thực 
khách quan. Tuỳ thuộc vào tính chất của mối liên hệ giữa các phán 
đoán tiên đề với phán đoán kết luận mà suy luận có thể là suy luận 
quy nạp hoặc suy luận diễn dịch. Trong các suy luận quy nạp, tư 
duy vận động từ cái đơn nhất đến cái chung, cái phổ biến; trong 
các suy luận diễn dịch tư duy đi từ cái chung đến cái ít chung hơn 
và đến cái đơn nhất. Cũng như khái niệm và phán đoán, các loại 
suy luận đều biến đổi, có liên hệ qua lại với nhau theo tiến trình 


phát triển của nhận thúc. 


109 


Kết quả của nhận thức trong giai đoạn tư duy trừu tượng là 
nhờ phương pháp trừu tượng hoá và khái quát hoá các thông tin, 
tài liệu do trực quan sinh động và tư duy trừu tượng do các thế hệ 
trước để lại, tư duy trừu tượng phản ánh hiện thực sâu sắc hơn; 
phản ánh được những thuộc tính và mối quan hệ bản chất mang 
tính quy luật của sự vật, hiện tượng. 

Sự phân chia quá trình nhận thức như trên chỉ là sự trừu 
tượng quá trình vận động của nhận thức; còn trên thực tế, nhận 
thức cảm tính, nhận thức lý tính và các nấc thang của chúng luôn 
đan xen nhau và thực tiễn là cơ sở của toàn bộ quá trình nhận thức 
đó. 

- Mối quan hệ biện chứng giữa hai giai đoạn nhận thức 

+ Trực quan sinh động và tư duy trừu tượng là hai giai đoạn 
của một quá trình nhận thức. Tuy có những sự khác nhau về mức 
độ phản ánh hiện thực khách quan, nhưng giữa hai quá trình đó có 
sự liên hệ, tác động qua lại. Trực quan sinh động là cơ sở tất yếu 
của tư duy trừu tượng, trên thực tế, nhận thúc lý tính không thể 
thực hiện nếu thiếu tài liệu do nhận thức cảm tính mang lại và 
ngược lại, nhận thức lý tính sẽ làm cho nhận thức cảm tính sâu sắc 
và chính xác hơn 

+ Mỗi kết quả của nhận thức, mỗi nấc thang mà con người đạt 
được trong nhận thức thế giới khách quan đều là kết quả của cả trực 
quan sinh động và tư duy trừu tượng được thực hiện trên cơ sở thực 
tiễn, do thực tiễn quy định. Trong đó, trực quan sinh động là điểm 
khởi đầu, tư duy trừu tượng tổng hợp những tri thức của trực quan 
sinh động thành các kết quả của nhận thức và thực tiễn là nơi kiểm 
nghiệm tính chân thực của các kết quả đó của nhận thức. Đó chính 


là con đường biện chứng của nhận thức 


110 


+ Mỗi giai đoạn nhận thức có những nét đặc trưng riêng. 
Nhận thức ở giai đoạn cảm tính gắn liền với thực tiễn, gắn liền với 
sự tác động trực tiếp của khách thể nhận thức lên các giác quan 
của chủ thể nhận thức. Nhận thức ở giai đoạn lý tính đã thoát khỏi 
sự tác động trực tiếp của khách thể nhận thức để có thể bao quát 
sự vật, hiện tượng. Tuy vậy, nhận thức ở giai đoạn này nhất thiết 
phải được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh nhằm tránh nguy cơ 
ảo tưởng, viển vông, không thực tế. Đó là thực chất của mệnh đề 
“từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn” 

+ Mỗi chu trình nhận thức đều phải đi từ thực tiễn đến trực 
quan sinh động rồi đến tư duy trừu tượng rồi đến thực tiễn. Trong 
đó, thực tiễn giữ vai trò là điểm bắt đầu và khâu kết thúc của chu 
trình đó. Nhưng sự kết thúc chu trình nhận thức này lại là sự khởi 
đầu của chu trình nhận thức mới ở mức độ cao hơn, rộng hơn chu 
trình cũ và cứ thế vận động mãi làm cho nhận thức của con người 
ngày càng sâu hơn, nắm được bản chất và quy luật của thế giới 
khách quan, phục vụ cho hoạt động biến đổi thế giới 

+ Trên con đường nhận thức đó, cứ mỗi lần mâu thuẫn trong 
nhận thức được giải quyết thì lại xuất hiện mâu thuẫn mới. Mỗi lần 
giải quyết mâu thuẫn của nhận thức là một lần nhận thức được 
nâng lên trình độ mới, chính xác hơn. Quá trình giải quyết mâu 
thuẫn của nhận thức cũng là quá trình loại bỏ dân những nhận 
thức sai đã phạm phải. Kết quả của quá trình đó là hình ảnh chủ 
quan được tạo ra ngày càng có tính bản chất, có nội dung khách 
quan hơn và cụ thể hơn. Trong quá trình đó không ngừng nảy sinh, 
vận động và giải quyết các mâu thuẫn của nhận thức để tạo ra các 
khái niệm, phạm trù, quy luật nhằm phản ánh đúng bản chất của 
thế giới vật chất đang vận động, chuyển hoá và phát triển không 


ngừng. 


111 


b. Chân lý và vai trò của chân lý đối với thực tiễn 

- Khái niệm chân lý. Chân lý là những tri thức phù hợp với 
hiện thực khách quan đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Quan niệm 
như vậy về chân lý khẳng định, chân lý là sản phẩm của quá trình 
nhận thức về thế giới được hình thành và phát triển dần từng bước; 
phụ thuộc vào những điều kiện lịch sử cụ thể trong thực tiễn; vào 
nhận thức và phản ánh hiện thực khách quan ngày càng sâu sắc 
hơn, đầy đủ hơn. 

Các tính chất của chân lý. Chân lý vừa có tính tương đối, vừa 
có tính tuyệt đối; vừa có tính khách quan, vừa có tính chủ quan, 
thể hiện tính biện chứng của chân lý. 

1) Tính khách quan bởi nội dung mà nó phản ánh là có tính 
khách quan, phù hợp với khách thể nhận thức. Bản chất về tính 
khách quan của chân lý là thừa nhận nguồn gốc khách quan của 
cảm giác, của tri thức của con người về thế giới. Khi thừa nhận 
chân lý khách quan, lý luận nhận thức của triết học của chủ nghĩa 
Mác-Lênin đồng thời cũng cho rằng phải trải qua một quá trình thì 
nhận thức mới đạt đến chân lý bởi chân lý luôn vận động và phát 
triển. 

2) Trong chân lý khách quan, các yếu tố tuyệt đối và tương 
đối liên hệ biện chứng với nhau. Chân lý tương đối bao giờ cũng 
bao hàm một hay nhiều yếu tố của chân lý tuyệt đối. Chính vì vậy, 
các chân lý tương đối là các bậc thang trong quá trình nhận thức 
của con người đi tới chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối chỉ có thể 
hình thành và tổn tại thông qua chân lý tương đối. Đây là mối quan 
hệ giữa chân lý tương đối với chân lý tuyệt đối. 

3) Tính cụ thể. Tính cụ thể của chân lý là do tính cụ thể của 
khách thể nhận thức quy định. Sự vật, hiện tượng bao giờ cũng tồn 


tại khách quan trong tính cụ thể của nó. Nhận thức của con người 


112 


là sự phản ánh các sự vật, hiện tượng trong những điều kiện tồn 
tại, trong những quan hệ cụ thể của chúng. Thoát ly khỏi những 
điều kiện khách quan-cụ thể đó hoặc mở rộng khỏi phạm vi tồn tại 
và thoát ly khỏi những quan hệ xác định đó thì chân lý sẽ không 
còn là chân lý khách quan. Luận điểm triết học của chủ nghĩa Mác- 
Lênin cho rằng chân lý là cụ thể, không có chân lý trừu tượng là 
một trong những cơ sở lý luận của nguyên tắc lịch sử-cụ thể- một 
trong những phương pháp biện chứng duy vật để nhận thức và cải 
tạo thế giới. 

- Phân loại chân lý 

+ Chân lý tương đối là tri thức đúng của con người (chủ thể 
nhận thức) nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ với nội dung của sự vật, 
hiện tượng (khách thể nhận thúc). Sự phù hợp giữa nội dung nhận 
thức với tri thức của chân lý tương đối chỉ là sự phù hợp từng bộ 
phận, từng phần, một số mặt, một số khía cạnh nào đó của khách 
thể nhận thức. Tính tương đối của chân lý nảy sinh trên con đường 
nhận thức là do giới hạn của hoàn cảnh và điều kiện lịch sử; của 
trình độ phát triển thực tiễn xã hội lên nhận thức của con người 
trong khi các khách thể nhận thức lại hết sức đa dạng và không 
ngừng vận động, phát triển nên luôn bộc lộ những thuộc tính và 
quan hệ mới mà nhận thức con người chưa theo kịp, chưa nhận 
biết. Cùng với sự phát triển của thực tiễn là sự phát triển của nhận 
thức khoa học không ngừng phát hiện ra những thiếu sót, sai lầm 
mà nhận thức của con người đã phạm phải để phát triển chân lý 
tương đối theo hướng tiếp cận chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối 
chứa trong mình những yếu tố của chân lý tuyệt đối cũng phát 
triển và ngày càng trở nên chính xác hơn, đầy đủ hơn để trở thành 


chân lý tuyệt đối 


113 


+ Chân lý tuyệt đối là tri thức của chủ thể nhận thức có nội 
dung phù hợp hoàn toàn, đầy đủ với khách thể nhận thức mà nó 
phản ánh và đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Một vấn đề đặt ra là 
liệu nhận thức của con người có hoàn toàn phù hợp, đầy đủ với 
khách thể nhận thức hay không? Câu trả lời là có thể, bởi vì nếu 
thừa nhận tính khách quan của chân lý, có nghĩa là thừa nhận chân 
lý tuyệt đối. Con người nhận thức được thế giới và nội dung của 
nhận thức đó có tính khách quan nên xét về bản chất, xét trong kết 
quả và xét trong quá trình phát triển lâu dài của mình, nhận thức 
của con người- thông qua các thế hệ người kế tiếp nhau trong lịch 
sử- về nguyên tắc là có thể phản ánh đầy đủ, chính xác bản chất 
của sự vật, hiện tượng trong tính chỉnh thể và nguyên vẹn của nó. 

- Mối quan hệ biện chứng giữa chân lý tương đối và chân lý 
tuyệt đối 

+ Sự khác nhau giữa chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối 
không thuộc về bản chất mà chỉ ở mức độ phù hợp giữa nội dung 
của chúng đối với khách thể nhận thức được chúng phản ánh. Mức 
độ sự khác biệt đó tồn tại nhưng không ngừng bị xoá bỏ và lại được 
xác lập; nó vận động theo sự phát triển của nhận thức khoa học. 
Tuy vậy, cả chân lý tương đối lẫn chân lý tuyệt đối đều là những 
hình thức biểu hiện khác nhau của chân lý khách quan. Chủ nghĩa 
duy vật biện chứng thừa nhận tính tương đối của tri thức theo 
nghĩa thừa nhận những giới hạn của nhận thức, nhưng điều này 
không phải là phủ nhận chân lý khách quan, phủ nhận tính chân 
thực khách quan của các tri thức đã đạt được 

+ Chân lý tuyệt đối được cấu thành từ tổng số những chân lý 
tương đối đang phát triển, chân lý tương đối là những phản ánh 
tương đối đúng của một khách thể tồn tại độc lập đối với nhân loại, 


những phản ánh ấy ngày càng trở nên chính xác hơn; mỗi chân lý 


114 


khoa học, dù là có tính tương đối, vẫn chứa đựng một yếu tố của 
chân lý tuyệt đối. 

- Vai trò của chân lý đối với thực tiễn. 1) Chân lý là một trong 
những điều kiện tiên quyết đảm bảo sự thành công và hiệu quả khi 
vận dụng tri thức về hiện thực 2) Chân lý phát triển nhờ thực tiễn 
và thực tiễn phát triển nhờ vận dụng chân lý. 

Từ mối quan hệ biện chứng giữa chân lý với thực tiễn 1) cần 
xuất phát từ thực tiễn để đạt tới chân lý, coi chân lý là một quá 
trình; đông thời tự giác vận dụng chân lý vào thực tiễn để nâng cao 
hiệu quả hoạt động và phát triển thực tiễn 2) coi trọng và áp dụng 
tri thức khoa học vào hoạt động kinh tế-xã hội và thực chất, đó 


cũng chính là phát huy vai trò chân lý khoa học trong thực tiễn. 


Câu hỏi ôn tập 

1. Tại sao nói siêu hình và biện chứng là hai mặt đối lập nhau 
của phương pháp tư duy? (siêu hình, đặc điểm, giá trị, hạn chế; 
biện chứng, đặc điểm, giá trị, phân biệt với chủ nghĩa chiết trung 
và thuật ngụy biện. Đối lập nhau ở cách xem xét trạng thái tồn tại 
của sự vật, hiện tượng) 

2. Khái lược về phép biện chứng duy vật? (định nghĩa, đặc 
trưng) 

3. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (khái niệm, tính chất)? 
Lấy ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ ý nghĩa phương pháp luận được rút 
ra từ nội dung nguyên lý này? 

4. Nguyên lý về sự phát triển (khái niệm, tính chất)? Lấy ví dụ 
cụ thể để làm sáng tỏ ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ nội 


dung nguyên lý này? 


115 


5. Cặp phạm trù cái riêng và cái chung? (định nghĩa các phạm 
trù; mối quan hệ biện chứng giữa các phạm trù; ý nghĩa phương 
pháp luận). 

6. Cặp phạm trù nội dung- hình thúc? (định nghĩa các phạm 
trù; mối quan hệ biện chứng giữa các phạm trù; ý nghĩa phương 
pháp luận). 

7. Cặp phạm trù tất nhiên-ngẫu nhiên? (định nghĩa các phạm 
trù; mối quan hệ biện chứng giữa các phạm trù; ý nghĩa phương 
pháp luận). 

8. Tại sao nói quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt 
đối lập nêu nguồn gốc, động lực vận động, phát triển của sự vật, 
hiện tượng? (vị trí, vai trò của quy luật trong phép biện chứng duy 
vật; các khái niệm; mối quan hệ biện chứng giữa các khái niệm; ý 
nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật) 

9. Tại sao nói quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến 
những thay đổi về chất và ngược lại nêu cách thức, tính chất phát 
triển của sự vật, hiện tượng? (vị trí, vai trò của quy luật trong phép 
biện chứng duy vật; các khái niệm; mối quan hệ biện chứng giữa 
các khái niệm; ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật) 

10. Tại sao nói quy luật phủ định của phủ định nêu khuynh 
hướng và kết quả phát triển của sự vật, hiện tượng? (vị trí, vai trò 
của quy luật trong phép biện chứng duy vật; các khái niệm; mối 
quan hệ biện chứng giữa các khái niệm; ý nghĩa phương pháp luận 
rút ra từ quy luật) 

11. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (thực 
tiễn là gì, nhận thức là gì; bốn vai trò cơ bản của thực tiễn đối với 
nhận thức) 

12. Con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý 


(quan điểm của V.I.Lênin; nhận thức cảm tính (trực quan sinh 


116 


động); nhận thức lý tính (tư duy trừu tượng); mối quan hệ giữa 
nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính; vai trò của thực tiễn đối 


với mỗi chu kỳ nhận thức) 


CHƯƠNG 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một bộ phận triết học của chủ 
nghĩa Mác-Lênin; là học thuyết xã hội học chung; là khoa học về 
những quy luật chung và đặc thù của sự phát triển của các hình 
thái kinh tế-xã hội. Với tư cách là quan niệm triết học duy vật về 
lịch sử (xã hội loài người), chủ nghĩa duy vật lịch sử gắn trong mình 
những nguyên tắc của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong các lĩnh 
vực của xã hội. 

Nguyên tắc bản thể luận chính của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng về tính thứ nhất của vật chất và tính thứ hai của ý thức được 
cụ thể hoá trong chủ nghĩa duy vật lịch sử là sự khẳng định tính 
thứ nhất của tổn tại xã hội và tính thứ hai của ý thức xã hội. Trong 
hệ thống các quan hệ xã hội, chủ nghĩa duy vật lịch sử chọn quan 
hệ vật chất và khẳng định chúng quy định các quan hệ tư tưởng. 
Cơ sở thực tiễn của sự lựa chọn đó là yếu tố đơn giản và tất yếu 
rằng, con người trước khi nghiên cứu khoa học, chính trị, triết học, 
tôn giáo v.v cần phải ăn, uống, mặc, ở v.v và rằng, trong quá trình 
sản xuất ra lợi ích vật chất cho xã hội, con người thể hiện mình 
trong những mối quan hệ độc lập với ý chí của họ- là quan hệ sản 
xuất. Sản xuất vật chất xã hội tạo cơ sở vật chất (cơ sở hạ tầng) 
của xã hội, trên đó, xây dựng lên kiến trúc thượng tầng tư tưởng và 
chính trị của xã hội. Theo V.I.Lênin, chỉ có những khái quát như 
thế mới đưa lại khả năng chuyển hoá từ sự miêu tả (và sự đánh giá 
từ góc độ lý tưởng) các hiện tượng xã hội đến sự phân tích chúng 


một cách khoa học, phân chia, nói thí dụ, cái gì đã làm cho một 


117 


nước tư bản này khác với một nước tư bản khác và nghiên cứu 
những gì là cái chung của tất cả các nước tư bản đó. Đến lượt 
mình, sự thay đổi của các thời đại trong lịch sử xã hội loài người 
thể hiện là quá trình chuyển hoá tiến bộ mang tính quy luật từ thời 
đại tới thời đại của các phương thức sản xuất. Nguyên nhân sự thay 
đổi giữa các phương thức sản xuất là mâu thuẫn giữa trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất (là nội dung bên trong của quá trình 
phát triển) với quan hệ sản xuất (là hình thức bên ngoài của quá 
trình phát triển). 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử- đó là sự tự nhận thức về xã hội 
mang tính khoa học, là học thuyết về thế giới quan- tổng hợp và lý 
luận- cho dự báo sự phát triển của thực tiễn xã hội. Trong sự 
nghiệp đổi mới xã hội xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ quan trọng là 
cuộc đấu tranh không khoan nhượng với bệnh giáo điều và tâm 
thường hoá chủ nghĩa duy vật lịch sử; khắc phục những quan niệm 
xa rời cuộc sống. Phát triển sáng tạo- đó là một trong những điều 
kiện cần thiết để làm sinh động chủ nghĩa xã hội nhân đạo và dân 
chủ; cho những thành công của phong trào giải phóng của quần 
chúngS3. 

I. TỒN TẠI XÃ HỘI QUY ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG 
ĐÓI CUA Y THƯC XA HỘI 

Tồn tại xã hội và ý thức xã hội là những phạm trù cơ bản của 
chủ nghĩa duy vật lịch sử do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn ra để giải 
quyết vấn đề cơ bản của triết học trong lĩnh vực lĩnh vực xã hội. 
Tồn tại xã hội được xác định là “cái khách quan ban đầu” (cái thứ 
nhất) trong quá trình xã hội; còn ý thức xã hội (cái thứ hai) phản 
ánh và chịu sự quy định của “cái khách quan ban đầu” đó. 

1. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội 
002061000000 thư về triết học, Nxb. Từ điển Xô viết, Mátxcơva, 1989, tr.233, tiếng 


118 


a. Các khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội 

- Tồn tại xã hội là khái niệm dùng để chỉ sinh hoạt vật chất và 
những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, là những mối quan 
hệ vật chất-xã hội giữa con người với tự nhiên và giữa con người với 
nhau; trong đó, quan hệ giữa con người với tự nhiên và quan hệ vật 
chất, kinh tế giữa con người với nhau là hai quan hệ cơ bản. Những 
mối quan hệ này xuất hiện trong quá trình hình thành xã hội loài 
người và tồn tại không phụ thuộc vào ý thức xã hội. 

Tồn tại xã hội gồm các thành phần chính như phương thức 
sản xuất vật chất; điều kiện tự nhiên-môi trường địa lý; dân số và 
mật độ dân số v.v, trong đó phương thức sản xuất vật chất là thành 
phần cơ bản nhất. Các quan hệ vật chất khác giữa gia đình, giai 
cấp, dân tộc v.v cũng có vai trò nhất định đối với tổn tại xã hội. 

- Ý thức xã hội là mặt tỉnh thần của đời sống xã hội, bao gồm 
tình cảm, tập quán, truyền thống, quan điểm, tư tưởng, lý luận v.v 
nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những 
giai đoạn phát triển khác nhau. Nói cách khác, ý thức xã hội là 
những quan hệ tinh thần giữa con người với nhau, là mặt tỉnh thần 
trong quá trình lịch sử. Ý thức xã hội có cấu trúc bên trong xác 
định, bao gồm những mức độ khác nhau (ý thức xã hội thông 
thường và ý thức lý luận (khoa học); tâm lý xã hội và hệ tư tưởng) 
và các hình thái của ý thức xã hội (ý thức chính trị, pháp luật, đạo 
đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học, khoa học v.v). 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng, ý thức nói chung, ý thức 
xã hội nói riêng, là sự phản ánh tồn tại và đó là sự phản ánh biện 
chứng phức tạp, là kết quả hoạt động của con người. Sự nhận thức 
như vậy về ý thức xã hội, thứ nhất, tương ứng với nguyên lý về mối 
liên hệ phổ biến giữa các sự vật, hiện tượng, xác định được nguyên 


nhân sự phụ thuộc của ý thức xã hội vào cơ sở vật chất của nó (là 


119 


tiền đề triết học để phân tích ý thức xã hội). Thứ hai, chống lại các 
khái niệm duy tâm về thực thể và bản thể của ý thức xã hội, đồng 
thời chống lại sự phủ định siêu hình về tính tích cực của đối tượng 
phản ánh. Thứ ba, khi đưa ý thức xã hội vào hệ thống các mối liên 
hệ quy luật của xã hội, xác định được sự phụ thuộc của ý thức xã 
hội vào tồn tại xã hội, đồng thời cũng khẳng định được sự tồn tại 
độc lập tương đối và tác động ngược trở lại của ý thức xã hội đối 
với tồn tại xã hội. 

Kết cấu của ý thúc xã hội gồm 1) Tâm lý xã hội bao gồm toàn 
bộ tình cảm, ước muốn, thói quen, tập quán v.v của con người, của 
một bộ phận xã hội hoặc của toàn xã hội được hình thành dưới ảnh 
hưởng trực tiếp cuộc sống hàng ngày và phản ánh đời sống đó. Đặc 
điểm của tâm lý xã hội là phản ánh trực tiếp các sinh hoạt hàng 
ngày của con người. Quá trình phản ánh này thường mang tính tự 
phát, chỉ ghi lại những biểu hiện bề mặt bên ngoài của xã hội. 2) 
Hệ tư tưởng xã hội (hệ tư tưởng) là trình độ cao của ý thức xã hội 
được hình thành khi con người đã có được nhận thức sâu sắc hơn 
các điều kiện sinh hoạt vật chất của mình; là nhận thức lý luận về 
tồn tại xã hội, là hệ thống những quan điểm, tư tưởng (chính trị, 
triết học, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo v.v) kết quả sự khái quát 
hoá những kinh nghiệm xã hội. Hệ tư tưởng được hình thành tự 
giác, nghĩa là tạo ra được những tư tưởng của giai cấp nhất định và 
được truyền bá trong xã hội, có khả năng đi sâu vào bản chất các 
mối quan hệ xã hội. Có hai loại hệ tư tưởng là a) Hệ tư tưởng khoa 
học- phản ánh chính xác, khách quan tồn tại xã hội b) Hệ tư tưởng 
không khoa học- phản ánh sai lầm, hư ảo hoặc xuyên tạc tồn tại xã 
hội. 

2. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội với ý thức 


xã hội 


120 


Chủ nghĩa duy vật lịch sử, khi xác định tổn tại xã hội là một 
hình thức đặc biệt của vật chất, có xuất phát điểm từ "không phải ý 
thức của con người quy định sự tồn tại của họ, mà ngược lại, tồn tại 
xã hội của họ quy định ý thức của họ" và khẳng định "ý thức xã hội 
phản ánh tồn tại xã hội". Sự phản ánh đó là quá trình biện chứng 
phức tạp, là kết quả của mối liên hệ tích cực giữa con người với 
thực tiễn. 

a. Tồn tại xã hội quy định ý thức xã hội 

1) Tồn tại xã hội là cái thứ nhất, ý thức xã hội là cái thứ hai. 
Tổồn tại xã hội quy định nội dung, bản chất, xu hướng vận động của 
ý thức xã hội; ý thức xã hội phản ánh cái lôgíc khách quan của tồn 
tại xã hội. Chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng, sự hình thành và 
phát triển của ý thức xã hội, của đời sống tỉnh thần xã hội được 
hình thành và phát triển trên cơ sở đời sống vật chất. Nguồn gốc 
của tư tưởng, của tâm lý xã hội chỉ tìm thấy trong hiện thực vật 
chất. Suy rộng ra, sự biến đổi của một thời đại nào đó cũng sẽ 
không thể giải thích được nếu chỉ căn cứ vào ý thức của thời đại 
đó, mà phải giải thích ý thức ấy bằng những mâu thuẫn của đời 
sống vật chất, bằng sự xung đột hiện có giữa các lực lượng sản 
xuất xã hội và những quan hệ xã hội 

2) Tồn tại xã hội thay đổi là điều kiện quyết định để ý thức xã 
hội thay đổi. Mỗi khi tồn tại xã hội, đặc biệt là phương thức sản 
xuất biến đổi thì những tư tưởng và lý luận xã hội cũng dần biến 
đổi theo. Chính vì vậy, ở những thời kỳ lịch sử khác nhau, nếu có 
những quan điểm, tư tưởng, học thuyết xã hội khác nhau về cùng 
một vấn để thì đó là do những điều kiện khác nhau của đời sống 
vật chất của các thời kỳ lịch sử khác nhau quy định 

3) Quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc 


của ý thức xã hội không chỉ dừng lại ở việc xác định sự phụ thuộc 


121 


của ý thức xã hội vào tồn tại xã hội, mà còn chỉ ra rằng, tồn tại xã 
hội quy định ý thức xã hội không giản đơn, trực tiếp mà thường 
thông qua các khâu trung gian. Không phải bất kỳ tư tưởng, quan 
niệm, lý luận, hình thái ý thức xã hội nào cũng phản ánh rõ ràng và 
trực tiếp những quan hệ kinh tế của thời đại, mà chỉ khi xét cho 
đến cùng mới thấy rõ những mối quan hệ kinh tế được phản ánh, 
bằng cách này hay cách khác, trong các tư tưởng ấy. Như vậy, sự 
phản ánh tồn tại xã hội của ý thức xã hội phải được xem xét một 
cách biện chứng. 

b. Tính độc lập tương đối và sự tác động ngược trở lại 
của ý thức xã hội 

Tính độc lập tương đối và sự tác động ngược trở lại của ý thức 
xã hội đối với tồn tại xã hội thể hiện ở sự phát triển về mặt chính 
trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, nghệ thuật, văn học v.v dựa vào 
sự phát triển của kinh tế. Nhưng tất cả những sự phát triển đó đều 
tác động lẫn nhau và cũng tác động đến cơ sở kinh tế. Tính độc lập 
tương đối của ý thức xã hội thể hiện ở 

1) Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội do không 
phản ánh kịp những thay đổi của tồn tại xã hội do sức ỳ của thói 
quen, truyền thống, tập quán và tính bảo thủ của một số hình thái 
ý thức xã hội v.v tiếp tục tồn tại sau khi những điều kiện lịch sử 
sinh ra chúng đã mất đi từ lâu; do lợi ích nên không chịu thay đổi 

2) Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội. Do tính năng 
động của ý thức, trong những điều kiện nhất định, tư tưởng, đặc 
biệt là những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước sự phát 
triển của tồn tại xã hội; dự báo được quy luật và có tác dụng tổ 
chức, hướng hoạt động thực tiễn của con người vào mục đích nhất 
định. Đó cũng là vai trò to lớn của những tư tưởng tiên tiến, khoa 


học; tuy nhiên, sự vượt trước này cũng có khả năng là ảo tưởng 


122 


3) Ý thức xã hội có tính kế thừa. Quan điểm, lý luận của mỗi 
thời đại được tạo ra trên cơ sở kế thừa những thành tựu lý luận của 
các thời đại trước. Kế thừa có tính tất yếu khách quan; có tính 
chọn lọc và sáng tạo; kế thừa theo quan điểm lợi ích; theo truyền 
thống và đổi mới. Do vậy, nếu không chú ý đến sự phát triển tư 
tưởng của các giai đoạn lịch sử trước được kế thừa trong ý thức xã 
hội mới, thì khó giải thích được một tư tưởng nhất định. Lịch sử 
phát triển của các tư tưởng cho thấy những giai đoạn hưng thịnh 
và suy tàn của tư tưởng nhiều khi không phù hợp hoàn toàn với 
những giai đoạn hưng thịnh và suy tàn của nền kinh tế. Điều này 
chỉ ra rằng, vì sao một nước có trình độ kinh tế kém phát triển, 
nhưng tư tưởng lại ở trình độ phát triển cao 

4) Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội cũng 
gây ảnh hưởng tới tồn tại xã hội. Thông thường, trong mỗi thời đại, 
tuỳ theo những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, có những hình thái ý thức 
xã hội nào đó nổi lên hàng đầu tác động và chỉ phối các hình thái ý 
thức xã hội khác. Điều này nói lên rằng, các hình thái ý thức xã hội 
không chỉ chịu sự tác động quyết định của tồn tại xã hội, mà còn 
chịu sự tác động lẫn nhau. Mối liên hệ và tác động lẫn nhau đó 
giữa các hình thái ý thức xã hội làm cho mỗi hình thái ý thức xã hội 
có những tính chất và những mặt không thể giải thích trực tiếp 
được bằng các quan hệ vật chất. 

Sự tác động ngược trở lại của ý thúc xã hội lên tồn tại xã hội là 
biểu hiện quan trọng của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 
đối với tồn tại xã hội. Đó là sự tác động nhiều chiều với các phương 
thức phúc tạp. Sự tác động này thể hiện mức độ phù hợp giữa tư 
tưởng với hiện thực; sự xâm nhập của ý thức xã hội vào quần chúng 
cả chiều sâu, chiều rộng và phụ thuộc vào khả năng hiện thực hoá ý 


thức xã hội của giai cấp và đảng phái. Như vậy, ý thức xã hội, với 


123 


tính cách là thể thống nhất độc lập, tích cực tác động ngược trở lại 
lên tồn tại xã hội nói riêng và lên đời sống xã hội nói chung 

II. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT 
PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỤC LƯỢNG SẢN XUẤT 


Sản xuất xã hội là hoạt động có mục đích và sáng tạo của con 
người bao gồm sản xuất vật chất, sản xuất tỉnh thần và sản xuất ra 
chính bản thân con người. Ba hình thức này của sản xuất xã hội 
gắn bó, tác động qua lại và quy định lẫn nhau; trong đó, sản xuất 
vật chất quy định các hình thức sản xuất còn lại. 

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó 

a. Sản xuất vật chất và phương thức sản xuất vật chất 

- Sản xuất vật chất là hoạt động khi con người sử dụng công 
cụ lao động tác động (trực tiếp hay gián tiếp) vào đối tượng lao 
động nhằm cải biến các dạng vật chất của tự nhiên, tạo ra của cải 
cần thiết mà các dạng vật chất trong tự nhiên không có để thoả 
mãn nhu cầu tồn tại và phát triển. Thông qua sản xuất vật chất, 
con người tự hoàn thiện mình, hình thành những quan hệ xã hội về 
vật chất và tỉnh thần. Sản xuất vật chất là hoạt động đặc trưng của 
con người và xã hội loài người. Lao động của con người và giới tự 
nhiên là nguồn gốc của mọi của cải. Đây là điểm tạo nên sự khác 
biệt giữa loài người với loài vật (loài vật chỉ hái lượm, loài người 
không chỉ hái lượm, mà còn sản xuất). Với nghĩa như vậy, sản xuất 
vật chất có tính khách quan, tính xã hội, tính lịch sử và tính sáng 
tạo. Bất kỳ một quá trình sản xuất nào cũng được tạo nên từ ba yếu 
tố cơ bản là sức lao động của người lao động, tư liệu lao động và 
đối tượng lao động (xem lực lượng sản xuất). 

- Phương thức sản xuất biểu thị cách thức con người thực hiện 
quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của 
xã hội loài người; cách thức mà con người tiến hành sản xuất là sự 


thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và 


124 


quan hệ sản xuất tương ứng. Mỗi phương thức sản xuất đều có yếu 
tố kỹ thuật và kinh tế của mình; trong đó yếu tố kỹ thuật là thuật 
ngữ dùng để chỉ quá trình sản xuất được tiến hành bằng cách thức 
kỹ thuật, công nghệ nào để tác động biến đổi các đối tượng của 
quá trình đó; còn yếu tố kinh tế của phương thức sản xuất là thuật 
ngữ dùng để chỉ quá trình sản xuất được tiến hành với những cách 
thức tổ chức kinh tế nào. Hai yếu tố trên của phương thức sản xuất 
vận động theo hướng tách biệt và phụ thuộc lẫn nhau tạo ra vai trò 
của phương thức sản xuất là quy định tính chất, kết cấu, sự vận 
động và phát triển của xã hội. 

b. Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất 
đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội 

Sản xuất vật chất luôn giữ vai trò quy định sự tồn tại, phát 
triển của con người và xã hội loài người; là hoạt động nền tảng làm 
phát sinh, phát triển những mối quan hệ xã hội; là cơ sở của sự 
hình thành, biến đổi và phát triển của xã hội loài người. Điều này 
thể hiện ở 

1) Mọi thành viên trong xã hội đều tiêu dùng (ăn, uống, ở, 
mặc v.v). Những thứ có sẵn trong tự nhiên không thể thoả mãn mọi 
nhu cầu của con người, nên nó phải sản xuất ra của cải vật chất. 
Sản xuất vật chất là yêu cầu khách quan cơ bản; là một hành động 
lịch sử mà hiện nay cũng như hàng ngàn năm trước đây con người 
vẫn phải tiến hành. Cùng với việc cải biến giới tự nhiên, con người 
cũng cải biến chính bản thân mình và cải biến cả các mối quan hệ 
giữa con người với nhau và chính việc cải biến đó làm cho việc 
chinh phục giới tự nhiên đạt hiệu quả cao hơn 

2) Xã hội loài người tồn tại và phát triển được trước hết là nhờ 
sản xuất vật chất. Lịch sử xã hội loài người, do vậy và trước hết là 


lịch sử phát triển của sản xuất vật chất 


125 


3) Sản xuất vật chất là cơ sở để hình thành nên các mối quan 
hệ xã hội khác. Xã hội loài người là một tổ chức vật chất và giữa 
các yếu tố cấu thành nó cũng có những kiểu quan hệ nhất định. 
Các quan hệ xã hội về nhà nước, chính trị, pháp quyền, đạo đức, 
nghệ thuật, khoa học v.v (cái thứ hai) đều được hình thành và phát 
triển trên cơ sở sản xuất vật chất (cái thứ nhất) nhất định. Trong 
quá trình đó, con người đồng thời cũng sản xuất ra và tái sản xuất 
ra những quan hệ xã hội của mình 

4) Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tiến bộ xã hội. Sản xuất 
vật chất không ngừng được các thế hệ người phát triển từ thấp đến 
cao. Mỗi khi phương thức sản xuất thay đổi, quan hệ giữa người với 
người trong sản xuất cũng thay đổi; và do vậy, mọi mặt của đời sống 
xã hội đều có sự thay đổi theo sự tiến bộ của phương thức sản xuất. 
2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất 

Sự liên hệ, tác động lẫn nhau giữa quan hệ sản xuất (cái thứ 
hai) với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (cái thứ nhất) 
tạo nên quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất. Phát hiện ra quy luật này, chủ 
nghĩa duy vật lịch sử khẳng định trong xã hội còn đối kháng giai 
cấp, mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất thể hiện là mâu thuẫn giữa các giai cấp và chỉ 
bằng đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao là cách mạng xã hội thì mâu 
thuẫn đó mới được giải quyết. Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ 
sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật 
cơ bản thể hiện sự vận động nội tại của phương thức sản xuất và 
tính tất yếu của sự thay thế phương thức sản xuất này bằng 
phương thức sản xuất khác; dẫn đến hình thái kinh tế-xã hội này 


được thay thế bằng hình thái kinh tế-xã hội khác cao hơn, tiến bộ 


126 


hơn; nghĩa là xã hội loài người phát triển từ thấp đến cao là một 
quá trình lịch sử-tự nhiên. 

a. Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất 

- Lực lượng sản xuất là nên tàng vật chất-kỹ thuật của hình 
thái kinh tế-xã hội; là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên 
trong quá trình sản xuất vật chất, thể hiện năng lực thực tế chinh 
phục giới tự nhiên bằng sức mạnh của con người trong quá trình 
đó. Sự phát triển của lực lượng sản xuất quy định sự hình thành, 
tồn tại và chuyển hoá giữa các hình thái kinh tế-xã hội, từ hình thái 
thấp, ít tiến bộ lên hình thái cao, tiến bộ hơn. 

Các yếu tố của lực lượng sản xuất 

1) Tư liệu sản xuất, gồm công cụ lao động, đối tượng lao động 
và phương tiện lao động; trong đó 

a) công cụ lao động (là những vật thể hay phức hợp vật thể 
nối con người với đối tượng lao động; truyền tác động từ con người 
đến đối tượng lao động), “là sức mạnh của tri thức đã được vật thể 
hoá”, có tác dụng "nối dài bàn tay" và “nhân sức mạnh trí tuệ” của 
con người. C.Mác coi công cụ lao động là bộ phận quan trọng, 
động nhất trong quan hệ giữa con người với tự nhiên. Trong mọi 
thời đại, việc chế tạo ra, cải tiến và hoàn thiện công cụ lao động đã 
gây ra những biến đổi sâu sắc trong tư liệu sản xuất. Tư liệu sản 
xuất được mở rộng thì đối tượng lao động càng được đa dạng hoá; 
xuất hiện ngành nghề mới dẫn đến sự phân công lao động ngày 
càng cao. Trình độ phát triển của công cụ lao động là thước đo 
trình độ chinh phục tự nhiên của con người, sự phát triển của sản 
xuất; là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các nấc thang 
kinh tế của xã hội loài người 

b) Đối tượng lao động là bộ phận của giới tự nhiên được đưa 


vào sản xuất, chịu sự tác động của con người. Những sản phẩm có 


127 


sẵn như đất đai, sông ngòi, biển, khoáng sản, lâm sản, hải sản v.v 
và bằng lao động sáng tạo của mình, con người còn tạo ra những 
đối tượng lao động mới; những sản phẩm không có sẵn trong tự 
nhiên như sợi tổng hợp, hoá chất, hợp kim, các nguyên, nhiên, vật 
liệu và cây con mới v.v 

c) Phương tiện lao động gồm đường xá, cầu cống, kho tàng, 
bến bãi, phương tiện vận chuyển và thông tin liên lạc v.v 

2) Người lao động là những người có thể lực, kỹ năng, kinh 
nghiệm lao động và biết sử dụng tư liệu sản xuất để tạo ra của cải 
vật chất. Người lao động không chỉ phát triển về thể lực, mà còn 
phát triển cả về trí lực, nhạy bén và tính sáng tạo trong lao động. 
Trí tuệ cao, trình độ chuyên môn giỏi, đạo đức nghề nghiệp trong 
sáng là những yếu tố quan trọng của người lao động. Lao động 
ngày càng có trí tuệ và là lao động trí tuệ. Đạo đức nghề nghiệp là 
tính chất quan trọng của người lao động, là nền tảng định hướng 
giá trị trong từng hành động cụ thể của người lao động đối với 
mình và xã hội; là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển 
của sản xuất nói riêng, xã hội nói chung. Những tính chất trên của 
người lao động có được, một mặt nhờ năng khiếu, mặt khác do 
chính sách đào tạo, bồi dưỡng và định hướng nghề nghiệp 

3) Khoa học được coi là một trong những yếu tố thành phần 
của lực lượng sản xuất. Hiện nay, khái niệm khoa học còn được mở 
rộng sang lĩnh vực công nghệ. Khoa học-công nghệ đang trở thành 
"lực lượng sản xuất trực tiếp", trở thành "lực lượng sản xuất độc 
lập" là đặc điểm thời đại của sản xuất vật chất hiện nay. 

Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là trình độ của 
công cụ lao động; trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội; 


trình độ ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất; kinh 


128 


nghiệm, kỹ năng lao động thể hiện qua khả năng chỉnh phục tự 
nhiên của con người. 

- Quan hệ sản xuất thể hiện mối quan hệ giữa người với người 
trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội); là quan 
hệ cơ bản, quy định mọi quan hệ xã hội khác; phù hợp với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất, tạo thành cơ sở hạ tầng của xã 
hội và là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt chế độ xã hội. Trong 
quy luật này, quan hệ sản xuất mang tính thứ hai, do lực lượng sản 
xuất quy định. 

Các yếu tố của quan hệ sản xuất 

1) Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất- là quan hệ sở hữu 
giữa “những nhóm người”; quy định địa vị của từng nhóm người 
trong sản xuất xã hội. Địa vị đó lại quy định cách thức tổ chúc, 
phân công và quản lý sản xuất; quy định phương thức phân phối 
sản phẩm lao động cho các nhóm người theo địa vị của họ đối với 
sản xuất xã hội và cuối cùng, địa vị đó của mỗi nhóm người tạo cơ 
sở để nhóm người này chiếm đoạt sức lao động của nhóm người 
khác. Như vậy, quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất giữ vai trò là 
quan hệ xuất phát, cơ bản, quy định các quan hệ khác. Trong lịch 
sử loài người từ nguyên thủy đến nay đã có hai hình thức sở hữu tư 
liệu sản xuất cơ bản là sở hữu tư nhân và sở hữu xã hội. Trong đó, 
có ba hình thức sở hữu tư liệu sản xuất tư nhân cơ bản, tương ứng 
với ba hình thức người bóc lột người là sở hữu chiếm hữu nô lệ, 
phong kiến, tư bản và hai hình thức cơ bản sở hữu tư liệu sản xuất 
xã hội là sở hữu nguyên thuỷ (bộ tộc, bộ lạc) và sở hữu cộng sản 

2) Quan hệ trong tổ chức, quản lý và phân công lao động có 
khả năng quy định quy mô, tốc độ, hiệu quả và xu hướng của sản 
xuất vật chất cụ thể. Quan hệ trong tổ chức, quản lý và phân công 


lao động luôn có xu hướng thích ứng với kiểu quan hệ sở hữu thống 


129 


trị của mỗi nền sản xuất vật chất cụ thể. Do vậy, việc sử dụng quan 
hệ này, hoặc tạo điều kiện hoặc làm biến dạng quan hệ sở hữu tư 
liệu sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội. 
Mỗi hình thức quan hệ sản xuất có một kiểu tổ chức, quản lý sản 
xuất và phân công lao động riêng. Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất 
quy định kiểu tổ chức, phân công và quản lý lao động 

3) Quan hệ trong phân phối sản phẩm lao động là khâu cuối 
cùng của quá trình sản xuất vật chất. Tính chất và hình thức phân 
phối, mức độ thu nhập của các giai cấp và của các tầng lớp xã hội 
đều phụ thuộc vào quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và quan hệ tổ 
chức, quản lý và phân công lao động. Mặc dù bị phụ thuộc nhưng 
do có khả năng kích thích trực tiếp đến lợi ích của người lao động, 
nên quan hệ trong phân phối sản phẩm lao động là “chất xúc tác” 
của sản xuất vật chất. Quan hệ này có thể thúc đẩy tốc độ và nhịp 
điệu của sản xuất vật chất, làm toàn bộ đời sống kinh tế xã hội 
năng động, hoặc kìm hãm sản xuất vật chất, kìm hãm sự phát triển 
của xã hội. 

Trong quá trình sản xuất vật chất, ba thành phần cơ bản trên 
đây của quan hệ sản xuất có quan hệ hữu cơ với nhau tạo nên sự 
ổn định tương đối so với sự vận động thường xuyên của lực lượng 
sản xuất. Mỗi yếu tố của quan hệ sản xuất có vai trò và ý nghĩa tác 
động lên sản xuất xã hội khác nhau; trong đó quan hệ sở hữu tư 
liệu sản xuất đóng vai trò quy định đối với hai quan hệ còn lại và 
quan hệ trong tổ chức, quản lý và phân công lao động và quan hệ 
trong phân phối sản phẩm lao động có thể góp phần củng cố, phát 
triển quan hệ sản xuất và cũng có thể làm biến dạng quan hệ sở 
hữu tư liệu đó. 

b. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với 


quan hệ sản xuất 


130 


Như trên đã phân tích, trong quá trình sản xuất, con người 
đồng thời chịu sự quy định của hai mối quan hệ là quan hệ với tự 
nhiên và quan hệ giữa người với người. Hai mối quan hệ này tác 
động qua lại lẫn nhau tạo nên quy luật cơ bản của sự vận động, 
phát triển của xã hội. Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản 
xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất chỉ rõ sự phụ 
thuộc của quan hệ sản xuất vào trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất tác động ngược trở lại lực lượng sản 


xuất. 


- Lực lượng sản xuất quy định quan hệ sản xuất và quan hệ 
sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất. 


1) Lực lượng sản xuất quy định quan hệ sản xuất. Lực lượng 
sản xuất là yếu tố động và cách mạng, là nội dung vật chất; quan 
hệ sản xuất là yếu tố tương đối ổn định, là hình thức kinh tế của 
phương thức sản xuất. Nội dung (lực lượng sản xuất) là cái quy 
định, thay đổi trước; hình thức (quan hệ sản xuất) phụ thuộc vào 
nội dung, thay đổi sau 

2) Quan hệ sản xuất tồn tại độc lập tương đối và tác động trở 
lại lực lượng sản xuất thể hiện ở quan hệ sản xuất phụ thuộc vào 
thực trạng phát triển thực tế của lực lượng sản xuất trong mỗi giai 
đoạn lịch sử nhất định, nhưng luôn có tác động trở lại lực lượng 
sản xuất theo hướng tích cực (phù hợp) và hướng tiêu cực (không 
phù hợp). Khi phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
quan hệ sản xuất sẽ tạo địa bàn, mở đường và trở thành động lực 
cơ bản thúc đẩy và khi không phù hợp, quan hệ sản xuất sẽ trở 
thành xiềng xích trói buộc, kìm hãm sự phát triển lực lượng sản 
xuất. Quan hệ sản xuất tồn tại độc lập tương đối và tác động trở lại 


lực lượng sản xuất còn thể hiện ở quan hệ sản xuất quy định mục 


131 


đích sản xuất; tác động lên thái độ người lao động; lên tổ chúc, 
phân công lao động xã hội; lên khuynh hướng phát triển và ứng 
dụng khoa học và công nghệ để từ đó hình thành hệ thống yếu tố 
hoặc thúc đẩy, hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. 
Thực tiễn cho thấy, lực lượng sản xuất chỉ có thể phát triển khi có 
quan hệ sản xuất hợp lý, đồng bộ với nó 

3) Mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất bao hàm sự chuyển hóa thành các mặt đối 
lập và phát sinh mâu thuẫn. 

Khi phương thức sản xuất mới ra đời, quan hệ sản xuất phát 
triển kịp và thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất thì được 
gọi là sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất. Sự phù hợp đó thể hiện ở chỗ, cả ba yếu tố của 
quan hệ sản xuất tạo “địa bàn đầy đủ” cho lực lượng sản xuất phát 
triển; nghĩa là quan hệ sản xuất tạo điều kiện sử dụng và kết hợp 
tối ưu người lao động với tư liệu sản xuất, nhờ đó lực lượng sản xuất 
có cơ sở để phát triển hết khả năng của mình. 

Nhưng trong quá trình lao động, con người luôn tìm cách cải 
tiến, hoàn thiện và chế tạo ra những công cụ lao động mới, đỡ chỉ 
phí mà năng suất, hiệu quả lao động cao hơn. Cùng với điều đó, 
kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, tri thức khoa học cũng 
tiến bộ hơn và phát triển hơn. Trong quá trình này, quan hệ sản 
xuất thường phát triển chậm hơn nên sự phù hợp giữa quan hệ sản 
xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất không phải là 
vĩnh viễn mà khi tới giai đoạn, nơi lực lượng sản xuất phát triển lên 
trình độ mới, thì tình trạng phù hợp trên sẽ bị phá vỡ; xuất hiện 
mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất. Mâu thuẫn trên tồn tại đến một lúc nào đó thì quan 


hệ sản xuất sẽ "trở thành xiềng xích của lực lượng sản xuất", níu 


132 


kéo sự phát triển của lực lượng sản xuất, người ta gọi là sự không 
phù hợp (hay mâu thuẫn) giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất. Nguyên nhân của phù hợp hay không 
phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất là do tính năng động của lực lượng sản xuất mâu 
thuẫn với tính ổn định tương đối của quan hệ sản xuất. 

Phù hợp, không phù hợp có tính biện chứng, nghĩa là trong sự 
phù hợp đã có những biểu hiện không phù hợp và trong không phù 
hợp đã chứa đựng những điều kiện, yếu tố để chuyển thành phù 
hợp. “Tới một giai đoạn phát triển nào đó của chúng, lực lượng sản 
xuất mâu thuẫn với quan hệ sản xuất hiện có (...) trong đó từ trước 
đến nay lực lượng sản xuất vẫn phát triển. Từ chỗ là hình thức phát 
triển của lực lượng sản xuất, quan hệ ấy trở thành những xiềng 
xích của lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại một cuộc cách 


“%4, Cách mạng xã hội, do vậy có mục đích cơ bản là giải 


mạng 
quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất bằng cách xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ và thay 
vào đó một quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ phát triển 
mới của lực lượng sản xuất; mở đường cho lực lượng sản xuất đó 
phát triển tiếp theo. Cứ như thế, sự phát triển biện chứng của 
phương thức sản xuất tuân theo chuỗi xích phù hợp, không phù 
hợp. Việc xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, thay thế bằng quan hệ sản 
xuất mới đồng nghĩa với sự xoá bỏ phương thức sản xuất cũ, tạo 
điều kiện cho sự ra đời của phương thức sản xuất mới cao hơn, tiến 
bộ hơn. 

Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản 
xuất bao giờ cũng thông qua các quy luật kinh tế xã hội, đặc biệt là 


các quy luật kinh tế cơ bản. 


%4 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.13, tr.15 


133 


II. BIỆN CHỨNG GIỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG VỚI KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 

Mỗi xã hội cụ thể đều có một kiểu quan hệ vật chất, kinh tế 
nhất định và phù hợp với nó là một kiểu quan hệ tư tưởng, tỉnh 
thần (quan hệ về chính trị, pháp luật, đạo đức, nghệ thuật, khoa 
học v.v). Những quan hệ tư tưỏng, tỉnh thần này được thể hiện qua 
những tổ chức xã hội tương ứng (nhà nước, đảng phái chính trị, toà 
án, giáo hội và các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nghề nghiệp 
v.v). Mối liên hệ, tác động lẫn nhau giữa quan hệ vật chất, kinh tế 
(cái thứ nhất) với quan hệ tư tưởng, tinh thần (cái thứ hai) trong xã 
hội được chủ nghĩa duy vật biện chứng phản ánh trong quy luật về 
mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng 
tầng. 

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

a. Khái niệm cơ sở hạ tầng (hạ tầng các mối quan hệ vật 
chất, kinh tế) 

- Định nghĩa. Cơ sở hạ tầng là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ 
những quan hệ sản xuất tạo nên cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất 
định. 

- Các yếu tố của cơ sở hạ tầng. Các yếu tố cơ bàn của một cơ sở 
hạ tầng cụ thể gồm 

1) Quan hệ sản xuất của phương thức sản xuất trước đó 

2) Quan hệ sản xuất của phương thức sản xuất đang tồn tại 
chủ đạo 

3) Quan hệ sản xuất của phương thức sản xuất tương lai 

4) Những kiểu quan hệ kinh tế khác. Trong một cơ sở hạ tầng 
có nhiều thành phần kinh tế, nhiều kiểu quan hệ sản xuất thì quan 


hệ sản xuất đang thống trị trong xã hội đó giữ vai trò chủ đạo, chi 


134 


phối các kiểu quan hệ sản xuất khác và các thành phần kinh tế bởi 
nó quy định tính chất của cơ sở hạ tầng. Sự đối kháng giai cấp và 
tính chất của sự đối kháng đó bắt nguồn từ cơ sở hạ tầng. 

Các yếu tố của cơ sở hạ tầng- hệ thống các quan hệ sản xuất 
của một phương thức sản xuất nhất định- một mặt, trong quan hệ 
đối với lực lượng sản xuất, giữ vai trò là hình thức kinh tế cho sự 
duy trì, phát huy và phát triển lực lượng sản xuất đang tồn tại; mặt 
khác- trong quan hệ đối với các quan hệ chính trị-xã hội, giữ vai trò 
là cơ sở hình thành kết cấu kinh tế- cơ sở cho sự thiết lập kiến trúc 
thượng tầng của xã hội. 


b. Khái niệm kiến trúc thượng tầng (thượng tầng các mối 
quan hệ tư tưởng, chính trị) 


- Định nghĩa. Kiến trúc thượng tầng là a) toàn bộ những quan 
điểm xã hội (chính trị, pháp luật, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ 
thuật, khoa học v.v) với b) những thiết chế tương ứng (nhà nước, 
đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội v.v) và c) những mối quan 
hệ nội tại giữa các yếu tố đó của kiến trúc thượng tầng. “Toàn bộ 
những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội, tức là 
cái cơ sở hiện thực trên đó dựng lên một kiến trúc thượng tầng 
pháp lý, chính trị và những hình thái ý thức xã hội nhất định tương 
ứng với cơ sở hạ tầng hiện thực đó”®. 

Các yếu tố cơ bản của một kiến trúc thượng tầng cụ thể gồm 

1) những quan điểm xã hội và thiết chế tương ứng của giai 
cấp đang thống trị 

2) tàn dư những quan điểm xã hội của xã hội trước 

3) quan điểm và tổ chức xã hội của các giai cấp mới ra đời 

4) quan điểm và tổ chức xã hội của các tầng lớp trung gian. 
Trong đó, những quan điểm xã hội và thiết chế tương ứng của giai 
cấp đang thống trị quy định tính chất kiến trúc thượng tầng. Bộ 
55 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.13, tr.15 


135 


phận có quyền lực mạnh nhất của kiến trúc thượng tầng trong xã 
hội có giai cấp là nhà nước; công cụ vật chất cụ thể của giai cấp 
thống trị về mặt kinh tế, chính trị và pháp luật. Nhờ có nhà nước 
mà tư tưởng của giai cấp thống trị mới được truyền bá và thống trị 
được đời sống xã hội. Giai cấp nào thống trị về mặt kinh tế và nắm 
chính quyền nhà nước thì hệ tư tưởng và các thể chế giai cấp đó 
cũng giữ địa vị thống trị trong xã hội. 
2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc 
thượng tầng 

a. Cơ sở hạ tầng quy định kiến trúc thượng tầng 

- Tính chất của kiến trúc thượng tầng do tính chất của cơ sở 
hạ tầng quy định. Trong các quan hệ xã hội, quan hệ vật chất, kinh 
tế (cái thứ nhất) quy định quan hệ tinh thần, tư tưởng (cái thứ hai). 
Mâu thuẫn trong đời sống vật chất, kinh tế, xét cho đến cùng, quy 
định mâu thuẫn trong đời sống tỉnh thần, tư tưởng 

- Những biến đổi trong cơ sở hạ tầng sẽ dẫn đến những biến 
đổi trong kiến trúc thượng tầng. Sự phát triển của lực lượng sản 
xuất làm biến đổi quan hệ sản xuất, kéo theo sự biến đổi của cơ sở 
hạ tầng và thông qua sự biến đổi này, làm biến đổi kiến trúc thượng 
tầng. Trong đó quan điểm chính trị, pháp luật v.v thay đổi trước; 
tôn giáo, nghệ thuật v.v biến đổi sau, thậm chí chúng còn được kế 
thừa trong kiến trúc thượng tâng mới. Sự biến đổi đó diễn ra trong 
tùng hình thái kinh tế-xã hội cụ thể cũng như trong quá trình 
chuyển hoá từ hình thái kinh tế-xã hội này sang hình thái kinh tế-xã 
hội khác, có nghĩa là mỗi hình thái kinh tế-xã hội đều có kiến trúc 
thượng tầng và cơ sở hạ tầng của riêng mình (là tính lịch sửủ-cụ thể 
của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng) 

- Sự phụ thuộc của kiến trúc thượng tầng vào cơ sở hạ tầng 


phong phú và phức tạp. Bên trong kiến trúc thượng tầng cũng có 


136 


những mối liên hệ tác động lẫn nhau, đôi khi dẫn đến những biến 
đổi trong kiến trúc thượng tầng mà không do cơ sở hạ tầng gây 
nên. Nhưng suy cho đến cùng, mọi sự biến đổi của kiến trúc 
thượng tầng đều có cơ sở từ những sự biến đổi trong cơ sở hạ tầng. 

b. Kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng. 
Trong đời sống xã hội, các yếu tố của kiến trúc thượng tầng đều 
tác động, bằng nhiều hình thức khác nhau, theo những cơ chế khác 
nhau, ở mức độ này hay ở mức độ kia, ở vai trò này hoặc vai trò 
khác đối với cơ sở hạ tầng 

- Trong mỗi kiến trúc thượng tầng còn kế thừa một số yếu tố 
của kiến trúc thượng tầng trước. Các yếu tố chính trị, pháp luật tác 
động trực tiếp, còn triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, khoa 
học v.v tác động gián tiếp đối với cơ sở hạ tầng, bị các yếu tố chính 
trị, pháp luật chi phối 

- Trong xã hội có giai cấp, nhà nước là yếu tố vật chất có tác 
động mạnh nhất đối với cơ sở hạ tầng. Nhà nước kiểm soát xã hội 
và sử dụng bạo lực, bao gồm những yếu tố vật chất như cảnh sát, 
toà án, nhà tù để tăng cường sức mạnh kinh tế của giai cấp thống 
trị. Sự tác động tích cực của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ 
tầng được thể hiện ở chức năng xã hội của kiến trúc thượng tầng là 
bảo vệ, duy trì, củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng sinh ra nó; đấu 
tranh xoá bỏ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng cũ. Trong đó, 
nhà nước, dựa trên hệ tư tưởng, kiểm soát xã hội và sử dụng bạo 
lực, bao gồm những yếu tố vật chất như quân đội, cảnh sát, toà án, 
nhà tù, để tăng cường sức mạnh kinh tế của giai cấp thống trị. 

Tác dụng những tác động của kiến trúc thượng tầng lên cơ sở 
hạ tầng sẽ là tích cực khi tác động đó cùng chiều với sự vận động 
của các quy luật kinh tế khách quan, nếu trái lại, thì sẽ gây trở 


ngại cho sự phát triển sản xuất, cản đường phát triển của xã hội. 


137 


Kiến trúc thượng tầng có tác động mạnh, nhưng không thay thế 
được yếu tố vật chất, kinh tế; nếu kiến trúc thượng tầng kìm hãm 
sự phát triển của kinh tế-xã hội thì sớm hay muộn, bằng cách này 
cách khác, kiến trúc thượng tầng đó sẽ được thay thế bằng kiến 
trúc thượng tầng mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển. 


IV, HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ-TỰ NHIÊN 
CỦA CÁC HÌNH THÁI-KINH TẾ-XÃ HỘI 


1. Khái niệm, cấu trúc hình thái kinh tế-xã hội 

- Định nghĩa. Hình thái kinh tế-xã hội là phạm trù của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng về xã hội dùng để chỉ xã hội ở từng giai 
đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng 
cho xã hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng 
sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây 
dựng trên những quan hệ sản xuất ấy. 

- Cấu trúc của hình thái kinh tế-xã hội là hệ thống hoàn chỉnh, 
phức tạp, trong đó lĩnh vực kinh tế gồm các mặt cơ bản là lực 
lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng; ngoài ra, 
hình thái kinh tế-xã hội còn bao gồm các lĩnh vực chính trị, lĩnh vực 
tư tưởng và lĩnh vực xã hội. Mỗi lĩnh vực của hình thái kinh tế-xã 
hội vừa tổn tại độc lập với nhau, vừa tác động qua lại, thống nhất 
với nhau; chúng gắn bó với quan hệ sản xuất và cùng biến đổi với 
sự biến đổi của quan hệ sản xuất. 

2. Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái 
kinh tế-xã hội 

- Các mặt của hình thái kinh tế-xã hội tác động qua lại với 
nhau tạo nên các quy luật vận động, phát triển khách quan của xã 
hội. Chính sự tác động của các quy luật khách quan đó mà “sự phát 
triển của các hình thái kinh tế-xã hội là một quá trình lịch sử-tự 
nhiên”®®. Lịch sử xã hội do con người làm ra; con người tạo ra các 
5 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.23, tr.21 


138 


quan hệ xã hội của mình và đó là xã hội. Nhưng sự vận động của xã 
hội lại tuân theo quy luật khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn 
của con người mà nguồn gốc sâu xa của sự thay thế nhau giữa các 
hình thái kinh tế-xã hội nằm ở sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
gây nên sự thay đổi của quan hệ sản xuất. Đến lượt mình, sự thay 
đổi của quan hệ sản xuất (với tư cách là cơ sở hạ tầng) sẽ làm cho 
kiến trúc thượng tầng thay đổi và do vậy, hình thái kinh tế-xã hội 
này được thay thế bằng hình thái kinh tế-xã hội khác cao hơn, tiến 
bộ hơn. Sự thay thế nhau như vậy giữa các hình thái kinh tế-xã hội 
là con đường phát triển chung của nhân loại. 

- Tuy nhiên, con đường phát triển của mỗi dân tộc còn bị chi 
phối bởi các yếu tố khác như điều kiện tự nhiên, truyền thống văn 
hoá, chính trị, quốc tế cụ thể v.v không giống nhau tạo nên sự đa 
dạng trong sự phát triển chung của nhân loại. Có những dân tộc 
tuần tự trải qua, có những dân tộc bỏ qua một hay vài hình thái 
kinh tế-xã hội nào đó. Sự biến đổi đó của hình thái kinh tế-xã hội 
không chịu sự tác động của con người mà tuân theo các quy luật xã 
hội khách quan trên; suy ra sự biến đổi này là quá trình lịch sử-tự 
nhiên theo con đường tuần tự hoặc bỏ qua một hay vài hình thái 
kinh tế-xã hội nào đó. 


V. VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ 
VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP 


1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận 
động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

a. Khái niệm giai cấp. Giai cấp là một phạm trù kinh tế-xã 
hội có tính lịch sử; luôn biến đổi cùng với sự biến đổi của lịch sử. 
Học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác- 
Lênin là công cụ lý luận để tìm hiểu bản chất xã hội có giai cấp và 


xây dựng xã hội không có giai cấp. 


139 


Nội dung lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp do C.Mác 
đưa ra vào năm 1852, theo đó 1) Sự tồn tại của các giai cấp chỉ 
gắn liền với những giai đoạn phát triển nhất định của sản xuất. 2) 
Đấu tranh giai cấp tất yếu sẽ dẫn đến chuyên chính vô sản. 3) Bản 
thân nền chuyên chính này chỉ là bước quá độ tiến tới thủ tiêu tất 
cả mọi giai cấp và tiến tới xã hội không có giai cấp. Như vậy, các 
giai cấp chỉ tồn tại trong những giai đoạn nhất định của lịch sử, 
trong mỗi phương thức sản xuất cụ thể. 

- Định nghĩa giai cấp. "Người ta gọi là giai cấp những tập 
đoàn người to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ 
trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác 
nhau về quan hệ của họ (thường thì những quan hệ này được pháp 
luật quy định và thừa nhận) đối với tư liệu sản xuất, về vai trò của 
họ trong tổ chức lao động xã hội và như vậy là khác nhau về cách 
thức hưởng thụ và về phần của cải xã hội ít hay nhiều mà họ được 
hưởng. Giai cấp là những tập đoàn người mà tập đoàn này có thể 
chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có 
địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế-xã hội nhất định"°”. Như 
vậy, sự khác nhau về địa vị trong chế độ kinh tế-xã hội giữa các tập 
đoàn người dẫn đến việc tập đoàn này dùng địa vị đó của mình để 
chiếm đoạt sức lao động của tập đoàn khác tạo nên bản chất 
những xung đột giai cấp trong xã hội có đối kháng giai cấp. 

- Ngoài giai cấp, trong xã hội còn có tầng lớp, đẳng cấp. Tầng 
lớp bình dân trong xã hội nô lệ; tầng lớp tiểu tư sản trong xã hội tư 
bản; tầng lớp trí thức luôn có vai trò quan trọng về kinh tế-xã hội, 
chính trị-văn hoá trong tất cả các xã hội trong lịch sử. Đẳng cấp 
được phân chia từ giai cấp, khác nhau về địa vị thực tế trong xã hội 


và địa vị pháp lý trong nhà nước. Nhưng sự phân chia tầng lớp, 


°7 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.39, tr. 17-18 


140 


đẳng cấp không thể hiện được bản chất của những tập đoàn người 
trong xã hội. 

b. Nguồn gốc hình thành và điều kiện tồn tại của giai 
cấp 

Giai cấp là một hiện tượng lịch sử. Trong xã hội loài người có 
nhiều tập đoàn người được phân biệt bằng những đặc trưng khác 
nhau nhưng chỉ trong những điều kiện xã hội nhất định mới dẫn 
đến sự phân chia xã hội thành những giai cấp khác nhau. Nguồn 
gốc sâu xa của sự ra đời các giai cấp trong xã hội là do sự phát 
triển của lực lượng sản xuất, còn nguồn gốc trực tiếp của nó là chế 
độ tư hữu. 

- Cuối xã hội nguyên thuỷ, do sự phát triển của lực lượng sản 
xuất, công cụ lao động bằng đá được thay bằng kim loại làm cho 
năng suất lao động tăng lên; số lượng sản phẩm tạo ra vượt nhu 
cầu tồn tại nên có của cải dư thừa, làm nảy sinh khả năng chiếm 
đoạt sản phẩm đó. Những người đứng đầu công xã, có quyền lực 
trong thị tộc, bộ lạc đã dùng địa vị của mình để chiếm đoạt tài sản 
công làm của riêng thâu tóm sức mạnh kinh tế nên ngày càng giàu 
có. 

- Phân công lao động trong xã hội bắt đầu từ việc tách chăn 
nuôi ra khỏi trồng trọt. Xuất hiện nhiều nhóm người có ngành nghề 
khác nhau, sự phân nhóm và khác biệt giữa các nhóm đó trong xã 
hội. Tù binh trong các cuộc chiến tranh, trước đây bị giết do không 
có khả năng nuôi, nay được giữ lại để làm nô lệ. 

- Lực lượng sản xuất phát triển đến một mức nào đó thì quan 
hệ sản xuất cộng đồng nguyên thuỷ không còn phù hợp nữa. Sở 
hữu tư liệu sản xuất cộng sản nguyên thuỷ gây cản trở đối với sự 
phát triển của lực lượng sản xuất. Chế độ tư hữu dần thay thế chế 


độ công hữu về tư liệu sản xuất (chế độ chiếm hữu nô lệ). 


141 


Tóm lại, giai cấp xuất hiện là do sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, còn nguồn gốc trực tiếp của giai cấp là chế độ chiếm hữu 
tư nhân về tư liệu sản xuất, phân công lao động và hưởng thụ sản 
phẩm lao động. 

Giai cấp không tồn tại vĩnh viễn. Điều kiện để các giai cấp tồn 
tại là lực lượng sản xuất đã phát triển tới mức tạo ra được sản 
phẩm dư thừa, nhưng chưa đạt tới mức nhu cầu của mọi người 
được thoả mãn. Điều kiện để các giai cấp trong xã hội có giai cấp 
bị thủ tiêu là sự phân chia xã hội thành giai cấp sẽ bị sự "phát triển 
đầy đủ" của lực lượng sản xuất xoá bỏ. C.Mác và Ph.Ăngghen cho 
rằng, sự phát triển chủ nghĩa tư bản sẽ tạo ra sự phát triển cao của 
lực lượng sản xuất, đặc biệt là sự phát triển cao và toàn diện của 
con người để xóa bỏ giai cấp. Tuy vậy, đó là một thời kỳ lâu dài, 
trải qua nhiều bước trung gian quá độ hết sức phức tạp. 

c. Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, 
phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định đấu tranh giai cấp là 
quy luật vận động của xã hội có đối kháng giai cấp. Đó là cuộc đấu 
tranh giữa người bị áp bức chống lại kẻ áp bức; người bị bóc lột 
chống lại kẻ bóc lột mà đỉnh cao là cách mạng xã hội. 

- Định nghĩa đấu tranh giai cấp. “Đấu tranh giai cấp là đấu 
tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại bộ phận khác, cuộc 
đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động 
chống lại bọn có đặc quyền, đặc lợi và bọn ăn bám, cuộc đấu tranh 
của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản 
chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản”°°. Như vậy, thực 
chất đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp có lợi 
ích cơ bản đối lập nhau (lợi ích cơ bản là những giá trị vật chất và 
tỉnh thần để thoả mãn nhu cầu nhất định của một giai cấp). Do sự 


°8 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.7, tr. 237-238 


142 


đối lập về lợi ích mang tính đối kháng nên đấu tranh giai cấp là tất 
yếu 

- Các hình thúc đấu tranh giai cấp là đấu tranh kinh tế, đấu 
tranh tư tưởng và đấu tranh chính trị. Muốn giải phóng về kinh tế, 
phải đấu tranh tư tưởng và tiến lên đấu tranh chính trị để giành 
chính quyền. “Bất cứ cuộc đấu tranh giai cấp nào cũng là một cuộc 
đấu tranh chính trị”°®°. Trong cuộc đấu tranh giai cấp, mỗi giai cấp 
đều muốn tập hợp quanh mình những giai cấp khác, phù hợp về lợi 
ích cơ bản, lâu dài hoặc có thể là những lợi ích không cơ bản và 
tạm thời. Đó là liên minh giai cấp trong đấu tranh giai cấp và liên 
minh giai cấp là một yếu tố tất yếu trong đấu tranh giai cấp. 

- Vai trò động lục thúc đẩy sự phát triển xã hội có đối kháng 
giai cấp của đấu tranh giai cấp. Chúng ta thấy rằng, khi sự phát 
triển của lực lượng sản xuất tiến tới mức độ mà quan hệ sản xuất 
trở thành vật cản của sự phát triển đó thì xẩy ra mâu thuẫn giữa 
chúng với nhau. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, do lợi ích giai 
cấp, giai cấp thống trị bằng mọi cách để bảo vệ, duy trì quan hệ 
sản xuất đang mang lại lợi ích cho mình, nên giai cấp đó dùng mọi 
biện pháp, trong đó có biện pháp sử dụng bộ máy nhà nước để trấn 
áp những giai cấp mới đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến 
hơn. Xây dựng quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản 
xuất tiếp tục phát triển, là giải quyết mâu thuẫn trên; xác lập 
phương thức sản xuất mới, thúc đẩy xã hội phát triển là mục đích 
của đấu tranh giai cấp. Muốn thiết lập quan hệ sản xuất mới, phù 
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thì phải thông 
qua đấu tranh giai cấp. Cuộc đấu tranh ấy sẽ dẫn đến cách mạng 
xã hội để xoá bỏ giai cấp đại diện cho quan hệ sản xuất đang thống 


trị. Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động và phát triển 


59 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, t 4, tr.608 


143 


của xã hội do tính chất, trình độ phát triển của đấu tranh giai cấp 
quy định. Có cuộc cách mạng xã hội chỉ thay thế hình thức áp bức, 
bóc lột, cai trị; có cuộc cách mạng giải phóng giai cấp bị bóc lột, 
cai trị khi đồng thời giải phóng cả giai cấp bóc lột, cai trị, do đó 
giải phóng toàn xã hội khỏi bóc lột, cai trị. 

Có thể nói các cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội có đối 
kháng giai cấp đều xuất phát từ lợi ích kinh tế, nhằm giải quyết 
vấn đề kinh tế và từ vấn đề này giải quyết những vấn đề khác để 
thúc đẩy xã hội phát triển. Bởi vậy, đấu tranh giai cấp là phương 
pháp cơ bản, là đầu tàu của lịch sử, là đòn bẩy để thay đổi hình 
thái kinh tế-xã hội, là động lực để thúc đẩy sự phát triển các mặt 
khác nhau của đời sống xã hội. 

2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự vận động, 
phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

a. Khái niệm cách mạng xã hội và nguyên nhân của nó 

- Khái niệm cách mạng xã hội dùng để chỉ sự biến đổi có tính 
bước ngoặt và căn bản về chất trong mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội; là bước nhảy trong sự phát triển của xã hội. Kết quả của cách 
mạng xã hội là sự thay thế một hình thái kinh tế-xã hội này bằng 
một hình thái kinh tế-xã hội khác cao hơn, tiến bộ hơn. 

- Cách mạng xã hội có nguyên nhân từ sự phát triển khách quan 
của lực lượng sản xuất, con người tất yếu phải xoá bỏ quan hệ sản 
xuất cũ đã trở thành xiềng xích của lực lượng sản xuất và thay thế 
bằng một kiểu quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất đã thay đổi và mở đường cho lực lượng sản 
xuất đó phát triển. Việc xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, thay thế bằng 
quan hệ sản xuất mới đồng nghĩa với sự diệt vong của phương thức 
sản xuất cũ, đã lỗi thời và sự ra đời của phương thức sản xuất mới, 


phù hợp với lực lượng sản xuất mới. Phương thức sản xuất mới ra đời 


144 


kéo theo sự thay đổi của các yếu tố của kiến trúc thượng tầng, trong 
đó có nhà nước. Bởi vậy, cách mạng xã hội là bước phát triển nhảy 
vọt căn bản không những chỉ của phương thức sản xuất mà còn của 
toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống xã hội. 

- Quan hệ giữa cái khách quan với cái chủ quan trong cách 
mạng xã hội. Cái (điều kiện) khách quan là những hoàn cảnh đã 
hình thành và đang tổn tại độc lập với ý chí con người; là những 
yếu tố cần thiết tạo thành tình thế cách mạng. Tình thế cách mạng 
là sự chín muồi của mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất, biểu hiện thành mâu thuẫn giai 
cấp trong xã hội dẫn đến đảo lộn nền tảng kinh tế-xã hội; tạo nên 
cuộc khủng hoảng chính trị khiến cho sự thay thế thể chế chính trị 
đó bằng một thể chế chính trị khác tiến bộ hơn là một thực tế 
không thể đảo ngược. Tình thế cách mạng là trạng thái đặc biệt 
của điều kiện khách quan của cách mạng xã hội”. Theo V.I.Lênin, 
tình thế cách mạng có những đặc trưng sau 

1) Giai cấp thống trị lâm vào cuộc khủng hoảng làm cho 
chúng không thể thống trị như cũ được nữa 

2) Đời sống của quần chúng nhân dân bị đẩy vào tình trạng 
quân bách hơn mức bình thường 

3) Do những nguyên nhân trên, trình độ giác ngộ về chính trị 
và tính tích cực của quần chúng được nâng lên rõ rệt 

Cái (yếu tố) chủ quan trong cách mạng xã hội là hoạt động 
của con người tác động vào hoàn cảnh khách quan để biến đổi nó. 
Những nhân tố chủ quan tác động đến cách mạng xã hội gồm trình 
độ tổ chức; độ quyết tâm giai cấp trong cuộc cách mạng xã hội v.v. 
Trong cách mạng vô sản, nhân tố chủ quan được thể hiện ở trình 
79 Tình thế cách mạng là sự chín muồi của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản 
xuất. Đấu tranh giai cấp dẫn đến những đảo lộn sâu sắc trong nền tảng kinh tế-xã hội của nhà 
nước, khiễn cho việc thay thế thể chế chính trị là điều không thể đảo ngược. 


145 


độ trưởng thành của phong trào công nhân, quần chúng lao động 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; ý chí của quần chúng nhân 
dân sẵn sàng đứng lên lật đổ nhà nước của giai cấp tư sản. Cách 
mạng xã hội không thể nổ ra và thắng lợi nếu điều kiện khách 
quan không cho phép. Nhưng cũng không thể ngồi chờ, mà phải 
chuẩn bị lực lượng và tác động làm cho điều kiện khách quan chín 
muổi; tạo tình thế tiến hành cách mạng giành chính quyển. 

- Hình thức và phương pháp cách mạng. Cách mạng diễn ra 
dưới nhiều hình thức khác nhau như đấu tranh giai cấp dẫn tới 
thay đổi chế độ chính trị; nội chiến cách mạng; cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân v.v. Cách mạng có nhiều phương pháp, nhưng 
bạo lực cách mạng (bạo lực chính trị, bạo lực vũ trang) vẫn là 
phương pháp cách mạng phổ biến và tất yếu của cách mạng xã hội. 
Trong khi khẳng định bạo lực cách mạng, lý luận mácxít không phủ 
nhận khả năng đưa cách mạng xã hội tiến lên bằng phương pháp 
hoà bình; kể cả việc sử dụng con đường nghị trường; song thắng lợi 
của nó chỉ được đảm bảo khi có sức mạnh của phong trào quần 
chúng. Xu thế từ đối đầu chuyển sang đối thoại không bác bỏ quan 
điểm mácxít về bạo lực. Xu thế đó được tạo ra bởi chính sự lớn 
mạnh của các phong trào vì hoà bình; bởi tương quan giữa lực 
lượng cách mạng và phản cách mạng đã thay đổi. 

b. Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát 
triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

Chỉ có cách mạng xã hội mới thay thế được quan hệ sản xuất 
đã lỗi thời bằng quan hệ sản xuất tiến bộ hơn thúc đẩy lực lượng 
sản xuất phát triển và do vậy thay thế hình thái kinh tế-xã hội cũ 
bằng hình thái kinh tế-xã hội mới, cao hơn, tiến bộ hơn 

Trong cách mạng xã hội, năng lực sáng tạo của quần chúng 


nhân dân được phát huy cao độ, trở thành đầu tàu của lịch sử 


146 


Tính chất của một cuộc cách mạng xã hội được xác định bởi 
nhiệm vụ giải quyết mâu thuẫn kinh tế và mâu thuẫn xã hội tương 
ứng; nó quy định lực lượng và động lực của cuộc cách mạng đó 

Lực lượng của cách mạng xã hội là giai cấp và những giai cấp, 
các tầng lớp nhân dân có lợi ích gắn bó với cuộc cách mạng xã hội 
đó; là những điều kiện lịch sử cụ thể mà trong đó cách mạng xã hội 
nổ ra. Lực lượng lãnh đạo cách mạng xã hội thuộc về giai cấp đứng 
ở vị trí trung tâm của thời đại, đại biểu cho phương thức sản xuất 
mới. Động lực của cách mạng xã hội là giai cấp có lợi ích cơ bản 
gắn liền với mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội. 

- Các cuộc cách mạng xã hội trong lịch sử xã hội loài người. 
Lịch sử nhân loại đã trải qua bốn cuộc cách mạng xã hội đưa nhân 
loại trải qua năm phương thức sản xuất nối tiếp nhau, từ nguyên 
thuỷ lên chiếm hữu nô lệ, từ nô lệ lên phong kiến, từ phong kiến 
lên tư sản và từ tư sản lên chủ nghĩa xã hội- giai đoạn đầu của hình 
thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng của giai cấp vô sản là 
một kiểu cách mạng xã hội mới về chất. Nếu như tất cả các cuộc 
cách mạng xã hội trước đó chỉ là sự thay thế các hình thức khác 
nhau của chế độ chiếm hữu tư nhân, thay thế các hình thức khác 
nhau của chế độ người bóc lột người, thì cách mạng xã hội của giai 
cấp vô sản có mục tiêu là xây dựng một xã hội mới không có người 
bóc lột người, không giai cấp. 


VI QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ 
VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN 


Con người là đối tượng nghiên cứu của các khoa học xã hội và 
nhân văn như sinh vật học; tâm lý học; y học; sử học; văn hoá học 
v.v, trong đó có triết học. Tuy vậy, chỉ những vấn đề chung nhất 
như bản chất con người; thế giới quan; tư duy; đạo đức; tín ng- 
ưỡng; thẩm mỹ; các quan hệ xã hội; quan hệ giai cấp; dân tộc và 


nhân loại v.v của con người mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu của triết 


147 


học. Nội dung triết học về con người, từ xưa tới nay, thường là 
những câu hỏi như con người là gì, từ đâu ra? bản chất con người? 
Trong mỗi thời đại, con người có quan hệ với tự nhiên và đồng loại 
thế nào? Vì đâu ở mỗi con người, mỗi cộng đồng lại có những nét 
độc đáo về tư tưởng, tình cảm, nghị lực và tài năng? Con người có 
thể làm chủ được bản thân mình không? Con người phải làm gì để 
có cuộc sống xứng đáng với bản thân? v.v. Chủ nghĩa Mác-Lênin 
coi con người là một thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội; là sự 
thống nhất giữa yếu tố xã hội với yếu tố tự nhiên của mình. 
1. Con người và bản chất con người 

a. Khái niệm con người 

Trong lịch sử triết học của nhân loại đã tồn tại nhiều quan 
điểm khác nhau về con người. Quan điểm duy tâm, tôn giáo coi con 
người là thực thể tỉnh thần, coi bản chất con người là tỉnh thần. 
Đặc trưng của con người là tư tưởng; là sản phẩm của lực lượng 
siêu nhiên, tuyệt đối hoá yếu tố tỉnh thần của con người. Triết học 
phương Đông cổ, trung đại chủ yếu coi Trời và Người là sự hoà hợp 
với nhau (Thiên Nhân hợp nhất). Nho giáo (với các đại diện Khổng, 
Mạnh, Tuân Tử), trong đó bản chất con người bị quy định bởi Mệnh 
Trời “Nhân giã kỹ thiên địa chi đức, âm dương chỉ giao, quỷ thần 
chi hội, ngũ hành chỉ trí khí giã- Con người là cái đức của Trời Đất, 
sự giao hợp của âm dương, sự tụ hội của quỷ thần, cái khí tỉnh tú 
của ngũ hành”. Những quan niệm này đều đúng, nhưng chưa đủ vì 
chưa chỉ ra được nguồn gốc của các yếu tố đó cũng như chưa chỉ 
ra và phân tích được mối quan hệ giữa chúng. Quan niệm về con 
người trong chủ nghĩa duy vật trước Mác. Triết học phương Tây 
thời nào cũng có tư tưởng duy vật gắn với thực tiễn xã hội đồng 
thời ở bất kỳ thời nào quan điểm duy tâm về con người vẫn cũng là 


tư tưởng thống trị. Nhưng chỉ mãi khi Thuyết tiến hoá của Đácuyn 


148 


ra đời, các nhà triết học duy vật mới có căn cứ khoa học để chỉ ra 
nguồn gốc phi thần thánh của con người "Không phải Chúa đã tạo 
ra con người theo hình ảnh của Chúa mà chính con người đã tạo ra 
Chúa theo hình ảnh của con người" (Phoiơbắc). Tuy vậy, do chịu 
ảnh hưởng bởi tư duy siêu hình nên triết học phương Tây đã giải 
thích sai lệch về nguồn gốc và bản chất con người. Các nhà duy vật 
thế kỷ XVII-XVIII (Hốpxơ) coi con người khi sinh ra đã mang sẵn 
bản chất tự nhiên (tính đồng loại). Phái nhân bản học sinh vật 
(Phoiơbắc, Phòrớt v.v) tuyệt đối hoá yếu tố sinh vật của con người, 
quy bản chất của con người vào tính tự nhiên của nó. Đây là loại 
quan điểm triết học tuyệt đối hoá mặt tự nhiên của con người, tách 
con người ra khỏi các hoạt động thực tiễn của họ, hoà tan bản chất 
con người vào bản chất tôn giáo. Do vậy, con người là con người 
trừu tượng, bị tách khỏi các mối quan hệ xã hội, khỏi hoạt động 
thực tiễn vốn có của mình. 

Trong chủ nghĩa Mác-Lênin, con người luôn là nội dung cơ 
bản. Tìm bản chất con người để giải phóng con người khỏi xã hội tư 
bản cũ với những giai cấp và những sự đối kháng giai cấp của nó; 
xây dựng một liên hợp, trong đó, sự phát triển tự do của mỗi người 
là điều kiện phát triển tự do của tất cả mọi người là mục đích cuối 


cùng của chủ nghĩa Mác-Lênin về con người. 


b. Bản chất”! của con người 

- Con người là thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt 
xã hội. Là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của giới tự 
nhiên; con người có nhu cầu tự nhiên nên phải tuân theo sự chỉ 


phối của các quy luật tự nhiên. Là một thực thể tự nhiên-sinh vật, 


7! Lưu ý thêm rằng, bản chất không phải là cái duy nhất, mà là bộ phận quy định con người 


149 


con người cũng tồn tại với những bản năng và nhu cầu tự nhiên 
như ăn, uống, sinh con v.v và chịu sự chi phối của quy luật tự nhiên 
như quy luật sinh học (trao đổi chất, di truyền, biến dị, thích nghỉ 
môi trường sống v.v). Cái khác biệt giữa con người với con vật là 
bản năng của con người đã được ý thức; quy luật tâm lý, ý thức của 
con người được hình thành từ nền tảng sinh học như tình cảm, khát 
vọng, niềm tin, ý chí v.v giúp con người khai thác, cải tạo tự nhiên 
và sáng tạo thêm những gì mà tự nhiên không có để thoả mãn nhu 
cầu sinh tồn và phát triển của mình. Bản năng của con vật là bản 
năng sinh tồn thuần tuý, cuộc sống của nó hoàn toàn phụ thuộc 
vào tự nhiên. Yếu tố tự nhiên-sinh vật ở con người là tiền đề, là 
điều kiện cần thiết cho sự hình thành và hoạt động của con người. 
Yếu tố đó tồn tại vĩnh viễn bởi nó là cái sinh vật, cái vật chất sinh 
lý của con người. Xã hội càng văn minh, con người càng phát triển 
thì bản năng động vật của nó càng thu hẹp lại, nhường chỗ cho 
những hành vi tự giác, “Con người càng xa con vật bao nhiêu thì 
con người lại càng tự mình làm ra lịch sử của mình có ý thức bấy 
nhiêu”. 

Con người là một thực thể xã hội hoạt động có ý thức và sáng 
tạo. Là sản phẩm của quá trình xã hội hóa; có nhu cầu xã hội nên 
phải tuân theo các chuẩn mực xã hội; con người có bản tính xã hội. 
Bản chất xã hội của con người được thể hiện trong các hoạt động 
xã hội mà trước hết là trong sản xuất vật chất để duy trì đời sống 
của mình. Lao động là hành vi lịch sử đầu tiên, là hoạt động bản 
chất của con người mà nhờ đó con người tách ra khỏi động vật. 
Con người chỉ tồn tại với tư cách là con người trong quan hệ với 
con người, với thế giới xung quanh. Hệ thống các quan hệ xã hội 
của con người được hình thành trong quá trình hoạt động thực tiễn 


và tham gia vào đời sống xã hội và đến lượt mình, chúng quy định 


150 


đời sống xã hội, quy định bản chất xã hội của con người. Như vậy, 
quan hệ xã hội là yếu tố cấu thành, là đặc trưng bản chất của con 
người. Bản chất xã hội đó được xây dựng từ cơ sở thực thể tự 
nhiên-sinh vật của con người. 

- Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà 
những quan hệ xã hội”?. Về bàn chất, con người khác với con vật ở 
cả ba mặt, trong quan hệ giữa con người với giới tự nhiên, quan hệ 
giữa con người với xã hội và quan hệ giữa con người với chính bản 
thân mình. Trong đó quan hệ giữa con người với xã hội là quan hệ 
bản chất nhất. Không có con người trừu tượng sống ngoài điều 
kiện, hoàn cảnh lịch sử xã hội, mà ngược lại trong điều kiện, hoàn 
cảnh và bằng hoạt động thực tiễn của mình, con người tạo ra 
những giá trị vật chất và tỉnh thần để tồn tại và phát triển về thể 
lực, trí lực và chỉ trong các mối quan hệ xã hội trên và các quan hệ 
khác như giai cấp, dân tộc, thời đại, chính trị, kinh tế, cá nhân, gia 
đình, xã hội v.v, con người mới thể hiện bản chất của mình. Nhấn 
mạnh mặt xã hội là coi bản chất xã hội của con người là yếu tố cơ 
bản nhất để phân biệt con người với động vật và cũng để khắc 
phục thiếu sót của các nhà triết học không thấy được bản chất xã 
hội của con người. Hơn nữa, bản chất trên mang tính phổ biến 
nhưng không phải là cái duy nhất; do vậy, cũng phải thấy cái riêng 
biệt, phong phú và đa dạng của mỗi cá nhân về phong cách, nhu 
cầu, lợi ích v.v trong cộng đồng xã hội. 

- Con người vùa là chủ thể vừa là sản phẩm của lịch sử. Con 
người tác động, cải biến tự nhiên bằng hoạt động thực tiễn của 
mình, thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội. Lao động vừa 
là điều kiện cho sự tồn tại, phát triển của con người, vừa là phương 


thức làm biến đổi đời sống xã hội. Không có con người thì cũng 


72 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.3, tr.11 


151 


không tồn tại các quy luật xã hội, không có sự tồn tại của toàn bộ 
lịch sử xã hội. 

Bản chất con người luôn vận động, thay đổi cùng với sự thay 
đổi của điều kiện lịch sử; bản chất đó là hệ thống mở, tương ứng 
với điều kiện tồn tại của con người. “Con người tạo ra hoàn cảnh 
đến mức nào thì hoàn cảnh cũng tạo ra con người đến mức ấy””3. 
Mỗi sự vận động và phát triển của lịch sử quy định sự biến đổi bản 


chất con người. 


2. Quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần 
chúng nhân dân 

a. Khái niệm quần chúng nhân dân 

Quần chúng nhân dân là những bộ phận; những tầng lớp dân 
cư; các lực lượng tiến bộ và nhân dân lao động có lợi ích căn bản 
giống nhau được tập hợp dưới sự lãnh đạo của một lãnh tụ; một tổ 
chức hay một chính đảng nào đó mà hoạt động của họ có tác động 
biến đổi lịch sử. 

b. Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định lịch sử xã hội là do 
chính con người làm nên; là quá trình con người đấu tranh cải tạo 
tự nhiên, cải tạo xã hội và tự cải tạo bản thân mình. Sự khẳng định 
đó được thể hiện trong những lĩnh vực 

1) Quần chúng là lực lượng sản xuất của xã hội. Xã hội muốn 
tồn tại, con người muốn sống thì trước hết, phải có thức ăn, nhà ở, 
vật dùng v.v. Để đáp ứng được những nhu cầu đó của chính mình, 
con người phải không ngừng sản xuất ra của cải vật chất cho xã 


hội. Do vậy, sản xuất vật chất là điều kiện cơ bản quyết định sự tồn 


73 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, t.3, tr.55 


152 


tại và phát triển của xã hội. Sản xuất vật chất, chế tạo và cải tiến 
công cụ, áp dụng chúng vào thực tiễn là hoạt động của toàn xã hội. 
Lực lượng sản xuất là những người lao động (bao gồm lao động trí 
óc và lao động chân tay). Thực tiễn sản xuất của con người là cơ sở 
và động lực cho sự phát triển của khoa học công nghệ và sự phát 
triển đó làm cho năng suất lao động tăng lên. Hoạt động khoa học 
công nghệ là hoạt động của quần chúng, trước hết là hoạt động 
của tầng lớp trí thức và giai cấp công nhân. Những thành tựu của 
khoa học công nghệ làm lao động của người lao động trở thành lao 
động có trí tuệ, có kỹ năng trong sản xuất ra của cải vật chất cho 
xã hội. Như vậy, hoạt động sản xuất của quần chúng là điều kiện 
cơ bản để quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội, vì vậy, 
quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử 

2) Quần chúng nhân dân là động lực của cách mạng xã hội. 
Trong xã hội có giai cấp đối kháng, mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất biểu hiện thành mâu thuẫn giữa các giai 
cấp đối kháng có lợi ích cơ bản đối lập nhau, giữa giai cấp thống trị 
và giai cấp bị trị. Khi quan hệ sản xuất trở thành rào cản sự phát 
triển của lực lượng sản xuất thì xẩy ra cách mạng xã hội để phá bỏ 
rào cản đó, giải phóng lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản 
xuất mới, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất, hình thành phương thức sản xuất mới, cao hơn. Trong 
cuộc cách mạng làm thay đổi hình thái kinh tế-xã hội đó, quần 
chúng bao giờ cũng là lực lượng cơ bản, đóng vai trò quyết định 
thắng lợi 

3) Quần chúng nhân dân đóng vai trò quy định trong lĩnh vực 
sản xuất tính thần; là lực lượng hiện thục hoá tư tưởng; chuyển sức 
mạnh tinh thần thành súc mạnh vật chất. Quần chúng có vai trò to 


lớn trong sự phát triển của văn học, nghệ thuật v.v bởi sản xuất 


153 


tỉnh thần phản ánh sản xuất vật chất. Những tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, những tư tưởng vĩ đại đều có nguồn gốc từ thực tiễn 
lao động cải tạo tự nhiên và xã hội của quần chúng và ngược lại, 
một khi thâm nhập vào quần chúng tư tưởng sẽ biến thành lực 
lượng vật chất để cải biến tự nhiên, cải tạo xã hội. Từ mọi góc độ, 
từ kinh tế đến chính trị, từ thực tiễn đến tư tưởng, tỉnh thần quần 
chúng luôn đóng vai trò quy định. 

c. Cá nhân và vai trò của nó trong lịch sử 

Cá nhân là cá thể người, là sản phẩm của sự phát triển xã hội; 
là chủ thể của lao động, của các quan hệ xã hội do những điều kiện 
lịch sử quy định; là một khái niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử 
dùng để chỉ một con người cụ thể, một đơn nhất của cộng đồng, có 
bản sắc riêng để phân biệt người này với người khác. Cá nhân là cá 
thể người có nhân cách, là thành viên của cộng đồng xã hội. 

Con người, ngay từ khi sinh ra đã có những điều kiện cần 
thiết để trở thành cá nhân, nhưng chỉ được xem là một cá nhân khi 
đã trưởng thành về thể lực, trí lực và về xã hội. Con người là cá 
nhân trong các mối quan hệ xã hội và thông qua các mối quan hệ 
đó để khẳng định mình, khẳng định cái "Tôi" có bản sắc riêng, có 
đặc điểm riêng, đã đạt được một trình độ nhận thức nhất định và 
bản sắc, đặc điểm, nhận thức đó của con người là kết quả phát 
triển nội tại của chính nó trong một xã hội ở trình độ phát triển 
nhất định. Do vậy, phạm trù cá nhân dùng để chỉ sự riêng biệt 
trong sự thống nhất với những bản chất xã hội chung của cộng 
đồng người. 

Cá nhân là một hiện tượng mang tính lịch sử. Mỗi một giai 
đoạn phát triển của lịch sử xã hội đều có những kiểu cá nhân riêng 
của mình. Trong xã hội nguyên thuỷ (do điều kiện sinh hoạt thấp), 


chiếm hữu nô lệ (người nô lệ tổn tại như con vật biết nói) và trong 


154 


xã hội phong kiến (đời sống vật chất và tỉnh thần phụ thuộc), con 
người chưa thể tồn tại và hoạt động với tư cách là một cá nhân 
thực thụ. Cũng như đối với sự hình thành dân tộc, chủ nghĩa tư bản 
ra đời đã tạo những điều kiện cần thiết cho sự hình thành cá nhân. 
Xã hội sẽ vận động tới một trình độ, nơi mà sự phát triển của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triển của mọi người, cho sự phát 
triển tự do và toàn diện của xã hội. Cần tránh những sai lầm chỉ 
thấy cá nhân mà không thấy xã hội, đòi hỏi xã hội, sao nhãng nghĩa 
vụ đối với xã hội- biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Chỉ thấy xã hội 
mà không thấy cá nhân- biểu hiện của chủ nghĩa bình quân, không 
thấy sự phát triển của xã hội là do đóng góp của các cá nhân 

Lãnh tụ là những cá nhân có nhân cách, có tài năng, trí tuệ 
xuất chúng, phản ánh được xu hướng phát triển của xã hội; có đầy 
đủ quyết tâm và đạo đức tiêu biểu của thời đại, đề ra đường lối 
đúng đắn, biết tổ chức và động viên quần chúng hoạt động thực 
tiễn, phát huy được tính sáng tạo của quần chúng. Cá nhân kiệt 
xuất (lãnh tụ) là người đáp ứng cao nhất được yêu cầu của lịch sử. 
Bất kỳ một dân tộc nào, trong từng giai đoạn lịch sử của mình, khi 
nhiệm vụ của dân tộc đó được đặt ra và điều kiện giải quyết nhiệm 
vụ đó đã chín muồi, khi phong trào quần chúng rộng lớn đòi hỏi, 
thì sớm hay muộn, những con người kiệt xuất, những lãnh tụ với tài 
năng và nhân cách cần thiết sẽ xuất hiện. Vai trò của lãnh tụ gắn 
liền với tính lịch sử, tính thời đại. Điều kiện lịch sử quy định vai trò, 
phạm vi hoạt động của lãnh tụ. Vai trò của lãnh tụ chỉ có thể có 
được trong mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân trong 
lịch sử. Không có lãnh tụ chung cho mọi thời đại lịch sử. Mỗi thời 
đại có những lãnh tụ riêng với nhân cách và khả năng riêng để giải 


quyết những nhiệm vụ riêng trong mỗi thời đại đặt ra. 


155 


Lãnh tụ của giai cấp vô sản. Mục tiêu của cách mạng vô sản là 
giải phóng giai cấp vô sản và các giai cấp khác khỏi áp bức, bóc lột 
do vậy lãnh tụ của cách mạng vô sản khác với lãnh tụ của các giai 
cấp khác. C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin là những lãnh tụ của 
giai cấp vô sản thế giới. Hồ Chí Minh là lãnh tụ của nhân dân Việt 
Nam 

Những đức tính cơ bản của lãnh tụ giai cấp vô sản là 1) Yêu 
nước, trung thành với lý tưởng cộng sản. 2) Hoạt động trên cơ sở 
nhận thức sâu sắc quy luật phát triển khách quan của xã hội; biết 
kết hợp lý luận với thực tiễn, định ra đường lối, sách lược, chiến 
lược đúng đắn; có năng lực tổ chức và lãnh đạo quần chúng. 3) Gắn 
bó với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, yêu mến, kính 
phục. 4) Không mắc bệnh sùng bái cá nhân, không đặt mình trên 
nhân dân, trên nhà nước 

Trong sự phát triển của xã hội, quan hệ giữa quần chúng với 
lãnh tụ là quan hệ biện chứng 1) Sự thống nhất giữa quần chúng 
với lãnh tụ thể hiện ở việc lãnh tụ xuất hiện trong phong trào cách 
mạng của quần chúng, là sản phẩm của thời đại, là nhân tố thúc 
đẩy sự phát triển của phong trào quần chúng. Quần chúng với lãnh 
tụ thống nhất trong mục tiêu, lợi ích và hành động là cầu nối, là 
nội lực liên kết quần chúng và lãnh tụ với nhau thành khối thống 
nhất. 2) Sự khác nhau giữa quần chúng với lãnh tụ thể hiện ở vai 
trò của mỗi yếu tố đối với sự phát triển của xã hội. Lãnh tụ là người 
định hướng, dẫn dắt phong trào; nhưng quần chúng mới là lực 
lượng quy định sự phát triển của xã hội. 

Bệnh sùng bái cá nhân là thần thánh hoá vai trò của lãnh tụ, 
coi lãnh tụ là người duy nhất quyết định lịch sử, quyết định đường 
lối chính sách phát triển của dân tộc, coi quần chúng nhân dân chỉ 


là người tuần theo, thực hiện. Tệ sùng bái lãnh tụ gây ra những tác 


156 


hại như xa rời và coi nhẹ vai trò của quần chúng, quyền làm chủ 
của nhân dân; trù dập, gạt bỏ những người trung thực; chia rẽ nội 
bộ, phá hoại sự thống nhất trong nhân dân; làm cho quần chúng 


nhân dân không nhận thấy vai trò của mình trong lịch sử. 


Câu hỏi ôn tập 

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với sự tồn tại, phát 
triển của xã hội? (định nghĩa sản xuất vật chất, phương thức sản 
xuất; bốn vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát 
triển của xã hội) 

2. Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất? (vị trí, vai trò của quy 
luật trong lý luận hình thái kinh tế-xã hội; các khái niệm; mối quan 
hệ biện chứng giữa các khái niệm; ý nghĩa phương pháp luận rút ra 
từ quy luật) 

3. Phân tích nội dung quy luật về mối quan hệ biện chứng 
giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng? (vị trí, vai trò của 
quy luật trong lý luận hình thái kinh tế-xã hội; các khái niệm; mối 
quan hệ biện chứng giữa các khái niệm; ý nghĩa phương pháp luận 
rút ra từ quy luật) 

4. Tồn tại xã hội, ý thức xã hội và mối quan hệ biện chứng 
giữa chúng? (tồn tại xã hội; ý thức xã hội; mối quan hệ biện chứng 
giữa chúng) 

5. Hình thái kinh tế-xã hội (định nghĩa, cấu trúc, quá trình 
lịch sử-tự nhiên của sự thay thế nhau giữa các hình thái kinh tế-xã 
hội trong lịch sử)? 

6. Giai cấp và đấu tranh giai cấp? (khái niệm giai cấp, định 
nghĩa giai cấp, định nghĩa đấu tranh giai cấp, vai trò của đấu tranh 


giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội) 


157 


7. Cách mạng xã hội? (khái niệm cách mạng xã hội, hình thức 
và vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của 
xã hội có đối kháng giai cấp) 

8. Vấn đề con người trong chủ nghĩa duy vật lịch sử? (khái 
niệm con người và bản chất con người; khái niệm quần chúng nhân 
dân, vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân; cá nhân và 


vai trò của nó trong lịch sử). 


158 


PHẦN THỨ II 
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 
VỀ PHƯƠNG THÚỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


“Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó kiến 
trúc thượng tầng chính trị được xây dựng lên thỡ Mỏc chỳ ý nhiều 
nhất đến việc nghiên cứu chế độ kinh tế ấy. Tác phẩm chính của 
Mác là bộ "Tư bản" được dành riêng để nghiên cứu chế độ kinh tế 
của xó hội hiện đại, nghĩa là xó hội tư bản chủ nghĩa””°. Học thuyết 
kinh tế của Mác là “nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác””; là kết 
quả vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện 
chứng duy vật vào quá trỡnh nghiờn cứu phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. Bộ Tư bản chính là công trỡnh khoa học vĩ đại nhất 
của C.Mác. “Mục đích cuối cùng của bộ sách này là phát hiện ra 
quy luật kinh tế của sự vận động của xó hội hiện đại”, nghĩa là của 
xó hội tư bản chủ nghĩa, của xó hội tư sản. Nghiên cứu sự phát 
sinh, phỏt triển và suy tàn của những quan hệ sản xuất của một xó 
hội nhất định trong lịch sử, đó là nội dung của học thuyết kinh tế 


“7 mà trọng tâm của nó là học thuyết giá trị và học thuyết 


của Mác 
giá trị thặng dư. 

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa không chỉ bao gồm học thuyết của 
C.Mác về giá trị và giá trị thặng dư mà cũn bao gồm học thuyết 
kinh tế của V.I.Lờnin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước. Nội dung ba học thuyết này bao quỏt 
những nguyờn lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

CHƯƠNG 4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 


7 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.23, tr.54 
 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.26, tr.60 
78 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.26, tr.72 


159 


Học thuyết giá trị (còn gọi là học thuyết giá trị lao động) là 
xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác. Trong học 
thuyết này, C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người, 
có liên quan đến vật và biểu hiện dưới hình thái quan hệ giữa vật 
với vật. Cơ sở kinh tế để xác lập quan hệ giữa người với người 
thông qua quan hệ giữa vật với vật là lao động- cái thực thể, yếu tố 
cấu thành giá trị của hàng hóa. Đây cũng chính là trọng tâm của 
học thuyết giá trị lao động. Sản xuất hàng hóa và các phạm trù lý 
luận của nó như giá trị, hàng hóa, tiền tệ v.v đã xuất hiện trước khi 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện và đó cũng là 
điều kiện để phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và phát 
triển. Trên cơ sở lý luận nền tảng là học thuyết giá trị, C.Mác đã 
xây dựng lên học thuyết giá trị thặng dư- “hòn đá tảng” trong toàn 
bộ lý luận kinh tế của ông và cũng là một trong ba phát minh vĩ đại 
nhất của chủ nghĩa Mác. Bởi vậy, khi nghiên cứu học thuyết giá trị 
của C.Mác, nghĩa là đang nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, nhưng mới chỉ ở dạng sơ khai và chung nhất. 

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA 
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá 

Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm 
được sản xuất ra để bán, trao đổi trên thị trường. Sản xuất hàng 
hoá ra đời, tồn tại và phát triển dựa trên hai điều kiện sau đây 

a. Phân công lao động xó hội 

Phân công lao động xó hội là sự phõn chia lao động xó hội 
thành cóc ngành, nghề khỏc nhau của nền sản xuất xó hội. Kộo 
theo sự phõn cụng lao động xó hội là chuyờn mụn hoỏ sản xuất: 
mỗi người sản xuất chỉ tạo ra một vài loại sản phẩm nhất định, 
nhưng nhu cầu của cuộc sống đũi hỏi phải cú nhiều loại sản phẩm 


khỏc nhau, do đó họ cần đến sản phẩm của nhau, buộc phải trao 


160 


đổi với nhau để thoả món nhu cầu của mỗi người. Phân công lao 
động xó hội là cơ sở và tiền đề của sản xuất hàng hoá. Phân công 
lao động xó hội càng phỏt triển, thỡ sản xuất và trao đổi hàng hoá 
càng mở rộng và đa dạng hơn. 

Tuy nhiên, phân công lao động xó hội chỉ mới là điều kiện cần 
nhưng chưa đủ. C.Mác đó chứng minh rằng, trong cụng xó thị tộc 
Ấn Độ cổ đại, đó cú sự phân công lao động xó hội khỏ chỉ tiết, 
nhưng sản xuất chưa trở thành hàng hoá. Bởi tư liệu sản xuất là 
của chung nên sản phẩm cũng là của chung, công xó phõn phối 
trực tiếp cho từng thành viờn để thoả món nhu cầu. “Chỉ có sản 
phẩm của những lao động tư nhân độc lập và không phụ thuộc vào 
nhau mới đối diện với nhau như là những hàng hoá”7”. Để sản xuất 
hàng hoá ra đời cần phải có thêm điều kiện nữa. 


b. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất hay tính chất tư 
nhân của quỏ trỡnh lao động 


Chế độ tư hữu đó làm cho tư liệu sản xuất là của riêng mỗi 
người nên họ hoàn toàn có quyền quyết định quá trỡnh sản xuất 
của mỡnh; chế độ tư hữu tạo nên sự độc lập về kinh tế giữa những 
người sản xuất, chia cắt họ thành từng đơn vị riêng lẻ, trong quỏ 
trỡnh sản xuất những người sản xuất có quyền quyết định về việc 
sản xuất loại hàng hoá nào, số lượng bao nhiêu, bằng cách nào và 
trao đổi với ai. Như vậy, chế độ tư hữu làm cho những người sản 
xuất hàng hoá độc lập với nhau nhưng phân chia lao động lại làm 
cho họ phụ thuộc vào nhau. Đây là một mâu thuẫn. Để giải quyết 
mâu thuẫn này phải thông qua trao đổi, mua-bán sản phẩm của 
nhau. Theo V.I. Lờnin “Sản xuất hàng hoỏ chớnh là cóch tổ chức 
kinh tế-xó hội, trong đó sản phẩm đều do những người sản xuất cá 
thể riêng lẻ sản xuất ra, mỗi người chuyên làm ra một thứ sản 
phẩm nhất định, thành thử muốn thoả món cóc nhu cầu xó hội thỡ 
7 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.23, tr.72 


161 


phải cú mua bỏn sản phẩm (vỡ vậy sản phẩm trở thành hàng hoỏ 
trờn thị trường) ””. 

Trên đây là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hoá. 
Thiếu một trong hai điều kiện ấy thỡ khụng cú sản xuất hàng hoỏ 
và sản phẩm lao động không mang hỡnh thỏi hàng hoỏ. Sản xuất 
hàng hoỏ ra đời là bước ngoặc căn bản trong lịch sử phát triển của 
xó hội loài người, đưa loài người thoát khỏi tỡnh trạng “mụng 
muội”, xúa bỏ dần nền kinh tế tự nhiờn, phỏt triển nhanh chúng 
lực lượng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế của xó hội 
2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá 

a. Sản xuất hàng hoá có những đặc trưng cơ bản 

- Sản xuất hàng hoá là sản xuất để trao đổi, mua-bán. Trong 
lịch sử loài người tồn tại hai kiểu tổ chức kinh tế khác nhau là sản 
xuất tự cung, tự cấp và sản xuất hàng hoá. Sản xuất tự cung, tự cấp 
là kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra nhằm 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính bản thân người sản xuất như 
sản xuất của người nông dân trong thời kỳ công xó nguyờn thuỷ, 
phong kiến v.v. Ngược lại, sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế 
trong đó sản phẩm được sản xuất ra để bán chứ không phải là để 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người trực tiếp sản xuất ra nó, tức là 
để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông qua việc trao 
đổi, mua-bán. 

- Lao động của người sản xuất hàng hoá vừa mang tính tư 
nhân, vừa mang tính xó hội. Lao động của người sản xuất hàng hoỏ 
mang tớnh chất xó hội vỡ sản phẩm làm ra để cho xó hội, đáp ứng 
nhu cầu của người khác trong xó hội. Nhưng tồn tại chế độ tư hữu 
về tư liệu sản xuất, thỡ lao động của người sản xuất hàng hoá đồng 


thời lại mang tính chất tư nhân, vỡ việc sản xuất cỏi gỡ, như thế 


7# V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.1, tr.106 


162 


nào là công việc riêng, mang tính độc lập của mỗi người. Tính chất 
tư nhân đó có thể phù hợp hoặc không phù hợp với tính chất xó 
hội. Đó chính là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá. Mâu 
thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xó hội là cơ sở, mầm 
mống của khủng hoảng trong nền kinh tế hàng hoá. 

b. Ưu thế của sản xuất hàng hoá. So với sản xuất tự 
cung, tự cấp, sản xuất hàng hoá có những ưu thế hơn hẳn, thể hiện 
Ở 

- Sản xuất hàng hoá ra đời trên cơ sở của phân công lao động 
xó hội, chuyờn mụn hoỏ sản xuất. Do đó, nó khai thác được những 
lợi thế về tự nhiên, xó hội, kỹ thuật, của từng người, từng cơ sở sản 
xuất cũng như từng vùng, tưng địa phương. Đồng thời, sự phát 
triển của sản xuất hàng hoá lại có tác động trở lại, thúc đẩy sự 
phát triển của phân công lao động xó hội, làm cho chuyờn mụn hoỏ 
lao động ngày càng tăng, mối liên hệ giữa các ngành, các vùng 
ngày càng trở nền mở rộng, sâu sắc. Từ đó, nó phá vỡ tính tự cấp 
tự túc, bảo thủ, trỡ trệ, lạc hậu của mỗi ngành, mỗi địa phương làm 
cho năng suất lao động xó hội tăng lên nhanh chóng, nhu cầu của 
xó hội được đáp ứng đầy đủ hơn. Khi sản xuất và trao đổi hàng hoá 
mở rộng giữa các quốc gia, thỡ nú cũn khai thỏc được lợi thế giữa 
các quốc gia với nhau. 

- Trong nền sản xuất hàng hoỏ, quy mụ sản xuất khụng cũn bị 
giới hạn bởi nhu cầu và nguồn lực mang tớnh hạn hẹp của mỗi cỏ 
nhõn, gia đỡnh, mỗi cơ sở, mỗi vùng, mỗi địa phương, mà nó được 
mở rộng dựa trên cơ sở nhu cầu và nguồn lực của xó hội. Điều đó 
lại tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng những thành tựu khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển 

- Trong nền sản xuất hàng hoá, sự tác động của quy luật vốn 


có của sản xuất và trao đổi hàng hoá là quy luật giá trị, cung-cầu, 


163 


cạnh tranh v.v buộc người sản xuất hàng hoá phải luôn luôn năng 
động, nhạy bén, biết tính toán, cải tiến kỹ thuật, hợp lí hoá sản 
xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, cải thiện 
hỡnh thức và chủng loại hàng hoỏ, làm cho chi phớ sản xuất hạ 
xuống đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao 
hơn. 

- Trong nền sản xuất hàng hoá, sự phát triển của sản xuất, sự 
mở rộng và giao lưu kinh tế giữa các cá nhân, giữa các vùng, giữa 
các nước v.v không chỉ làm cho đời sống vật chất mà cả đời sống 
văn hoá, tỉnh thần cũng được nâng cao hơn, phong phú hơn, đa 
dạng hơn. 

II. HÀNG HÓA 
1. Khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá 

a. Khái niệm hàng hoá 

Hàng hoá là sản phẩm của lao động, có thể thoả món nhu cầu 
nào đó của con người thông qua trao đổi, mua-bán. Hàng hoá là 
một phạm trù lịch sử. Sản phẩm lao động mang hỡnh thỏi hàng hoỏ 
khi nú thực hiện một chức năng xó hội-đối tượng mua bán trên thị 
trường. Hàng hoá biểu hiện là một quan hệ xó hội. Hàng hoỏ cú 
thể ở dạng hữu hỡnh như sắt, thép, tư liệu sản xuất, lương thực, 
thực phẩm v.v hoặc ở dạng vô hỡnh như dịch vụ vận tải, dịch vụ 
chữa bệnh, dịch vụ văn hoá v.v. 

b. Hai thuộc tính của hàng hoá 

Trong mỗi hỡnh thỏi kinh tế-xó hội, sản xuất hàng hoỏ cú bản 
chất khỏc nhau nhưng hàng hoá đều có hai thuộc tính giá trị sử 
dụng và giá trị 

- Giá trị sử dụng của hàng hoá do công dụng của nó quy định. 
Công dụng đó nhằm thoả món một nhu cầu nào đó của con người, 


có thể là nhu cầu cho tiêu dùng cá nhân như quần áo, giầy dép, 


164 


lương thực, thực phẩm v.v, cũng có thể là nhu cầu cho tiêu dùng 
sản xuất như máy móc, nguyên liệu, vật liệu phụ v.v. Bất cứ hàng 
hoá nào cũng có một hoặc một số công dụng nhất định. Chính công 
dụng đó làm cho nó có giá trị sử dụng và giá trị sử dụng được phát 
hiện dần trong quá trỡnh phát triển của khoa học, kỹ thuật và lực 
lượng sản xuất. Ví dụ, than đá ngày xưa chỉ dùng để đun, sưởi, khi 
phát minh ra nồi súpde thỡ than đá được dùng làm chất đốt, về sau 
nó được dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất v.v. 

Giá trị sử dụng nói ở đây với tư cách là thuộc tính của hàng 
hoá, nó không phải là giá trị sử dụng cho bản thân người sản xuất 
hàng hoá, mà là giá trị sử dụng cho người khác, cho xó hội thụng 
qua trao đổi, mua-bán. Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là 
vật mang giá trị trao đổi. Giá trị sử dụng của vật phẩm do thuộc 
tính tự nhiên của nó quyết định. Vỡ vậy giỏ trị sử dụng là một 
phạm trự vĩnh viễn, C.Mỏc viết “giỏ trị sử dụng cấu thành cỏi nội 
dung võt chất của của cải, chẳng kể hỡnh thỏi xó hội của của cải 
đó như thế nào””9 

Như vậy, trong bất kỡ một xó hội nào, của cải của xó hội- xột 
về mặt vật chất cũng đều là một lượng nhất định những giá trị sử 
dụng. Xó hội càng tiến bộ thỡ số lượng giá trị sử dụng càng nhiều, 
chủng loại giá trị sử dụng càng phong phú, chất lượng giá trị sử 
dụng càng cao. 

- Giá trị của hàng hoá. Muốn hiểu được giá trị của hàng hoá 
phải nghiên cứu giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là quan hệ tỷ lệ về 
lượng mà giá trị sử dụng này trao đổi với giá trị sử dụng khác. 

Ví dụ, 1m vải = 10 kg thóc. Vải và thóc là hai hàng hoá có giá 
trị sử dụng khác nhau về chất, nhưng chúng lại có thể trao đổi với 


nhau và trao đổi theo tỷ lệ nào đó bởi khi hai sản phẩm khác nhau 


79 C.Mác và Ph.Ăngghen, 7oàn tập, 2004, t.23, tr.63 


165 


(vải và thóc) có thể trao đổi được với nhau thỡ giữa chỳng phải cú 
một cơ sở chung nào đó. Cái chung đó không phải là giá trị sử dụng 
của chúng, bởi vỡ, giỏ trị sử dụng của vải là để mặc, hoàn toàn khác 
với giá trị sử dụng của thóc là để ăn. Cái chung đó là cả vải và thóc 
đều là sản phẩm của lao động, đều có lao động kết tỉnh trong đó. 
Nhờ có cơ sở chung đó mà các hàng hoá có thể trao đổi được với 
nhau. Vỡ vậy, người ta trao đổi hàng hoá cho nhau chẳng qua là 
trao đổi lao động của mỡnh ẩn dấu trong những hàng hoỏ ấy. 
Chớnh hao phớ lao động để tạo ra hàng hoá là cơ sở chung cho việc 
trao đổi và nó tạo nên giá trị của hàng hoá. 

Như vậy, giá trị của hàng hoá là lao động của người sản xuất 
hàng hoá kết tỉnh trong hàng hoá. Cũn giỏ trị trao đổi mà chúng ta 
để cập ở trên, chẳng qua chỉ là hỡnh thức biểu hiện ra bờn ngoài 
của giỏ trị; giỏ trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi; đồng 
thời, giá trị biểu hiện mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng 
hoá. Cũng chính vỡ vậy, giỏ trị là một phạm trự lịch sử, chỉ tồn tại 
trong kinh tế hàng hoỏ. 

c. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá 

Hai thuộc tính trên của hàng hoá quan hệ thống nhất và mâu 
thuẫn với nhau. 

- Mặt thống nhất giữa hai thuộc tính của hàng hóa thể hiện ở 
chỗ cả hai thuộc tính này cũng đồng thời tồn tại trong một hàng 
hoá; một vật phải có đầy đủ hai thuộc tính này mới là hàng hoá. 
Nếu thiếu một trong hai thuộc tính đó vật phẩm sẽ không phải là 
hàng hoá. Chẳng hạn, một vật có ích (tức giá trị sử dụng), nhưng 
không do lao động tạo ra (tức không có kết tinh lao đông) như 
không khí tự nhiên thỡ sẽ khụng phải là hàng hoá. 

- Mặt mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hoá thể hiện ở 


chỗ a) với tư cách là giá trị sử dụng thỡ cóc hàng hoỏ khụng đồng 


166 


nhất về chất. Nhưng ngược lại, với tư cách là giá trị thỡ cóc hàng 
hoỏ lại đồng nhất về chất, đều là “những cục kết tỉnh đồng nhất 
của lao động mà thôi”, tức đều là sự kết tỉnh của lao động, hay là 
lao động đó được vật hoá. b) tuy giá trị sử dụng và giá trị cũng tồn 
tại trong một hàng hoá, nhưng quá trỡnh thực hiện chỳng lại tỏóch 
rời nhau về cả mặt khụng gian và thời gian; giá trị được thực hiện 
trước trong lĩnh vực lưu thông cũn giỏ trị sử dụng được thực hiện 
sau, trong lĩnh vực tiêu dùng. Do đó nếu giá trị của hàng hoá 
không được thực hiện thỡ sẽ dẫn đến khủng hoảng sản xuất. 
2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá 

Hai thuộc tính trên của hàng hóa do tính chất hai mặt 
của lao động sản xuất hàng hoá quy định. C.Mác là người đầu tiên 
phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá, đó 
là lao động cụ thể và lao động trừu tượng. 

a. Lao động cụ thể là lao động có ích dưới một hỡnh thức cụ 
thể của những nghề nghiệp chuyờn mụn nhất định. 

Mỗi một lao động cụ thể có mục đích, phương pháp, công cụ 
lao động, đối tượng lao động và kết quả lao động riêng. Chính 
những cái riêng đó phân biệt các loại lao động cụ thể khác nhau. 
Chẳng hạn, lao động của người thợ may và lao động của người thợ 
mộc là hai loại lao động cụ thể khác nhau. Lao động của người thợ 
may có mục đích là làm ra quần áo chứ không phải là bàn ghế; cũn 
phương pháp là may chứ không phải là bào, cưa; có công cụ lao 
động là kim, chỉ chỉ, máy may chứ không phải là cái cưa, cái bào; 
và lao động của người thợ may thỡ tạo ra quần ỏo để mặc, cũn lao 
động của người thợ mộc thỡ tạo ra ghế để ngồi. Điều đó có nghĩa là 
lao động cụ thể tạo ra giỏ trị sử dụng của hàng hoỏ. Trong xó hội 
cú nhiều loại hàng hoỏ với những giỏ trị sử dụng khỏc nhau là do 


cú nhiều loại lao động cụ thể khác nhau. Các lao động cụ thể hợp 


167 


thành hệ thống phân công lao động xó hội. Nếu phõn cụng lao 
động xó hội càng phỏt triển thỡ càng cú nhiều giỏ trị sử dụng khỏc 
nhau để đáp ứng nhu cầu xó hội. 

Lao động cụ thể là một phạm trù vĩnh viễn trong một hỡnh 
thỏi kinh tế-xó hội, những hỡnh thức của lao động cụ thể phụ thuộc 
vào sự phát triển của kỹ thuật, của lực lượng sản xuất và phân 
công lao động xó hội. Vớ dụ, lao động khai thác mỏ trước kia là lao 
động thủ công, ngày nay là lao động được cơ giới hoá. Khoa học 
càng phát triển thỡ cóc hỡnh thức lao động cụ thể càng phong phú 
và đa dạng. Lao động cụ thể khác nhau làm cho các hàng hoá khác 
nhau về giá trị sử dụng. Nhưng giữa các hàng hoá đó có điểm 
chung giống nhau, nhờ đó, có thể trao đổi được với nhau, đó là giá 
trị do lao động trừu tượng tạo nên. 

b. Lao động trừu tượng là lao động của người sản xuất hàng 
hoá đó gạt bỏ hỡnh thức biểu hiện cụ thể của nú để quy về các 
chung đồng nhất, đó là sự tiêu phí sức lao động, tiêu hao sức cơ 
bắp, thần kinh của con người, “Nếu như không kể đến tính chất cụ 
thể nhất định của hoạt động sản xuất, và do đó, đến tính có ích của 
lao động thỡ trong lao động ấy cũn lại cú một cỏi là sự tiờu phớ sức 
lao động của con người”?°". Nếu lao động cụ thể tạo ra giá trị sử 
dụng thỡ lao đông trừu tượng tạo ra giá trị hàng hoá. Có thể nói, 
giá trị của hàng hóa là lao động trừu tượng của người sản xuất 
hàng hoá, kết tỉnh trong hàng hoá. Đó cũng là mặt chất của giá trị 
hàng hoá. 

Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá phản ánh 
tính chất tư nhân và tính chất xó hội của lao động sản xuất hàng 
hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá, sản xuất cái gỡ, sản xuất như thế 
nào và sản xuất cho ai là do mỗi chủ thể tự quyết định. Họ là 


80 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.23, tr.72 


168 


những người sản xuất độc lập, lao động của họ, vỡ vậy, cú tớnh 
chất tư nhân, và lao động cụ thể của họ là biểu hiện của lao động 
tư nhân. Đồng thời, lao động của người sản xuất hàng hoá là lao 
động xó hội vỡ nú là một bộ phận của toàn bộ lao động xó hội trong 
hệ thống phõn cụng lao động xó hội. Phõn cụng lao động xó hội tạo 
ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những người sản xuất hàng hoá. Họ 
làm việc cho nhau, thông qua trao đổi hàng hoá. Việc trao đổi hàng 
hoá không thể căn cứ vào lao động cụ thể mà phải quy lao động cụ 
thể về lao động chung đồng nhất- lao động trừu tượng. Do đó, lao 
động trừu tượng là biểu hiện của lao động xó hội. 

Giữa lao động tư nhân và lao động xó hội cú mõu thuẫn với 
nhau. Đó là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn; thể 
hiện ở a) sản phẩm do người sản xuất nhỏ tạo ra và nhu cầu xó hội 
khụng ăn khớp với nhau; hoặc không đủ cung cấp cho xó hội, hoặc 
vượt quá nhu cầu của xó hội; trong trường hợp sau sẽ có một số 
hàng hoá không bán được nên không thực hiện được giá trị. b) mức 
tiêu hao lao động cá biệt của người sản xuất hàng hoá cao hơn so 
với với mức tiêu hao mà xó hội cú thể chấp nhận; khi đó hàng hoá 
cung cấp cũng không bán được hoặc bán được nhưng không thu 
hồi đủ chi phí lao động bỏ ra. 

Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xó hội chứa 
đựng khả năng sản xuất “thừa” và là mầm mống của mọi mâu 
thuẫn của chủ nghĩa tư bản 
3. Lượng giá trị hàng hoá và yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá 
trị hàng hoá 

a. Thước đo lượng giá trị hàng hoá 

Giá trị của hàng hoá là do lao động xó hội, lao động trừu 
tượng của người sản xuất hàng hoá kết tỉnh trong hàng hoá; do 


vậy, lượng giá trị của hàng hoá được đo bằng lượng lao động tiêu 


169 


hao để sản xuất ra hàng hoá đó. Trên thực tế có nhiều người cùng 
sản xuất một loại hàng hoá, nhưng điều kiện sản xuất, trỡnh độ tay 
nghề, năng suất lao động khác nhau nên thời gian lao động để sản 
xuất ra hàng hoá là không giống nhau, tức là hao phí lao động cá 
biệt khác nhau. Vỡ vậy, lượng giá trị hàng hoá không phải tính 
bằng thời gian lao động cá biệt, mà tính bằng thời gian lao động xó 
hội cần thiết. 

Thời gian lao động xó hội cần thiết là thời gian lao động cần 
để sản xuất ra một hàng hoá nào đó trong những điều kiện sản 
xuất bỡnh thường (tức là dùng công cụ sản xuất loại gỡ là phổ 
biến, chất lượng nguyên liệu như thế nào để chế tạo sản phẩm ở 
mức trung bỡnh) của xó hội với một trỡnh độ trang thiết bị trung 
bỡnh, với một trỡnh độ thành thạo trung bỡnh (tức là trốỡnh độ lành 
nghề, trỡnh độ kỹ thuật, mức độ khéo léo của đại đa số người cùng 
sản xuất mặt hàng nào đó) và một cường độ lao động trung bỡnh 
trong xó hội đó (tức là cường độ lao động trung bỡnh trong xó hội, 
sức lao động phải được tiêu phí với mức căng thẳng trung bỡnh, 
thông thường). Cũng cần chú ý rằng điều kiện bỡnh thường, trỡnh 
độ thành thạo trung bỡnh, cường độ trung bỡnh của xó hội đối với 
mỗi nước, mỗi ngành là khác nhau và thay đổi theo sự phát triển 
của lực lượng sản xuất. 

Thông thường, thời gian lao động xó hội cần thiờt gần sỏt với 
thời gian lao động cá biệt (mức hao phí lao động cá biệt) của người 
sản xuất hàng hoá nào cung cấp đại bộ phận hàng hoá đó ra thị 
trường. Thời gian lao động xó hội cần thiết là một đại lượng không 
cố định, do đó lượng giá trị hàng hoá cũng không cố định. Khi thời 
gian lao động xó hội cần thiết thay đổi thỡ lượng giá trị của hàng 


hoá cũng thay đổi. 


170 


Như vậy chỉ có lượng lao động xó hội cần thiết, hay thời gian 
lao động xó hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá, mới quy định đại 
lượng giá trị của hàng hoá ấy. 

b. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá 

Do thời gian lao động xó hội cần thiết luụn thay đổi, nên 
lượng giá trị của hàng hoá cũng là một đại lượng không cố định. Sự 
thay đổi này tuỳ thuộc vào năng suất lao động và mức độ phức tạp 
hay đơn giản của lao động 

- Năng suất lao động là sức sản xuất của lao động. Nó được đo 
bằng lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc 
lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản 
phẩm. Năng suất lao động tăng lên có nghĩa là cũng trong thời 
gian lao động, nhưng khối lượng hàng hoá sản xuất ra tăng lên làm 
cho thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng 
hoá giảm xuống. Do đó, khi năng suất lao động tăng lờn thỡ giỏ trị 
của hàng hoỏ tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. Năng suất lao 
động lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trỡnh độ khéo léo (thành 
thạo) trung bỡnh của người công nhân, mức độ phát triển của khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ và mức độ ứng dụng những thành tựu đó 
vào sản xuất, trỡnh độ tổ chức quản lý, quy mô và hiệu xuất của tư 
liệu sản xuất, và các điều kiện tự nhiên. Muốn tăng năng suất lao 
động phải hoàn thiện các yếu tố trên. 

- Cường độ lao động nói lên mức độ lao động khẩn trường, 
nặng nhọc của người lao động trong cùng một thời gian lao động 
nhất định. Cường độ lao động được đo bằng sự tiêu hao năng lực 
của lao động trong một đơn vị thời gian và thường được tính bằng 
số calo (đơn vị năng lượng) hao phí trong một thời gian nhất định. 
Cường độ lao động tăng lên tức là mức hao phí cơ bắp, thần kinh 


trong một đơn vị thời gian tăng lên, mức độ khẩn trương, nặng nhọc 


171 


hay căng thẳng của lao động tăng lên. Nếu cường độ lao động tăng 
lên thỡ số lượng (hoặc khối lượng) hàng hoá sản xuất ra tăng lên và 
sức hao phí lao động cũng tăng lên tương ứng vỡ vậy giỏ trị của một 
đơn vị hàng hoá vẫn không đổi. Tăng cường độ lao động thực chất 
cũng như kéo dài thời gian lao động cho nên hao phí lao động trong 
một đơn vị sản phẩm không đổi. 

Tăng năng suất lao động và tăng cường độ lao động giống 
nhau ở chỗ chúng đều dẫn đến lượng sản phẩm sản xuất ra trong 
một đơn vị thời gian tăng lên. Nhưng chúng khác nhau ở chỗ tăng 
năng suất lao động làm cho lượng sản phẩm (hàng hoá) sản xuất ra 
trong một đơn vị thời gian tăng lên, nhưng làm cho giá trị của một 
đơn vị hàng hoá giảm xuống. Hơn nữa, tăng năng suất lao động có 
thể phụ thuộc nhiều vào máy móc, kỹ thuật, do đó, nó gần như một 
yếu tố có “sức sản xuất” vô hạn, cũn tăng cường độ lao động, làm 
cho lượng sản phẩm sản xuất ra tăng lên, nhưng làm cho giá trị 
của một đơn vị hàng hoá không đổi, Hơn nữa, tăng cường độ lao 
động phụ thuộc nhiều vào thể chất và tỉnh thần của người lao 
động, do đó, nó là yếu tố của “sức sản xuất” có giới hạn nhất định. 
Chính vỡ vậy, tăng năng suất lao động có ý nghĩa tích cực hơn đối 
với sự phát triển kinh tế. 

- Lao động giản đơn và lao động phúc tạp. Lao động giản đơn 
là lao động mà một người lao động bỡnh thường không cần phải 
trải qua đào tạo cũng có thể thực hiện được. Lao động phúc tạp là 
lao động đũi hỏi phải được đào tạo, huấn luyện mới có thể tiến 
hành được. Trong cùng một thời gian, lao động phức tạp tạo ra 
nhiều giá trị hơn lao động giản đơn. Tuy nhiên để tiến hành trao 
đổi hàng hoá, mọi lao động phức tạp đều được quy thành lao động 
giản đơn trung bỡnh trờn cơ sở lao động phức tạp bằng bội số của 


lao động giản đơn. 


172 


II. TIỀN TỆ 
1. Lịch sử phỏt triển của hõnh thỏi giỏ trị và bản chất của 
tiền tệ 

a. Lịch sử phỏt triển của hõỡnh thỏi giỏ trị 

Hàng hoá là sự thống nhất giữa hai thuộc tớnh giỏ trị sử dụng 
và giỏ trị của hàng húa. Về mặt giỏ trị sử dụng, tức hỡnh thỏi tự 
nhiờn của hàng hoỏ, ta cú thể nhận biết trực tiếp được bằng các 
giác quan. Nhưng về mặt giá trị, tức hỡnh thỏi xó hội của hàng hoỏ 
khụng thể cảm nhận trực tiếp được mà chỉ bộc lộ ra trong quá 
trỡnh trao đổi, thông qua các hỡnh thỏi biểu hiện của nú. Lịch sử 
ra đời của tiền tệ chính là lịch sử phát triển các hỡnh thỏi giỏ trị từ 
thấp đến cao, từ hỡnh thỏi giản đơn đến hỡnh thỏi đầy đủ nhất là 
tiền tệ 

- Hốnh thỏi giản đơn hay ngẫu nhiên của giá trị là hỡnh thỏi 
phụi thai của giỏ trị, nú xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi 
hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi 
trực tiếp vật này lấy vật khác. Ví dụ, 1m vải = 10 kg thóc. Ở đây, 
giá trị của vải được biểu hiện ở thóc. Cũn thúc là cỏi được dùng 
làm phương tiện để biểu hiện giá trị của vải. Với thuộc tính tự 
nhiên của mỡnh, thúc trở thành hiện thốn giỏ trị của vải. Sở dĩ vậy, 
vỡ bản thốn thúc cũng cú giỏ trị. Hàng hoỏ (vải) mà giỏ trị của nó 
được biểu hiện ở một hàng hoá khác (thóc) thỡ gọi là hỡnh thỏi giỏ 
trị tương đối. Cũn hàng hoỏ (thúc) mà giỏ trị sử dụng của nú biểu 
hiện giỏ trị của hàng hoỏ khỏc (vải) gọi là hỡnh thỏi vật ngang giỏ. 

Hỡnh thỏi vật ngang giỏ cú ba đặc điểm a) giỏ trị sử dụng của 
nú trở thành hỡnh thúc biểu hiện giỏ trị; b) lao động cụ thể trở 
thành hỡnh thức biểu hiện lao động trừu tượng; c) lao động tư 
nhân trở thành hỡnh thức biểu hiện lao động xó hội. Hỡnh thỏi giỏ 


trị tương đối và hỡnh thỏi vật ngang giỏ là hai mặt liên quan với 


173 


nhau, không tách rời nhau, đồng thời là hai cực đối lập của một 
phương trỡnh giỏ trị. Trong hỡnh thỏi giỏ trị giản đơn hay ngẫu 
nhiên thỡ tỷ lệ trao đổi chưa thể cố định. 

- Hốnh thỏi giỏ trị đầy đủ hay mở rộng xuất hiện khi lực lượng 
sản xuất phát triển hơn, sau phân công lao động xó hội lần thứ 
nhất, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, trao đổi trở nên thường xuyên 
hơn, một hàng hoá này có thể quan hệ với nhiều hàng hoá khác. 


Tương ứng với giai đoạn này là hỡnh thỏi đầy đủ hay mở rộng 


Ví dụ, 1mvải = 10 kgthóc hoặc 
= 2 con gà hoặc 
= 0,1 chỉ vàng hoặc 
=V.V 


Đây là sự mở rộng hỡnh thỏi giỏ trị giản đơn hay ngẫu nhiên. 
Ở vị dụ trên, giá trị của một mét vải được biểu hiện ở 10 kg thóc 
hoặc 2 con gà hoặc 0,1 chỉ vàng hoặc v.v. Như vậy, hỡnh thỏi vật 
ngang giỏ đó được mở rộng ra ở nhiều hàng hoá khác nhau. Tuy 
nhiên, vẫn là trao đổi trực tiếp, tỷ lệ trao đổi chưa cố định. 

- Hỡnh thỏi chung của giỏ trị. Với sự phát triển cao hơn nữa 
của lực lượng sản xuất và phân công lao động xó hội, hàng hoỏ 
được đưa ra trao đổi thường xuyên, đa dạng và nhiều hơn. Nhu cầu 
trao đổi do đó trở nên phức tạp hơn, người có vải muốn đổi thóc, 
nhưng người có thóc lại không cần vải mà lại cần thứ khác. Vỡ thế, 
việc trao đổi trực tiếp không cũn thóch hợp và gõy trở ngại cho 
trao đổi; người ta phải đi con đường vũng, mang hàng hoỏ của 
mỡnh đổi lấy thứ hàng hoá mà nó được nhiều người ưa chuộng, rồi 
đem đổi lấy thứ hàng hoá mà mỡnh cần. Khi vật trung gian trong 
trao đổi được cố định lại ở thứ hàng hoá được nhiều người ưa 
chuộng, thỡ hỡnh thỏi chung của giỏ trị xuất hiện 


Ví dụ, 10 kg thóc 
1 m vải 


174 


hoặc 2 con gà 
hoặc 0,1 chỉ vàng 
v.V. 

Ở đây, tất cả các hàng hoá đều biểu hiện giá trị của mỡnh ở 
cựng một thứ hàng hoỏ đóng vai trù là vật ngang giỏ chung. Tuy 
nhiờn, vật ngang giỏ chung chưa ổn định ở mọi thứ hàng hoá nào. 
Các địa phương khác nhau thỡ hàng hoỏ dựng làm vật ngang giỏ 
chung cũng khỏc nhau. 

- Hỡnh thỏi tiền tệ. Khi lực lượng sản xuất và phân công lao 
động xó hội phỏt triển hơn nữa, sản xuất hàng hoá và thị trường 
ngày càng mở rộng, tỡnh trạng cú nhiều vật ngang giá chung làm 
cho trao đổi giữa các địa phương vấp phải khó khăn, đũi hỏi khỏch 
quan phải hỡnh thành vật ngang giỏ chung thống nhất. Khi vật 
ngang giỏ chung được cố định lại ở một vật độc tôn và phổ biển thỡ 


xuất hiện hỡnh thỏi tiền tệ của giỏ trị 


Ví dụ, 
10 kg thóc = 0,1 chỉ vàng = vật 
1 m vải ngang giá chung 
(dư NHA Tra Ð¬ÀAlhÀ tin TÂY 
2 con gà 
V.V 


Lúc đầu có nhiều kim loại đóng vai trũ tiền tệ, nhưng về sau 
được cố định lại ở kim loại quý là vàng, bạc, và cuối cựng là vàng. 
Sở dĩ vàng đóng vai trũ tiền tệ là do những ưu điểm của nó như 
thuần nhất về chất, dễ chia nhỏ, không hư hỏng, với một lượng và 
thể tích nhỏ nhưng chứa đựng lượng giá trị lớn. Tiền tệ xuất hiện là 
kết quả phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hoá, khi 
tiền tệ ra đời thỡ thế giới hàng hoỏ được phân thành hai cực, một 


bên là các hàng hoá thông thường; một bên là hàng hoá (vàng) 


175 


đóng vai trũ tiên tệ. Đến đây giá trị các hàng hoá đó cú một 
phương tiện biểu hiện thống nhất. Tỷ lệ trao đổi được cố định lại. 

b. Bản chất của tiền tệ 

Vậy tiền tệ là một hàng hoá đặc biệt được tách ra từ trong thế 
giới hàng hoá làm vật ngang giá chung cho tất cả hàng đem trao 
đổi; nó thể hiện lao động xó hội và biểu hiện quan hệ giữa những 
người sản xuất hàng hoá. 
2. Các chức năng của tiền tệ 

Bản chất của tiền tệ thể hiện qua các chức năng (5 chức 
năng, C.Mác) 

a. Tiền tệ dùng để làm thước đo giá trị 

Tiền tệ dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hoá. 
Muốn làm được điều này thỡ bản thốn tiền tệ phải có giá trị; nên 
tiền tệ làm chức năng thước đo giá trị phải là tiền vàng. Để đo 
lường giá trị hàng hoá không cẩn thiết phải là tiền mặt mà chỉ cần 
so sánh với lượng vàng nào đó một cách tưởng tượng. Sở dĩ có thể 
làm được như vậy, vỡ giữa giỏ trị của vàng và giá trị của hàng hoá 
đó cú một tỷ lệ nhất định trên thực tế mà cơ sở của tỷ lệ đó là thời 
gian lao động xó hội cần thiết hao phớ để sản xuất ra hàng hoá. 
Giá trị hàng hoá được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hoá 
đó; giá cả là hỡnh thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. 
Giá cả hàng hoá do các yếu tố giá trị hàng hoá; ảnh hưởng của 
quan hệ cung-cầu hàng hoá; cạnh tranh; giá trị của tiền quy định. 

Để làm chức năng thước đo giá trị thỡ bản thõn tiền tệ cũng 
phải được đo lường; xuất hiện đơn vị đo lường tiền tệ- đó là một 
trọng lượng nhất định của kim loại dùng làm tiền tệ với những tên 
gọi khác nhau ở mỗi nước. Đơn vị tiền tệ và các phần chia nhỏ của 
nó là tiêu chuẩn giá cả (ví dụ 1$ Mỹ tương đương với 0,736662gr 
vàng; 1Fr Pháp tương đương với 0,160000gr vàng v.v). Là thước đo 


176 


giá trị, tiền tệ đo lường giá trị của các hàng hoá khác; là tiêu chuẩn 
giá cả, tiền tệ đo lường bản thân kim loại dùng làm tiền tệ. Giá trị 
của hàng hoá tiền tệ thay đổi theo sự thay đổi của số lượng lao 
động cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó. Giá trị hàng hoá tiền tệ 
(vàng) thay đổi không ảnh hưởng gỡ đến “chức năng” tiêu chuẩn 
giá cả của nó, mặc dù giá trị của vàng thay đổi như thế nào; ví dụ, 
một USD vẫn bằng 10 xen. 

b. Tiền tệ dùng để làm phương tiện lưu thông. Với chức 
năng làm phương tiện lưu thông, tiền làm môi giới trong quá trỡnh 
trao đổi hàng hoá. Để làm chức năng lưu thông hàng hoá ta phải có 
tiền mặt. Trao đổi hàng hoá lấy tiền làm môi giới gọi là lưu thông 
hàng hoá. Công thức lưu thông hàng hoá H - T - H, tiền làm môi 
giới trong trao đổi hàng hoá đó làm cho hành vi bỏn và hành vi 
mua cú thể tốch rời nhau cả về thời gian và khụng gian. Sự khụng 
nhất trớ giữa mua và bỏn chứa đựng mầm mống của khủng hoảng 
kinh tế. 

Trong lưu thông, lúc đầu tiền tệ xuất hiện dưới hỡnh thức 
vàng thoi, bạc nộn. Dần dần nú được thay thế bằng tiền đúc. Trong 
quá trỡnh lưu thông, tiền đúc bị hao mũn dần và mất một phần giỏ 
trị của nú nhưng vẫn được xó hội chấp nhận như khi đủ giá trị. 

Như vậy, giá trị thực của tiền tỏch rời giỏ trị danh nghĩa của 
nú bởi vỡ tiền làm phương tiện lưu thông chỉ đóng vai trũ chốc lỏt. 
Người ta đổi hàng lấy tiền rồi lại dùng nó để mua hàng mỡnh cần. 
Làm phương tiện lưu thông, tiền không nhất thiết phải có đủ giá 
trị. Lợi dụng tỡnh hỡnh đó, khi đúc tiền nhà nước tỡm cóch giảm 
bớt kim loại của đơn vị tiền tệ. Giá trị thực của tiền đúc ngày càng 
thấp so với giá trị danh nghĩa của nó. Thực tiễn đó dẫn đến sự ra 


đời của tiền giấy và bản thân tiền giấy không có giá trị mà chỉ là 


177 


dấu hiệu của giá trị được công nhận trong phạm vi lónh thổ (quốc 
gia, khối, thị trường) nhất định. 

c. Tiền tệ dùng để làm phương tiện cất trữ, túc là tiền 
được rút khỏi lưu thông đưa vào cất trữ. Sở dĩ tiền làm được chức 
năng này là vỡ tiền thể hiện cho của cải xó hội dưới hỡnh thỏi giỏ 
trị nờn cất trữ tiền là cất trữ của cải. Để làm chức năng phương 
tiện cất trữ, tiền phải có giá trị, tức là tiền vàng. Chức năng cất trữ 
làm cho tiền trong lưu thông thích ứng tự phát với nhu cầu tiền cần 
thiết cho lưu thông. Nếu sản xuất tăng, lượng hàng hoá nhiều thỡ 
tiền cất trữ được đưa vào lưu thông; ngược lại, nếu sản xuất giảm, 
lượng hàng hoá lại ít thỡ một phần tiền vàng rỳt khỏi lưu thông đi 
vào cất trữ. 

d. Tiền tệ dùng để làm phương tiện thanh toán tiền được 
dùng để trả nợ, nộp thuế, trả tiền mua hàng v.v. Khi sản xuất và 
trao đổi hàng hoá phát triển đến trỡnh độ nào đó tất yếu nảy sinh 
việc mua bán chịu. Trong hỡnh thức giao dịch này trước tiên tiền 
làm chức năng thước đo giá trị để định giá cả hàng hoá. Nhưng vỡ 
là mua bỏn chịu nờn đến kỳ hạn tiền mới được đưa vào lưu thông 
để làm phương tiện thanh toán. Sự phát triển của quan hệ mua bán 
chịu này một mặt tạo khả năng trả nợ bằng cách thanh toán khấu 
trừ lẫn nhau không dùng tiền mặt. Mặt khác, trong việc mua bán 
chịu người mua trở thành con nợ, người bán trở thành chủ nợ. Khi 
hệ thống chủ nợ và con nợ phát triển rộng rói, đến kỳ thanh toán, 
nếu một khâu nào đó không thanh toán được sẽ gây khó khăn cho 
các khâu khác, phá vỡ hệ thống, khả năng khủng hoảng kinh tế 
tăng lên. Trong quá trỡnh thực hiện chức năng phương tiện thanh 
toán, ngày càng xuất hiện nhiều hơn các hỡnh thức thanh toỏn mới 
khụng cần tiền mặt (tiền vàng, tiền giấy v.v) mà sử dụng hỡnh thức 


ký sổ, sộc, chuyển khoản, thẻ điện tử v.v. 


178 


đ. Tiền tệ dùng để làm tiền tệ thế giới. Khi trao đổi hàng 
hoá vượt khỏi biên giới quốc gia thỡ tiền làm chức năng tiền tệ thế 
giới. Tiền thế giới cũng thực hiện các chức năng thước đo giá trị, 
phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán. 

Trong giai đoạn đầu sự hỡnh thành quan hệ kinh tế quốc tế, 
đồng tiền đóng vai trũ là tiền thế giới phải là tiền thật (vàng, bạc). 
Sau này, song song với chế độ thanh toán bằng tiền thật, tiền giấy 
được bảo lónh bằng vàng, gọi là tiền giấy bản vị, cũng được dùng 
làm phương tiện thanh toán quốc tế. Dần dần do sự phát triển của 
quan hệ kinh tế-chính trị thế giới, chế độ tiền giấy bản vị vàng bị 
xoá bỏ nên một số đồng tiền quốc gia mạnh được công nhận là 
phương tiện thanh toán, trao đổi quốc tế, mặc dù phạm vi và mức 
độ thông dụng có khác nhau. Nền kinh tế của một nước càng phát 
triển, đặc biệt trong quan hệ kinh tế đối ngoại khả năng chuyển 
đổi của đồng tiền quốc gia đó càng cao. Những đồng tiền được sử 
dụng làm phương tiện thanh toán quốc tế ở phạm vi và mức độ 
thông dụng nhất định gọi là những đồng tiền có khả năng chuyển 
đổi. Việc chuyển đổi tiền của nước này ra tiền của nước khác được 
tiến hành theo tỷ giá hối đoái. Đó là giá trị một đồng tiền của nước 
này được tính bằng đồng tiền của nước khác. 

Năm chức năng của tiền trong nền kinh tế hàng hoá quan hệ 
mật thiết với nhau. Sự phát triển các chức năng của tiền phản ánh 
sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá. 

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ 
1. Nội dung của quy luật giá trị 

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng 

hoá, nó quy định việc sản xuất và trao đổi hàng hoá phải căn cứ 


vào hao phí lao động xó hội cần thiết 


179 


Trong sản xuất, tác động của quy luật giá trị buộc người sản 
xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mỡnh phự 
hợp với mức hao phí lao động xó hội cần thiết cú như vậy họ mới có 
thể tồn tại được; cũn trong trao đổi, hay lưu thông, phải thực hiện 
theo nguyên tắc ngang giá, tức giá cả bằng giá trị. 

Quy luật giá trị buộc những người sản xuất và trao đổi hàng 
hoá phải tuân theo “mệnh lệnh” của giá cả thị trường. Thông qua 
sự vận động của giá cả thị trường sẽ thấy được sự hoạt động của 
quy luật giá trị. Giá cả thị trường lên xuống tự phát xoay quanh giá 
trị hàng hoá và biểu hiện sự tác động của quy luật giá trị trong 
điều kiện sản xuất và trao đổi hàng hoá. 

2. Tác động của quy luật giá trị 

Trong nền sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị có ba tác 
động 

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá 

- Điều tiết sản xuất tức là điều hoà, phân bổ các yếu tố sản 
xuất giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Tác dụng này 
của quy luật giá trị thông qua sự biến động của giá cả hàng hoá 
trên thị trường dưới tác động của quy luật cung cầu. Nếu ở ngành 
nào đó khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả hàng hoá sẽ lên cao hơn giá 
trị hàng hoá bán chạy, lói cao, thỡ người sản xuất sẽ đổ xô vào 
ngành ấy. Do đó, tư liệu sản xuất và sức lao động được chuyển dịch 
vào ngành ấy tăng lên. Ngược lại, khi cung ở ngành đó vượt quá 
cầu, giá cả hàng hoá giảm xuống, hàng hoá bán không chạy và cú 
thể lỗ vốn. Tỡnh hỡnh ấy buộc người sản xuất phải thu hẹp quy mô 
sản xuất lại hoặc chuyển sang đầu tư vào ngành có giá cả hàng hoá 
cao. 

- Điều tiết lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị cũng thông 


qua giá cả thị trường. Sự biến động của giá cả thị trường cũng có 


180 


tác dụng thu hút luồng hàng từ nơi giá cả thấp đến nơi giá cả cao, 
do đó làm cho lưu thông hàng hoá thông suốt. 

Như vậy, sự biến động của giá cả thị trường không những chỉ 
rừ sự biến động về kinh tế, mà cũn cú tóc động điều tiết nền kinh 
tế hàng hoá. 


_ b. Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất 
nhãm tăng năng suâãt lao động 


Các hàng hoá được sản xuất ra trong những điều kiện khác 
nhau, do đó có mức hao phí lao động cá biệt khác nhau, nhưng 
trên thị trường thỡ cóc hàng hoỏ đều phải được trao đổi theo mức 
hao phí lao động xó hội cần thiết. Vậy người sản xuất hàng hoá nào 
mà có mức hao phí lao động thấp hơn mức hao phí lao động xó hội 
cần thiết, thỡ sẽ thu được nhiều lói và càng thấp hơn càng lói. Điều 
đó kích thích những người sản xuất hàng hoá cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hoá sản xuất, tổ chức quản lý tốt, thực hiện tiết kiệm v.v nhằm 
tăng năng suất lao động, hạ chỉ phí sản xuất. Sự cạnh tranh quyết 
liệt càng làm cho cóc quỏ trỡnh này diễn ra mạnh mẽ hơn. Nếu 
người sản xuất nào cũng làm như vậy thỡ cuối cựng sẽ dẫn đến 
toàn bộ năng suất lao động xó hội khụng ngừng tăng lên, chi phí 
sản xuất xó hội khụng ngừng giảm xuống. 


c. Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người lao 
động thành kẻ giàu người nghèo 


Những người sản xuất hàng hoá nào có mức hao phí lao động 
cá biệt thấp hơn mức hao phí lao động xó hội cần thiết, khi bỏn 
hàng hoỏ theo mức hao phớ lao động xó hội cần thiết (theo giỏ trị) 
sẽ thu được nhiều lói, giàu lờn, cú thể mua sắm thờm tư liệu sản 
xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh, thậm chí thuê lao động và trở 
thành ông chủ. Ngược lại, những người sản xuất hàng hoá nào có 
mức hao phí lao động cá biệt lớn hơn mức hao phí lao đồng xó hội 


cần thiết, khi bỏn hàng hoỏ sẽ rơi vào tỡnh trạng thua lỗ, nghèo đi, 


181 


thậm chí có thể phá sản, trở thành lao động làm thuê. Đây cũng 
chính là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, cơ sở ra đời của chủ nghĩa tư bản. 

Như vậy, quy luật giá trị vừa có tác động tích cực, vừa có tác 
động tiêu cực. Do đó, đồng thời với việc thúc đẩy sản xuất hàng 
hoá phát triển, nhà nước cần có những biện pháp để phát huy tích 
cực, hạn chế mặt tiêu cực của nó, đặc biệt trong điều kiện phát 
triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xó 
hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 

Câu hỏi ôn tập 

1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản 
xuất hàng hoá? 

2. Phõn tóch hàng hoỏ và hai thuộc tớnh của hàng hoỏ. í 
nghĩa của vấn đề này đối với nước ta hiện nay? 

3. Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá 
và ý nghĩa của việc phỏt hiện này đối với việc xây dựng lí luận giá 
trị lao động? 

4. Phân tích mối quan hệ giữa 2 thuộc tính của hàng hoá với 
tính chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá? 

5. Phân tích lượng giá trị của hàng hoá và các nhân tố ảnh 
hưởng đến lượng giá trị của hàng hoá? 

6. Phân tích nguồn gốc và bản chất của tiền tệ? 

7. Phân tích các chức năng của tiền tệ? 

8. Phõn tóch nội dung và tóc dụng của quy luật giỏ trị. í 


nghĩa của vấn đề này đối với nước ta hiện nay? 


CHƯƠNG 5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THĂNG DƯ 


182 


Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự phát triển cao 
của sản xuất hàng hóa không chỉ về lượng, mà còn về chất so với 
các phương thức sản xuất trước đó; ngoài lượng hàng hóa khổng lồ 
mà nó tạo ra, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa còn làm xuất 
hiện loại hàng hóa mới- đó là hàng hóa sức lao động. Và khi sức lao 
động trở thành hàng hóa thì tiền tệ mang hình thái tư bản và gắn 
liền với đó là sự xuất hiện quan hệ giữa nhà tư bản và người công 
nhân làm thuê. Bản chất mối quan hệ này thể hiện ở chỗ nhà tư 
bản chiếm đoạt giá trị thặng dư do người công nhân làm thuê tạo 
ra. Giá trị thặng dư là nguồn gốc hình thành thu nhập của nhà tư 
bản và tập đoàn trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Trọng tâm học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác- một trong những 
phát minh vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác- xoay quanh vấn để “hòn 
đá tảng” này trong học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác về 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN 
1. Công thức chung của tư bản 

Tiền là vật phẩm cuối cùng trong lưu thông hàng hoá, đồng 
thời cũng là hỡnh thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Lúc đầu, mọi 
tư bản đều biểu hiện dưới hỡnh thức một số tiền nhất định; tuy 
nhiên bản thân tiền không phải là tư bản, mà chỉ trở thành tư bản 
khi được sử dụng để bóc lột sức lao động của người khác. 

Sự vận động của tiền thông thường (tiền trong lưu thông hàng 
hóa giản đơn H-T-H (hàng-tiền-hàng) và tiền là tư bản (tiền trong 
lưu thông tư bản T-H-T” (tiến-hàng-tiền). Giữa hai hỡnh thức vận 
động trờn của tiền a) cú sự giống nhau về hỡnh thức vỡ trong 
chỳng đều có sự đối lập giữa mua và bán; tiền và hàng; người mua 
và người bán. b) có sự khác nhau về chất. Nếu trong lưu thông 


hàng hóa giản đơn bắt đầu bằng việc bán (H-T) rồi kết thỳc ở việc 


183 


mua (T-H) tạo ra vai trù trung gian của tiền (bởi trong lưu thông 
này, mục đích cuối cùng của lưu thụng là giỏ trị sử dụng của hàng 
húa); thỡ trong lưu thông hàng hóa tư bản bắt đầu từ việc mua (T- 
H) rồi kết thúc ở việc bán (H-T) tạo ra vai trũ trung gian của hàng 
(bởi trong lưu thông này, mục đích cuối cùng là giá trị, là giá trị 
lớn hơn giá trị khi mua vào để bán). 

Tiền trong lưu thông tư bản vận động theo công thức T-H-T”, 
trong đó T'=T+ At (At là số tiến trội hơn T, được gọi là giá trị 
thặng dư và kí hiệu là m). Số tiền ứng ra ban đầu với mục đích thu 
được giá trị thặng dư trở thành tư bản. Như vậy, tiền chỉ biến 
thành tư bản khi được dùng để mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư 
bản. Công thức T-H-T” với T= T+m được coi là công thức chung 
của tư bản. Mọi tư bản đều vận động theo công thức (quy luật) này, 
với mục đích cuối cùng là đem lại giá trị thặng dư. 

Như vậy, tư bản là tiền tự lớn lên hay giá trị sinh ra giá trị 
thặng dư hay nói cách khác, tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng 
dư, mục đích lưu thông tư bản là sự lớn lên của giá trị, là giá trị 
thặng dư nên sự vận động của tư bản là không có giới hạn do sự 
lớn lên của giá trị là không có giới hạn. 

2. Mâu thuẫn của công thức chung 

Bản chất của công thức chung của tư bản T-H-T” là giá trị sinh 
ra giá trị thặng dư; nhưng giá trị thặng dư (m) do đâu mà có, liệu 
lưu thụng hàng hoỏ cú làm cho tiền sinh ra và kộo theo việc hỡnh 
thành giỏ trị thặng dư (m)? 

- Xét các trường hợp trong lưu thông có sinh ra giá trị thặng 
dư (m) không? a) Trong trường hợp trao đổi ngang giá, chỉ có sự 
thay đổi hỡnh thỏi của giỏ trị, từ tiền thành hàng hoặc từ hàng 
thành tiền, tổng giỏ trị trong tay mỗi người tham gia trao đổi trước 


sau vẫn không thay đổi. b) Trong trường hợp trao đổi không ngang 


184 


giá, hàng hoá có thể bán cao hơn hoặc thấp hơn giá trị. Nhưng, 
trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất đều vừa là người 
bán, vừa là người mua. Cái lợi mà họ thu được khi bán sẽ bù cho 
cái thiệt khi mua và ngược lại. Cho dù có người chuyên mua rẻ, bán 
đắt thỡ tổng giỏ trị toàn xó hội cũng khụng hề tăng lên, bởi vỡ số 
giỏ trị mà người này thu được chẳng qua cũng chỉ là sự ăn chặn số 
giá trị của người khác mà thôi. Như vậy, lưu thông và bản thân tiền 
tệ trong lưu thông không hề tạo ra giá trị. 

- Xét trường hợp ngoài lưu thông có sinh ra giá trị thặng dư 
(m) không? Câu trả lời là không, bởi khi người có tiền trong tay 
không tiếp xúc với lưu thông, đứng ngoài lưu thụng thỡ khụng thể 
làm cho số tiền của mỡnh lớn lờn được. “Vậy là tư bản không thể 
xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu 
thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải 
trong lưu thông”?!. Đó là mâu thuẫn của công thức chung của tư 
bản, C.Mác là người đầu tiên phân tích và giải quyết mâu thuẫn đó 
bằng lý luận về hàng hoỏ sức lao động. 
3. Hàng hoá sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư 
bản 

a. Hàng hoá sức lao động 

- Sức lao động và điều kiện để sức lao động trở thành hàng 
hoá. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản đũi hỏi sự hiện 
diện của một loại hàng hoá đặc biệt mà việc sử dụng nó có thể tạo 
ra được giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Hàng hoá đó là sức 
lao động. 

Sức lao động là toàn bộ những năng lực (thể lực và trí lực) tồn 


tại trong con người và được người đó sử dụng vào sản xuất. Sức lao 


8! C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.23, tr.249 


185 


động là cái có trước, là yếu tố tiềm năng, cũn lao động là quá trỡnh 
sử dụng sức lao động. 

Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá. a) Người lao 
động phải được tự do về thân thể, có quyền sở hữu sức lao động 
của mỡnh và chỉ bỏn sức lao động ấy trong một thời gian nhất 
định. b) Người lao động không có tư liệu sản xuất cần thiết để tự 
mỡnh đứng ra tổ chức sản xuất nên muốn sống chỉ cũn cóch bỏn 
sức lao động cho người khác sử dụng. 

Việc sức lao động trở thành hàng hoá đánh dấu một bước 
ngoặt trong phương thức kết hợp người lao động với tư liệu sản 
xuất, là một bước tiến lịch sử so với chế độ nô lệ và phong kiến, Sự 
bỡnh đẳng về hỡnh thức giữa người sở hữu sức lao động với người 
sở hữu tư bản che đậy bản chất của chủ nghĩa tư bản- chế độ được 
xây dựng trên sự đối kháng lợi ích kinh tế giữa tư bản và lao động. 

- Hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động. Giống như mọi 
hàng hoá khác, hàng hoá sức lao động có hai thuộc tính là giá trị 
và giá trị sử dụng. 

Giá trị của hàng hoá sức lao động cũng do số lượng lao động 
xó hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó quyết định. Giá 
trị sức lao động được quy về giá trị của toàn bộ các tư liệu sinh 
hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động và để duy 
trỡ đời sống của công nhân làm thuê và gia đỡnh họ. Giá trị hàng 
hoá sức lao động khác với hàng hoá thông thường ở chỗ nó bao 
hàm cả yếu tố tinh thần và yếu tố lịch sử, phụ thuộc hoàn cảnh lịch 
sử của từng nước, từng thời kỳ, phụ thuộc vào trỡnh độ văn minh 
đó đạt được, vào điều kiện lịch sử hỡnh thành giai cấp công nhân 
và cả điều kiện địa lý, khớ hậu. 

Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động thể hiện ở quá 


trỡnh tiờu dựng (sử dụng) sức lao động, tức là quá trỡnh lao động 


186 


để sản xuất ra một hàng hoá, một dịch vụ nào đó. Trong quá trỡnh 
lao động, sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị 
của bản thân nó; phần giá trị đôi ra so với giá trị sức lao động gọi 
là giá trị thặng dư. Đó chính là đặc điểm riêng của giá trị sử dụng 
của hàng hoá sức lao động và đặc điểm này sẽ giải quyết mâu 
thuẫn trong công thức chung của tư bản. 

b. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản 

- Bản chất của tiền công trong chủ nghĩa tư bản. Tiền công 
biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá sức lao động, là giá cả của 
hàng hoá sức lao động. Tuy nhiên, trong chủ nghĩa tư bản, dễ có sự 
lầm tưởng tiền công là giá cả của lao động bởi nhà tư bản trả tiền 
công cho công nhân sau khi công nhân đó lao động để sản xuất ra 
hàng hoá và bởi tiền công được trả theo thời gian lao động (ngày, 
giờ, tuần, tháng), hoặc theo số lượng hàng hoá đó sản xuất được. 
Nhưng thực chất, cái mà nhà tư bản mua của công nhân không 
phải là lao động mà là sức lao động. Vậy, tiền công không phải là 
giá trị của lao động mà chỉ là giá trị hay giá cả của hàng hoá sức 
lao động. 

Hai hỡnh thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản. a) 
Tiền cụng tớnh theo thời gian là hỡnh thức tiền cụng tớnh theo thời 
gian lao động của công nhân dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng). 
b) Tiền công tính theo sản phẩm là hỡnh thức tiền cụng tớnh theo 
số lượng sản phẩm đó làm ra hoặc số lượng sản phẩm đó hoàn 
thành trong một thời gian nhất định. Mỗi một sản phẩm được trả 
công theo một đơn giá nhất định gọi là đơn giá tiền công. Để quy 
định đơn giá tiền công, người ta lấy tiền cụng trung bỡnh một ngày 
của một cụng nhõn chia cho số lượng sản phẩm của một công nhân 


sản xuất ra trong một ngày lao động bỡnh thường. 


187 


Tiền công tính theo sản phẩm, một mặt giúp cho nhà tư bản 
trong việc quản lý, giỏm sót quỏ trỡnh lao động của công nhân dễ 
dàng hơn; mặt khác, kích thúc công nhân lao động tích cực để tạo ra 
nhiều sản phẩm để thu được lượng tiền công cao hơn. 

- Tiền công danh nghĩa và tiến công thực tế. a) Tiên công 
danh nghĩa là số tiên mà người công nhân nhận được do bán sức 
lao động của mỡnh cho nhà tư bản. b) Tiền công thực tế là tiền 
công được biểu hiện bằng số lượng hàng hoá tư liệu tiêu dùng và 
dịch vụ mà người công nhân mua được bằng tiền cụng danh nghĩa 
của mỡnh. 

Tiền công danh nghĩa là giá cả hàng hoá sức lao động, nó có 
thể tăng lên hay giảm đi tuỳ theo sự biến động trong quan hệ 
cung-cầu về hàng hoá sức lao động trên thị trường. Trong một thời 
gian nào đó, nếu tiền công danh nghĩa vẫn giữ nguyên, nhưng giá 
cả tư liệu tiêu dùng và dịch vụ tăng lên hay giảm xuống thỡ tiền 
cụng thực tế sẽ giảm xuống hoặc tăng lên. Vỡ vậy, nếu giỏ trị của 
đồng tiền không thay đổi thỡ tiền cụng thực tế tỉ lệ thuật với tiền 
cụng danh nghĩa và tỉ lệ nghịch với giỏ cả hàng hoỏ trờn thị 


trường. 


188 


II. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG PHƯƠNG THỨC 
SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


1. Sự thống nhất giữa quỏ trỡnh sản xuất ra giỏ trị sử dụng 
và quỏ trỡnh sản xuất ra giỏ trị thặng dư 


a. Quỏ trỡnh sản xuất ra giỏ trị sử dụng 

Mục đích của sản xuất hàng hoá trong phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa là sản xuất giá trị thặng dư. Nhưng để sản xuất 
giá trị thặng dư, trước hết nhà tư bản phải tổ chức sản xuất ra 
những hàng hoỏ cú giỏ trị sử dụng, vỡ giỏ trị sử dụng là nội dung 
vật chất của hàng hoỏ, là vật mang giỏ trị và giỏ trị thặng dư. Đây 
cũng là quá trỡnh nhà tư bản tiêu dùng hàng hoá sức lao động và 
tư liệu sản xuất để sản xuất giá trị thặng dư, vỡ vậy nú cú cóc đặc 
điểm là công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản và 
sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản. 

Trong quỏ trỡnh sản xuất hàng hoỏ tư bản chủ nghĩa, bằng 
lao động cụ thể của mỡnh, cụng nhõn sử dụng những tư liệu sản 
xuất và chuyển giá trị của chúng vào hàng hoá; và bằng trừu 
tượng, công nhân tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động, 
phần lớn hơn đó là giá trị thặng dư. 

b. Quỏ trỡnh sản xuất ra giỏ trị thặng dư 

Quỏ trỡnh sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự kết hợp giữa tư liệu 
sản xuất với sức lao động. Để có các yếu tố sản xuất, nhà tư bản 
phải bỏ tiền ra mua a) Tư liệu sản xuất theo giá cả thị trường. b) 
Sức lao động trên thị trường theo thoả thuận. 

Giả định, để chế tạo ra 1kg sợi, nhà tư bản kinh doanh sợi ứng 
ra 56 ngàn đơn vị tiền tệ để mua 2kg bông, chi 6 ngàn đơn vị cho 
hao phí máy móc và chi 5 ngàn đơn vị mua sức lao động của công 
nhân điều khiển máy móc trong 10 giờ. Giả định việc mua này 


đúng giá trị, mỗi giờ lao động sống của công nhân tạo ra giá trị 


189 


mới kết tỉnh vào sản phẩm là 1 ngàn đơn vị thỡ nhà tư bản kinh 
doanh sợi thu được lượng giá trị thặng dư là 5 ngàn đơn vị tiền tệ. 
Phõn tóch. Trong quỏ trỡnh sản xuất, người công nhân sử 
dụng máy móc để chuyển 1kg bông thành 1kg sợi, theo đó giá trị 
của bông và hao mũn mỏy múc cũng được chuyển vào sợi. Giả định 
chỉ trong 5 giờ đầu công nhân đó kộo xong 1kg bụng thành 1kg 


sợi, thỡ giỏ 1kg sợi được tính theo các khoản như sau 


Giá trị 1kg bông chuyển vào = 20 000 đơn vị 

Hao mũn mỏy múc = 3 000 đơn vị 

Giá trị mới tạo ra trong 5 giờ lao động = 5 000 đơn vị 
Tổng cộng =_ 28 000 đơn vị 


Nếu quỏ trỡnh lao động ngừng ở đây thỡ nhà tư bản chưa có 
giá trị thặng dư. Thời gian lao động (5 giờ) mà người công nhân tạo 
ra một lượng giá trị ngang với giá trị sức lao động của mỡnh gọi là 
thời gian lao động tất yếu và lao động trong khoảng thời gian ấy 
gọi là lao động tất yếu. 

Nhưng nhà tư bản đó mua sức lao động trong 10 giờ. Trong 5 
giờ lao động tiếp theo, nhà tư bản chi thêm 20 ngàn đơn vị để mua 
1kg bông và 3 ngàn đơn vị hao mũn mỏy múc và với 5 giờ lao động 
này, người công nhân vẫn tạo ra 5 ngàn đơn vị giá trị mới và có 
thêm 1kg sợi với giá 28 ngàn đơn vị. Tổng số tiền nhà tư bản chỉ ra 


để có được 2kg sợi sẽ là 


Tiền mua bông (20 000 x 2) = 40 000 đơn vị 

Hao mũn mỏy múc (mỏy chạy 10 giờ) =_ 6000 đơn 
VỊ 

Tiền lương công nhân sản xuất trong 10 giờ = 5 000 đơn 


vị 


Tổng cộng = 51 000 đơn vị 


190 


Tổng giá trị của 2kg sợi là 2kg x 28 000 = 56 000 đơn vị và 
như vậy, lượng giá trị thặng dư thu được là 56 000 - 51 000 = 5 
000 đơn vị. Thời gian lao động (5 giờ sau) để tạo ra giá trị thặng dư 
gọi là thời gian lao động thặng dư. 

Như vậy, giá trị thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra 
ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà 
tư bản chiếm không. Theo C.Mác, “Bí quyết của sự tự tăng thêm 
giá trị của tư bản quy lại là ở chỗ tư bản chi phối được một số 
lượng lao động không công nhất định của người khác”. Sở dĩ có sự 
chi phối đó là do nhà tư bản là người sở hữu tư liệu sản xuất. Việc 
nhà tư bản chiếm đoạt giá trị thặng dư do quỏ trỡnh sản xuất tư 


bản chủ nghĩa tạo ra gọi là bóc lột giá trị thặng dư. 


191 


2. Bản chất của tư bản; sự phân chia tư bản thành tư bản 
bất biến và tư bản khả biến 

a. Bản chất của tư bản 

Các nhà kinh tế học tư sản cho rằng, công cụ lao động, tư liệu 
sản xuất đều là tư bản; thực ra công cụ lao động, tư liệu sản xuất 
là những yếu tố cơ bản của sản xuất vật chất trong bất kỳ phương 
thức sản xuất nào; chúng chỉ là tư bản khi trở thành tài sản của 
nhà tư bản và được dùng để bóc lột người lao động làm thuê. 

Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột 
lao động không công của người lao động làm thuê. Bản chất của tư 
bản thể hiện ở chỗ giai cấp tư sản chiếm đoạt giá trị thặng dư do 
giai cấp công nhân sản xuất ra. 

b. Tư bản bất biến, tư bản khả biến 

Để tiến hành sản xuất, nhà tư bản ứng tiến ra để mua tư liệu 
sản xuất và sức lao động, nghĩa là tạo ra các yếu tố của quá trỡnh 
sản xuất. Cỏc yếu tổ này cú vai trũ khỏc nhau trong việc tạo ra giá 
trị thặng dư. 

- Khái niệm tư bản bất biến và vai trũ của tư bản bất biến. a) 
Bộ phận tư bản tồn tại dưới hỡnh thức tư liệu sản xuất (nhà xưởng, 
máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ v.v) mà giá 
trị của nó được lao động cụ thể của người công nhân chuyển 
nguyên vẹn vào sản phẩm mới, tức là giá trị không thay đổi về 
lượng trong quỏ trỡnh sản xuất gọi là tư bản bất biến (c). b) Tư bản 
bất biến tuy không là nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư nhưng nú 
cú vai trũ là điều kiện không thể thiếu để sản xuất ra giá trị thặng 
dư. Tư bản bất biến quyết định năng suất lao động của người công 
nhân. 

- Khái niệm tư bản khả biến và vai trũ của tư bản khả biến. a) 


Bộ phận tư bản tồn tại dưới hỡnh thức sức lao động trong quá 


192 


trỡnh sản xuất đó cú sự thay đổi về lượng. Sự tăng lên về lượng do 
giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt khi 
được tiờu dựng thỡ nú tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giỏ trị 
của bản thõn nú, ký hiệu là (v). b) Tư bản khả biến chỉ rừ nguồn 
gốc duy nhất của giỏ trị thặng dư là lao động của công nhân làm 
thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm đoạt. 

Nếu ký hiệu giỏ trị hàng hoỏ là G, thỡ G = c+v+m; trong đó c 
là tư bản bất biến, v là tư bản khả biến, m là giá trị thặng dư. 
Trong công thức này, c là điều kiện không thể thiếu để sản xuất ra 
giá trị thặng dư, cũn v cú vai trũ quyết định trong quá trỡnh đó, vỡ 
nú chớnh là bộ phận tư bản tự lớn lên. 

3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư 
a. Tỷ suất giá trị thặng dư 
Tỷ suất giá trị thặng dư (m') là tỷ lệ % giữa số lượng giá trị 


thặng dư (m) với tư bản khả biến (v). Công thức tính tỷ suất giá trị 


~- , ki , ứ L4 éN `Ñ « ° 
thạng dư m= me OØ®%và m= 1 O@®%; Trong đó, t là thời gian lao 


động tất yếu, t là thời gian lao động thặng dư. Tỷ suất giá trị 
thặng dư phản ỏnh trỡnh độ bóc lột của nhà tư bản đối với công 
nhân làm thuê. 

b. Khối lượng giá trị thặng dư 

Khối lượng giá trị thặng dư (M) là số lượng giá trị thặng dư 
mà nhà tư bản thu được trong một thời gian sản xuất nhất định. 


Công thức tính khối lượng giá trị thặng dư M = m.V hoặc M = 


se ; Trong đó, V là tổng tư bản khả biến được sử dụng trong thời 


gian trên, Khối lượng giá trị thặng dư tỷ lệ thuận với với cả hai 


nhân tố m' và V. 


193 


Lưu ý, cụng thức này chỉ đúng khi v trong “ là một lượng 


xác định, nghĩa là tiền công không đổi, khi đó V đại biểu cho số 
lượng công nhân nhất định được sử dụng. Như vậy, đó chứng minh 
được khối lượng giá trị thặng dư mà nhà tư bản thu được như thế 
nào? 
4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và và giá trị 
thặng dư siêu ngạch 

Mục đích của các nhà tư bản là thu được giá trị thặng dư tối 
đa; do vậy họ dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất và khối 
lượng giá trị thặng dư. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và sản 
xuất giá trị thặng dư tương đối là hai phương pháp phổ biến nhất. 

a. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 

Giá trị thăng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được do kéo 
dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu, trong 
khi năng suất lao động, giá trị sức lao động và thời gian lao động 
tất yếu không thay đổi. Ví dụ, ngày lao động là 8 giờ, thời gian lao 
động tất yếu là 4 giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, mỗi giờ 
công nhân tạo ra một giá trị mới là 10 đơn vị, thỡ giỏ trị thặng dư 


tuyệt đối là 40 và tỷ suất giá trị thặng dư là m= {210@= 100%. 


Nếu kéo dài lao động thêm 2 giờ nữa, mọi điều kiện khác vẫn như 


cũ, thỡ giỏ trị thặng dư tuyệt đối tăng lên 60 và m cũng tăng lên 


thành m= Sg.0đ= 150 %. Việc kéo dài ngày lao động không 


thể vượt quỏ giới hạn sinh lý của cụng nhõn (vỡ họ cũn cần thời 
gian ăn ngủ, nghỉ ngơi v.v để phục hồi sức khoẻ) nên gặp phải sự 
phản kháng của giai cấp công nhân đũi giảm giờ làm. Nhưng vỡ lợi 
nhuận, khi độ dài ngày lao động không thể kéo thêm, nhà tư bản 


tỡm cóch tăng cường độ lao động của công nhân. Tăng cường độ 


194 


lao động về thực chất cũng tương tự như kéo dài ngày lao động. Vỡ 
vậy, kộo dài thời gian lao động và tăng cường độ lao động là để sản 
xuất giá trị thặng dư tuyệt đối. 

b. Sản xuất giá trị thặng dư tương đối 

Giá trị thăng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút 
ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao 
động trong ngành sản suất ra tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị 
sức lao động, nhờ đó tăng thời gian lao động thặng dư lên ngay 
trong điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động vẫn như 
cũ. 

Ví dụ, ngày lao động là 10 giờ, trong đó 5 giờ là lao động tất 
yếu, 5 giờ là lao động thặng dư. Nếu giá trị sức lao động giảm ởi 
1giờ thỡ thời gian lao động tất yếu xuống cũn 4 giờ. Do đó, thời 
gian lao động thặng dư tăng từ 5 giờ lên 6 giờ và m' tăng từ 100% 
lên 150 %. Để hạ thấp giá trị sức lao động, nhà tư bản phải giảm 
giá trị các tư liệu sinh hoạt và dịch vụ cần thiết cho người công 
nhân. Muốn vậy phải tăng năng suất lao động xó hội trong cóc 
ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng và các ngành sản xuất tư liệu sản 
xuất để trang bị cho ngành sản xuất ra các tư liệu tiêu dùng. 

c. Sản xuất giá trị thặng dư siêu ngạch 

Giá trị thăng dư siêu ngạch là phần giá trị thặng dư thu được 
do áp dụng công nghệ mới sớm hơn các nhà máy khác làm cho giá 
trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị thi trường của nó. Như thế 
nhà tư bản chỉ phải bỏ ra ít chi phí hơn các nhà tư bản khác mà 
vẫn bán được với giá như các nhà tư bản khác, từ đó thu được giá 
trị thặng dư cao hơn. Khi số đông các nhà máy đều đổi mới kỹ 
thuật và công nghệ một cách phổ biến thỡ giỏ trị thặng dư siêu 
ngạch của doanh nghiệp đó sẽ không cũn nữa. Trong từng nhà 


mỏy, giỏ trị thặng dư siêu ngạch là một hiện tượng tạm thời, nhưng 


195 


trong phạm vi xó hội thỡ nú lại thường xuyên tổn tại. Giá rị thặng 
dư siêu ngạch là động lực mạnh nhất để thúc đẩy các nhà tư bản 
đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động cá biệt, đánh bại 
các đối thủ của mỡnh trong cạnh tranh. C.Mỏc gọi giỏ trị thặng dư 
siờu ngạch là hỡnh thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. 
5. Sản xuất giá trị thặng dư- quy luật kinh tế tuyệt đối của 
chủ nghĩa tư bản 

Nếu quy luật cơ bản của sản xuất hàng hoỏ là quy luật giỏ trị 
thỡ quy luật kinh tế cơ bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là 
quy luật giá trị thặng dư. 

a. Thế nào là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư 
bản? 

Quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ 
nghĩa tư bản bởi nó quy định bản chất của nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, chi phối mọi mặt đời sống kinh tế của xó hội tư bản. Không 
có sản xuất giá trị thặng dư thỡ khụng cú chủ nghĩa tư bản. Ở đâu 
có sản xuất giá trị thặng dư thỡ ở đó có chủ nghĩa tư bản, ngược lại 
ở đâu có chủ nghĩa tư bản thỡ ở đó có sản xuất giá trị thặng dư. 
Chớnh vỡ vậy, theo C.Mỏc, tạo ra giỏ trị thặng dư là quy luật tuyệt 
đối của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. V.I.Lênin cũng gọi 
quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa 
tư bản. 

b. Nội dung quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư 
bản 

Nội dung của quy luật này là sản xuất nhiều và ngày càng 
nhiều hơn giá trị thặng dư cho nhà tư bản bằng cách tăng cường 
các phương tiện kỹ thuật và quản lý để bóc lột ngày càng nhiều lao 


động làm thuê. 


196 


c. Sản xuất giá trị thặng dư- quy luật kinh tế tuyệt đối của 
chủ nghĩa tư bản 


Sản xuất nhiều và ngày càng nhiều giá trị thặng dư là mục 
đích, là động lực thường xuyên của sản xuất tư bản chủ nghĩa, là 
yếu tố đảm bảo sự tồn tại, thúc đẩy sự vận động, phát triển của 
chủ nghĩa tư bản; đồng thời nó làm cho mọi mâu thuẫn của chủ 
nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc, đưa đến sự thay thế tất yếu chủ 
nghĩa tư bản bằng một xó hội cao hơn. 

Quy luật giá trị thặng dư là nguồn gốc của mâu thuẫn cơ bản 
trong xó hội tư bản- đó là mâu thuẫn giữa tư bản và lao động, giữa 
giai cấp tư sản với giai cấp công nhân. 

Quy luật giá trị thặng dư đứng đằng sau cạnh tranh tư bản 
chủ nghĩa. Với mục đích là thu được ngày càng nhiều hơn giá trị 
thặng dư, các nhà tư bản cạnh tranh với nhau, tiêu diệt lẫn nhau 
để có được quy mô giá trị thặng dư lớn hơn, tỷ suất giá trị thặng dư 
cao hơn. 

Để sản xuất ngày càng nhiều giá trị thặng dư, các nhà tư bản 
ra sức áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến sản xuất; do đó 
lực lượng sản xuất phỏt triển mạnh mẽ, nền sản xuất cú tớnh chất 
xó hội hoỏ ngày càng cao, mõu thuẫn giữa tớnh chất xó hội của sản 
xuất với hỡnh thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng 
gay gắt. 

Tất cả những yếu tố trên đưa xó hội tư bản đến chỗ phủ định 
chính mỡnh, dẫn đến sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản để 
thay thế bằng một phương thức sản xuất cao hơn, tiến bộ hơn. Đó 
là phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. 

II. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN- TÍCH LŨY 
TƯ BẢN 
1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản 


197 


Để có thể hiểu được thực chất của tích luỹ tư bản cần phải 
phõn tóch quỏ trỡnh tỏi sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tái sản xuất nói 
chung được hiểu là quỏ trỡnh sản xuất được lặp đi, lặp lại và tiếp 
diễn liên tục; sản xuất, hiểu theo nghĩa rộng cũng có nghĩa là tái 
sản xuất, có hai loại tái sản xuất là tái sản xuất giản đơn và tái sản 
xuất mở rộng. 

a. Giá trị thặng dư- nguồn gốc của tích luỹ tư bản 

Tỏi sản xuất là tất yếu khỏch quan của xó hội loài người. Tỏi 
sản xuất cú hai hỡnh thức chủ yếu là tỏi sản xuất giản đơn (trong 
sản xuất nhỏ) và tái sản xuất mở rộng (trong sản xuất lớn). Muốn 
tái sản xuất mở rộng, nhà tư bản phải sử dụng một phần giá trị 
thặng dư để tăng thêm tư bản ứng trước. 

Việc sử dụng giá trị thặng dư hay sự chuyển hoá một phần giá 
trị thặng dư trở lại thành tư bản gọi là tích luỹ tư bản. Nói cách 
khác, thực chất của tích lũy tư bản là sự chuyển hóa một phần giá 
trị thặng dư trở lại thành tư bản, hay cũn gọi là quỏ trỡnh tư bản 
hóa giá trị thặng dư. Như vậy, nguồn gốc của tích luỹ tư bản là giá 
trị thặng dư- là lao động của công nhân bị nhà tư bản chiếm đoạt. 
Nói cách khác, toàn bộ của cải của giai cấp tư sản đều do lao động 
của giai cấp công nhân tạo ra. 

b. Những yếu tố ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ tư bản 

Với khối lượng giá trị thặng dư nhất định thỡ quy mụ tóch luỹ 
tư bản phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia giữa tích luỹ và tiêu dùng. 
Nếu tỷ lệ giữa tích luỹ và tiêu dùng đó được xác định, thỡ quy mụ 
tóch luỹ tư bản phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư. Có bốn 
yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng giá trị thăng dư 

a) Trỡnh độ bóc lột giá trị thặng dư (m'). Thông thường, muốn 
tăng khối lượng giá trị thặng dư, nhà tư bản phải tăng thêm máy 


móc, thiết bị và công nhân. Nhưng nhà tư bản có thể không tăng 


198 


thêm mà bắt số công nhân hiện có cung cấp thêm lao động bằng 
cách tăng cường thời gian và cường độ lao động; đồng thời, tận 
dụng triệt để công suất của máy móc hiện có, chỉ tăng thêm 
nguyên liệu tương ứng. 

b) Năng suất lao động. Năng suất lao động xó hội tăng lên thỡ 
giỏ cả tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng giảm. Sự giảm này đem 
lại hai hệ quả cho tích luỹ một là, với khối lượng giá trị thặng dư 
nhất định, phần dành cho tích luỹ có thể lấn sang phần tiêu dùng, 
trong khi sự tiêu dùng của nhà tư bản không giảm mà vẫn có thể 
bằng hoặc cao hơn trước; hai là, một lượng giá trị thặng dư nhất 
định dành cho tích luỹ cũng có thể chuyển hoá thành một khối 
lượng tư liệu sản xuất và sức lao động phụ thêm nhiều hơn trước. 
Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ đó tạo ra nhiều yếu tố phụ 
thờm cho tóch luỹ nhờ việc sử dụng vật liệu mới và tạo ra cụng cụ 
mới của vật liệu hiện có như những phế thải trong tiêu dùng sản 
xuất và tiêu dùng cá nhân- những vật vốn không có giá trị. Cuối 
cùng, năng suất lao động sẽ tăng làm cho giá trị của tư bản cũ tái 
hiện dưới hỡốnh thức hữu dụng mới càng nhanh. 

c) Chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng. Tư 
bản sử dụng là khối lượng giá trị những tư liệu lao động mà toàn 
bộ quy mô hiện vật của chúng đều hoạt động trong quá trỡnh sản 
xuất sản phẩm; cũn tư bản tiêu dùng là phần giá trị những tư liệu 
lao động ấy được chuyển vào sản phẩm theo từng chu kỳ sản xuất 
dưới dạng khấu hao. Do đó, có sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng 
và tư bản tiêu dùng và sự chênh lệch này là thước đo sự tiến bộ của 
lực lượng sản xuất. Khi trừ đi tổn phí hàng ngày trong việc sử dụng 
máy móc và công cụ lao động- giá trị hao mũn được chuyển vào 
sản phẩm- nhà tư bản tiếp tục sử dụng máy móc và công cụ lao 


động đó mà không đũi hỏi một chi phớ khỏc. 


199 


Kỹ thuật càng hiện đại, sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và 
tư bản tiờu dựng càng lớn thỡ sự phục vụ không công của tư liệu 


lao động ngày càng lớn. Xem bảng minh họa sau 


Thế | Giá trị | Năng lực | Khấu hao Chênh Khả năng tích 
hệ máy | sản xuất | trong một | lệch tư luỹ so với thế 
máy | (triệu sản sản phẩm | bản sử hệ máy 1 
USD) phẩm (USD) | dụng và tư 
(triệu bản tiêu 
chiếc) dùng 
(USD) 
lị 10 1 10 9.999.990 
H 14 Z gị 13.999.99 |2tr SP x (10 - 
°) 7) = 6tr USD 
TH 18 3 6 17.999.99 |53tr SP x (10 - 
4 6) = 12tr USD 


d) Đại lượng tư bản ứng trước. Trong công thức M = m..V, 
nếu ? không thay đổi thỡ khối lượng giá trị thặng dư chỉ có thể 
tăng khi tổng tư bản khả biến tăng. Và, tất nhiên tư bản bất biến 
cũng phải tăng lên theo quan hệ tỷ lệ nhất định. Do đó, muốn tăng 
khối lượng giá trị thặng dư phải tăng quy mô tư bản ứng trước. Đại 
lượng tư bản ứng trước càng lớn thỡ quy mụ sản xuất càng được 
mở rộng theo chiều rộng và chiều sâu. 

Tóm lại, để năng cao quy mô tích luỹ, cần khai thác tốt nhất 
lực lượng lao động xó hội, tăng năng suất lao động, sử dụng triệt 
để năng lực sản xuất của máy móc, thiết bị và tăng quy mô vốn 
đầu tư ban đầu. 

2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản 

Trong quỏ trỡnh tỏi sản xuất tư bản chủ nghĩa, quy mô của tư 
bản cá biệt tăng lờn thụng qua quỏ trỡnh tóch tụ và tập trung tư 
bản. Tích tụ và tập trung tư bản là quy luật phát triển của nền sản 


xuất lớn tư bản chủ nghĩa. 


200 


a. Tích tụ tư bản 

Tích tụ tư bản là việc tăng quy mô tư bản cá biệt bằng tích luỹ 
của nhà tư bản riêng rẽ, nó là kết quả tất nhiên của tích luỹ. Tích 
tụ tư bản, một mặt, là yêu cầu của việc mở rộng sản xuất, ứng 
dụng tiến bộ kĩ thuật; mặt khác, sự tăng lên của khối lượng giá trị 
thặng dư trong quỏ trỡnh phỏt triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa 
lại tạo khả năng hiện thực cho tích tụ tư bản. 

b. Tập trung tư bản 

Tập trung tư bản là sự hợp nhất một số tư bản nhỏ thành một 
tư bản cá biệt lớn. Đây là sự tích tụ những tư bản đó hỡnh thành, là 
sự thủ tiòu tớnh độc lập riêng biệt của chúng, là việc nhà tư bản 
này tước đoạt nhà tư bản khác, là việc biến nhiều tư bản nhỏ thành 
một số ít tư bản lớn. Cạnh tranh và tín dụng là hai đũn bẩy mạnh 
nhất của tập trung. Do cạnh tranh mà tập trung tư bản có thể diễn 
ra bằng biện pháp tự nguyện hay cưỡng bức. Tín dụng tư bản chủ 
nghĩa là một phương tiện để tập trung những khoản tiền tạm thời 
nhàn rỗi trong xó hội vào tay nhà tư bản. 

Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở chỗ đều làm tăng 
quy mô tư bản cá biệt, nhưng khác nhau ở chỗ nguồn tích tụ tư bản 
là giá trị thặng dư tư bản hoỏ, cũn nguồn tập trung là cóc tư bản 
đó hỡnh thành trong xó hội. Do tóch tụ tư bản mà tư bản cá biệt 
tăng lên, làm cho tư bản xó hội cũng tặng theo. Cũn tập trung tư 
bản chỉ là sự bố trí lại các bộ phận tư bản xó hội đó cú, quy mụ tư 
bản xó hội vẫn như cũ. Tích tụ tư bản biểu hiện mối quan hệ giữa 
các nhà tư bản với nhau. 

Tập trung tư bản cú vai trũ rất lớn đối với sự phát triển sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ có tập trung tư bản mà có thể tổ chức 


được một cách rộng lớn lao động hợp tác, biến quá trỡnh sản xuất 


201 


rời rạc, thủ cụng thành quỏ trỡnh sản xuất phối hợp theo quy mụ 
lớn và được xếp đặt một cách khoa học, xây dựng dựng được những 
công trỡnh cụng nghiệp lớn, sử dụng được kĩ thuật và công nghệ 
hiện đại. 

Tập trung tư bản không những dẫn đến sự thay đổi về lượng 
của tư bản mà cũn làm cho tư bản có một chất lượng mới, làm cho 
cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, nhờ đó mà năng suất lao động 
tăng lờn nhanh chúng. Chớnh vỡ vậy, tập trung tư bản trở thành 
đũn bẩy mạnh mẽ của tớch luỹ tư bản. 

Quỏ trỡnh tóch tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng, do đó, 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng ngày càng trở thành nền sản 
xuất xó hội hoỏ cao độ, làm cho mâu thuẫn kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc thêm. 

3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản 

Sản xuất bao giờ cũng là sự kết hợp hai yếu tố tư liệu sản xuất 
và sức lao động. Sự kết hợp của chúng dưới hỡnh thỏi hiện vật gọi 
là cấu tạo kỹ thuật. 

- Cấu tạo kỹ thuật của tư bản là tỷ lệ giữa khối lượng tư liệu 
sản xuất với số lượng lao động cần thiết để sử dụng các tư liệu sản 
xuất đó. Cấu tạo kỹ thuật là cấu tạo hiện vật, nên nó biểu hiện dưới 
cóc hỡnh thức số lượng máy móc, nguyên liệu, năng lượng do một 
công nhân sử dụng trong một thời gian nào đó. Cấu tạo kỹ thuật 
phản ảnh trỡnh độ phát triển của lực lượng sản xuất xó hội. 

- Cấu tạo giá trị của tư bản là tỉ lệ theo đó, tư bản phân thành 
tư bản bất biến (hay giá trị của tư liệu sản xuất) và tư bản khả biến 
(hay giá trị của sức lao động) cần thiết để tiến hành sản xuất. Cấu 
tạo kỹ thuật thay đổi sẽ làm cho cấu tạo giá trị thay đổi. C.Mác 
dùng phạm trù cấu tạo để phản ánh mối quan hệ đó. Cấu tạo hữu 


cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản, do cấu tạo kỹ thuật 


202 


quyết định và phản ánh sự thay đổi của cấu tạo kỹ thuật của tư 
bản. 

Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, do tác động 
thường xuyên của tiến bộ khoa học và công nghệ, cấu tạo hữu cơ 
của tư bản cũng không ngừng biến đổi theo hướng ngày càng tăng 
lên. Sự tăng lên đó biểu hiện ở chỗ bộ phận tư bản bất biến tăng 
nhanh hơn bộ phận tư bản khả biến, tư bản bất biến tăng tuyệt đối 
và tăng tương đối, cũn tư bản khả biến thỡ cú thể tăng tuyệt đối, 
nhưng lại giảm xuống một cách tương đối. Sự tăng lên của cấu tạo 
hữu cơ của tư bản làm cho khối lượng tư liệu sản xuất tăng lên, 
trong đó sự tăng lên của máy móc, thiết bị là điều kiện để tăng 
năng suất lao động, cũn nguyờn liệu tăng theo năng suất lao động. 

Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên nhanh chóng ở thời kỳ 
công nghiệp hoá tư bản chủ nghĩa, hoặc ở những thời kỳ nền kinh 
tế tư bản thay đổi cơ cấu kinh tế. Việc sử dụng kĩ thuật mới đũi hỏi 
phải cú lao động thành thạo, được đào tạo với giá trị sức lao động 
cao, nhưng năng suất lao động nâng cao lại làm cho giá trị hàng 
hoá kỹ thuật hiện đại giảm xuống. Xu hướng chung là tỷ trọng lao 
đông có trỡnh độ cao và lao động trí tuệ ngày một tăng, gây nên 
những hậu quả xó hội tiờu cực đối với toàn bộ đội ngũ người lao 
động làm thuê. 

IV. QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG CỦA TƯ BẢN VÀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 
1. Tuần hoàn của tư bản 

Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa 
quỏ trỡnh sản xuất và quỏ trỡnh lưu thông. Lưu thông của tư bản, 
theo nghĩa rộng là sự vận động của tư bản, nhờ đó mà tư bản lớn 
lên và thu được giá trị thặng dư, cũng tức là sự tuần hoàn và chu 


chuyển của tư bản. Tư bản cụng nghiệp trong quỏ trỡnh tuần hoàn 


203 


đều vận động qua ba giai đoạn, tồn tại dưới ba hỡnh thức và thực 
hiện ba chức năng: 

a. Giai đoạn thứ nhất 

Nhà tư bản dùng tiền để mua tư liêu sản xuất và sức lao động. 
Quá trỡnh lưu thông đó biểu thị theo sơ đồ sau 

SLĐ (sức lao động) 
T¬ _ 
TLSX (tư liệu sản xuất) 

Chức năng giai đoạn này là biến tư bản tiền tệ thành hàng 
hoá dưới dạng tư liệu sản xuất và sức lao động để đưa vào sản 
xuất, gọi là tư bản sản xuất. 

b. Giai đoạn thứ hai 

Nhà tư bản tiêu dùng những hàng hoá đó mua, tức là tiến hành 
sản xuất. Trong quỏt trỡnh sản xuất, cụng nhõn hao phớ sức lao 
động, tạo ra giá trị mới, cũn nguyờn liệu được chế biến, mỏy múc 
hao mũn thỡ giỏ trị của chúng được bảo tồn và chuyển dịch vào sản 
phẩm mới. Quỏ trỡnh sản xuất kết thỳc, lao động của công nhân 
làm thuê đó tạo ra những hàng hoỏ mới mà giỏ trị của nú lớn hơn 
giá trị các yếu tố sản xuất mà nhà tư bản đó mua lỳc ban đầu, vỡ 
trong đó có giá trị thặng dư do công nhân tạo ra. Sự vận động của 
tư bản ở giai đoạn này biểu thị theo sơ đồ sau 

TLSX 


SLĐ 


Trong công thức này, H' chỉ tư bản dưới hỡnh thỏi hàng hoỏ 
mà giỏ trị của nú bằng giỏ trị của tư bản đó hao phớ để sản xuất ra 
nó cộng với giá trị thặng dư. Kết thúc của giai đoạn này, tư bản sản 
xuất chuyển hoá thành tư bản hàng hoá. 


c. Giai đoạn thứ ba 


204 


Nhà tư bản trở lại thị trường với tư cách là người bán hàng. 
Hàng hoá của nhà tư bản được chuyển hoá thành tiền. Công thức 
vận động của tư bản ở giai đoạn thứ ba biểu thị theosơđồ H”-T.. 
Kết thúc giai đoạn này, tư bản hàng hoá chuyển thành tư bản tiền 
tệ. Đến đây, mục đích của nhà tư bản đó được thực hiện, tư bản 
quay trở lại hỡnh thỏi ban đầu trong tay chủ của nó, nhưng với số 
lượng lớn hơn trước. Số tiền bán hàng hoá đó, nhà tư bản lại đem 
dùng vào việc mua bán tư liệu sản xuất và sức lao động cần thiết để 
tiếp tục sản xuất và toàn bộ quá trỡnh trờn được lặp lại. 

Tổng hợp quỏ trỡnh vận động của tư bản công nghiệp trong 
cả ba giai đoạn ta có sơ đồ 

SLĐ 
T- HC. si Di sát dc 
TLSX 

Trong sơ đồ này, với tư cách là một giá trị, tư bản đó trải qua 
một chuỗi biến hoỏ hỡnh thỏi cú quan hệ với nhau, quy định lẫn 
nhau. Trong các giai đoạn đó, có hai giai đoạn thuộc lĩnh vực lưu 
thông và một giai đoạn thuộc lĩnh vực sản xuất. 

Tuần hoàn của tư bản là sự vận động của tư bản trải qua ba 
giai đoạn, lần lượt mang ba hỡnh thỏi, thực hiện ba chức năng rồi 
trở về hỡnh thỏi ban đầu với giá trị không những được bảo tồn, mà 
cũn tăng lên. Tuần hoàn của tư bản chỉ cú thể tiến hành bỡnh 
thường trong điều kiện các giai đoạn khác nhau của nó không 
ngừng được chuyển tiếp. Mặt khác, tư bản phải nằm lại ở mỗi giai 
đoạn tuần hoàn trong một thời gian nhất định. Vỡ vậy, sự vận động 
tuần hoàn của tư bản là sự vận động liên tục không ngừng; đồng 
thời, là sự vận động đứt quóng khụng ngừng. Phự hợp với ba giai 
đoạn tuần hoàn của tư bản cú ba hỡnh thỏi của tư bản công nghiệp 


là tư bản tiền tệ, tư bản sản xuất và tư bản hàng hoá. Để tái sản 


205 


xuất diễn ra bỡnh thường, tư bản xó hội cũng như từng tư bản cá 
biệt đều tồn tại cùng một lúc dưới cả ba hỡnh thỏi. Tỏi sản xuất 
của mọi doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa trong cũng một lúc đều 
gồm có tư bản tiền tệ chi ra để mua tư liệu sản xuất và sức lao 
động; tư bản sản xuất dưới hỡnh thỏi tư liệu sản xuất và sức lao 
động đang hoạt động; tư bản hàng hoá sắp đem ra bán. Đồng thời, 
trong lúc một bộ phận của tư bản là tư bản tiền tệ đang biến thành 
tư bản sản xuất, thỡ một bộ phận khỏc là tư bản sản xuất đang 
biến thành tư bản hàng hoá và bộ phận thứ ba là tư bản hàng hoá 
đang biến thành tư bản tiền tệ. Mỗi bộ phận ấy đều lần lượt mang 
lấy và trỳt bỏ một trong ba hỡnh thỏi đó. 

Ba hỡnh thỏi của tư bản không phải là ba loại tư bản khỏc 
nhau mà là ba hỡnh thỏi của một tư bản cụng nghiệp biểu hiện 
trong quỏ trỡnh vận động của nó. Song cũng trong quá trỡnh vận 
động ấy đó chứa đựng khả năng tách rời của ba hỡnh thỏi tư bản, 
Trong quỏ trỡnh phỏt triển của chủ nghĩa tư bản, khả năng tách rời 
đó đó làm xuất hiện tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay, hỡnh 
thành cóc tập đoàn khác nhau trong giai cấp tư bản: chủ công 
nghiệp, nhà buôn, chủ ngân hàng v.v chia nhau giá trị thặng dư. 

2. Chu chuyển của tư bản 

Chu chuyển của tư bản là sự tuần hoàn của tư bản nếu xột nú 
là một quỏ trỡnh định kỡ đổi mới, và sự lặp đi lặp lại không ngừng. 
Chu chuyển của tư bản nói lên tốc độ vận động của tư bản cá biệt. 

a. Thời gian chu chuyển của tư bản 

Thời gian tư bản thực hiện được một vũng tuần hoàn gọi là 
thời gian chu chuyển của tư bản. Thời gian đó của tư bản bao gồm 
thời gian sản xuất và thời gian lưu thông. 

Thời gian sản xuất là thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực sản 


xuất. Thời gian sản xuất gồm thời gian lao động, thời gian gián 


206 


đoạn lao động và thời gian dự trữ sản xuất. Thời gian sản xuất của 
tư bản dài hay ngắn là do tác động của các yếu tố a) Tính chất của 
ngành sản xuất, chẳng hạn ngành đóng tàu có thời gian sản xuất 
dài hơn ngành dệt vải, và bản thốn trong ngành dệt thỡ dệt trơn có 
thời gian sản xuất ngắn hơn dệt trang trí hoa văn v.v. b) Quy mô 
hoặc chất lượng các sản phẩm, chẳng hạn xây dựng một xí nghiệp 
mất thời gian hơn xây dựng một ngôi nhà ở thông thường. c) Thời 
gian vật sản xuất chịu tác động của quá trỡnh tự nhiòn dài hay 
ngắn. d) Năng suất lao động. đ) Dự trữ sản xuất đủ hay thiếu v.v 

Thời gian lưu thông là thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực lưu 
thông. Trong thời gian lưu thông, tư bản không làm chức năng sản 
xuất, do đó, không sản xuất ra hàng hoá, cũng không sản xuất ra 
giá trị thặng dư. Thời gian lưu thông gồm có thời gian mua và thời 
gian bán hàng hoá. Thời gian lưu thông dài hay ngắn là do các 
nhân tố sau đây quy định thị trường xa hay gần, tỡnh hỡnh thị 
trường xấu hay tốt, trỡnh độ phát triển của ngành giao thông vận 
tải v.v. Thời gian chu chuyển của tư bản càng ngắn thỡ càng tạo ra 
điều kiện cho giá trị thặng dư được sản xuất ra nhiều hơn, tư bản 
càng lớn nhanh hơn. 

b. Tốc độ chu chuyển của tư bản 

Các tư bản khác nhau hoạt động trong những lĩnh vực khác 
nhau thỡ số lân chu chuyển trong một đơn vị thời gian (một năm) 
không giống nhau; nói cách khác, tốc độ chu chuyển của chúng 
khác nhau. Tốc độ chu chuyển của tư bản đo bằng số lần (vũng) 
chu chuyển của tư bản trong một năm. 


T7: 
7a 


Công thức tính tốc độ chu chuyển của tư bản là n = 


Trong đó, n là số lần chu chuyển của tư bản trong một năm, TGn là 
thời gian trong năm, TGa là thời gian chu chuyển của một tư bản 


nhất định. Như vậy, tốc độ chu chuyển của tư bản tỷ lệ nghịch với 


207 


thời gian chu chuyển của tư bản. Muốn tăng tốc độ chu chuyển của 
tư bản phải giảm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông của nó. 

Lực lượng sản xuất phát triển, kĩ thuật tiến bộ, những tiến bộ 
về mặt tổ chức sản xuất, việc áp dụng những thành tựu của hoá 
học, sinh học hiện đại vào sản xuất, phương tiện vận tải và bưu 
điện phát triển, tổ chức mậu dịch được cải tiến v.v cho phép rút 
ngắn thời gian chu chuyển của tư bản. 

3. Tư bản cố định và tư bản lưu động 

Các bộ phận khác nhau của tư bản sản xuất không chu 
chuyển một cách giống nhau. Sở dĩ như vậy là vỡ mỗi bộ phận tư 
bản dịch chuyển giá trị của nó vào sản phẩm theo những cách thức 
khác nhau. Căn cứ vào tính chất chu chuyển khác nhau, người ta 
chia tư bản sản xuất thành hai bộ phận: tư bản cố định và tư bản 
lưu động. 

Tư bản cố định là một bộ phận của tư bản sản xuất đồng thời 
là bộ phận chủ yếu của tư bản bất biến (máy móc, thiết bị, nhà 
xưởng v.v) tham gia toàn bộ vào quỏ trỡnh sản xuất, nhưng giá trị 
của nó không chuyển hết một lần vào sản phẩm mà chuyển dần 
từng phần theo mức độ hao mũn của nú trong quỏ trỡnh sản xuất. 

Tư bản cố định được sử dụng lõu dài trong nhiều chu kỳ sản 
xuất và nú bị hao mũn dần trong quỏ trỡnh sản xuất. 

Cú hai loại hao mũn là hao mũn hữu hỡnh và hao mũn vụ 
hỡnh. Hao mũn hữu hỡnh là hao mũn về vật chất, hao mũn về giỏ 
trị sử dụng. Hao mũn hữ hỡnh do quỏ trỡnh sử dụng và sự tác động 
của tự nhiên làm cho các bộ phận của tư bản cố định dần dần hao 
mũn đi cho tới chỗ hỏng và phải được thay thế. Hao mũn vụ hỡnh 
là sự hao mũn thuần tuý về mặt giỏ trị. Hao mũn vụ hỡnh xảy ra 
ngay cả khi mỏy múc cũn tốt nhưng bị mất giỏ vỡ xuất hiện nhiều 


máy móc hiện đại hơn, rẻ hơn, hoặc có giá trị tương đương, nhưng 


208 


công suất cao hơn. Để tránh hao mũn vụ hỡnh, cóc nhà tư bản tỡm 
cóch kộo dài ngày lao động, tăng cường độ lao động, tăng ca kíp 
làm việc v.v nhằm tận dụng máy móc trong thời gian càng ngắn 
càng tốt. 

Tăng tốc độ chu chuyển của tư bản cố định là một biện pháp 
quan trọng để tăng quỹ khấu hao tài sản cố định, làm cho lượng tư 
bản sử dụng tăng lên nhằm tránh được thiệt hại hao mũn hữu hỡnh 
do tự nhiờn phỏ huỷ và hao mũn vụ hỡnh gõy ra. Nhờ đó mà có 
điều kiện đổi mới thiết bị nhanh chóng. 

Tư bản lưu động là một bộ phận của tư bản sản xuất, gồm một 
phần tư bản bất biến (nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ v.v) và 
tư bản khả biến (sức lao động), được tiêu dùng hoàn toàn trong 
một chu kỡ sản xuất và giỏ trị của nú được chuyển toàn bộ vào sản 
phẩm trong quỏ trỡnh sản xuất. 

Tư bản lưu động chu chuyển nhanh hơn tư bản cố định. Việc 
tăng tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động có ý nghĩa quan trọng. 
Một mặt, tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động tăng lên sẽ làm 
tăng lượng tư bản lưu động được sử dụng trong năm, do đó tiết 
kiệm được tư bản ứng trước; mặt khác, do tăng tốc độ chu chuyển 
của tư bản lưu động khả biến làm cho tỉ suất giá trị thặng dư trong 
năm tăng lên. Việc phân chia tư bản ứng trước thành tư bản bất 
biến (c) và tư bản khả biến (v) là dựa vào vai trũ của từng bộ phận 
tư bản trong quỏ trỡnh sản xuất ra giỏ trị thặng dư. Ở đây việc 
phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động là đặc 
điểm riêng của tư bản sản xuất và căn cứ của sự phân chia là 
phương thức chuyển dịch giỏ trị của chỳng vào sản phảm trong 
quỏ trỡnh sản xuất, hay dựa vào phương thức chu chuyển của tư 
bản. 


Phân chia tư bản theo hỡnh thức của sự chu chuyển 


209 


Tư bản cố định Tư bản lưu động 


c1 c2 V 


Tư bản bất biến Tư bản khả biến 


Trong đó, c1 là giá trị máy móc, thiết bị, nhà xưởng v.v, c2 là 
giá trị nguyên, nhiên, vật liệu, v là giá trị sức lao động. 

Việc phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động 
không phản ánh được nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư, nhưng lại 
cú ý nghĩa quan trọng trong quản lý kinh tế. Nú là cơ sở để quản lý, 
sử dụng vốn cố định, vốn lưu động có hiệu quả hơn. Đặc biệt, với sự 
phát triển của cách mạng khoa học công nghệ, sự đổi mới của thiết 
bị công nghệ diễn ra nhanh chóng, thỡ việc giảm tối đa hao mũn tài 
sản cố định, nhất là hao mũn vụ hỡnh là đũi hỏi bức xỳc đối với khoa 
học và nghệ thuật quản lý kinh tế. 

V. CÁC HÌNH THÁI TƯ BẢN VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ 
THẶNG DƯ 

1. Chỉ phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỉ suất lợi 
nhuận 

a. Chỉ phí sản xuất tư bản chủ nghĩa 

Nếu gọi giỏ trị hàng hoỏ là W thỡ W = c + v+m. Đó là những 
chi phí lao động thực tế của xó hội để sản xuất hàng hoá. Nhưng 
đối với nhà tư bản, để sản xuất hàng hoá, họ chỉ cần chỉ phí một 
lượng tư bản để mua tư liệu sản xuất (c) và mua sức lao động (v). 
Chi phí đó gọi là chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, được kí hiệu là 
k; công thức tính k = c + v. Như vậy, chi phí sản xuất tư bản chủ 
nghĩa là phần giá trị bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất và giá 
cả sức lao động đó tiờu dựng để sản xuất ra hàng hoá cho nhà tư 
bản. Nếu dùng k để chỉ chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa thỡ cụng 
thức W =c + v +m sẽ chuyển hoỏ thành W = k + m. 


210 


Giữa chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và giá trị hàng hoá có 
sự khác nhau cả về chất và lượng. Về chất, chi phí sản xuất tư bản 
chủ nghĩa chỉ là sự chi phí về tư bản; cũn giỏ trị hàng hoỏ là chỉ 
phớ thực tế của xó hội để sản xuất ra hàng hoá. Chỉ phí thực tế là 
chi phí về lao động xó hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá. 

Về lượng, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn chỉ 
phớ thực tế, tức là giỏ trị của hàng hoỏ, vỡ W = k+m thỡ k =W-m. 
Đối với nhà tư bản, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là giới hạn 
thực tế của lỗ lói kinh doanh nờn họ ra sức tiết kiệm chi phí bằng 
mọi cách. 

b. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

Lợi nhuận và bản chất của lợi nhuận 

1) Lợi nhuận. Do có sự chênh lệch giữa giá trị hàng hoá và chi 
phí sản xuất tư bản chủ nghĩa nên sau khi bán hàng theo đúng giá 
trị, nhà tư bản không chỉ bù lại đủ số tiền đó ứng ra mà cũn thu lại 
được một số tiền lời ngang bằng m. Số tiền này là lợi nhuận (ký 
hiệu là p). Lợi nhuận là giỏ trị thặng dư khi được quan niệm là con 
đẻ của toàn bộ tư bản ứng ra, là kết quả hoạt động của toàn bộ tư 
bản đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Công thức tính lợi nhuận là p 
=W-k. Khi đó, công thức W =k+m sẽ chuyển thành W =k + p, có 
nghĩa là giá trị hàng hoá tư bản chủ nghĩa bằng chi phí sản xuất tư 
bản chủ nghĩa cộng với lợi nhuận. 

2) Bản chất của lợi nhuận. Lợi nhuận là hỡnh thức biến tướng 
của giá trị thặng dư, nó phản sánh sai lệch bản chất bóc lột của 
chủ nghĩa tư bản. Cỏi khỏc nhau giữa m' và p' là ở chỗ, khi núi m là 
hàm ý so sỏnh nú với v, cũn khi núi p lại hàm ý so sỏnh với (c + v); 
p và m thường không bằng nhau, p có thể cao hơn hoặc thấp hơn 


m, tuỳ thuộc và giá cả bán hàng hoá do quan hệ cung-cầu quy 


211 


định. Nhưng xột trờn phạm vi toàn xó hội, tổng số lợi nhuận luụn 
ngang bằng tổng số giỏ trị thặng dư. 

Tỷ suất lợi nhuận và những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi 
nhuận 

1) Tỷ suất lợi nhuận. Khi giá trị thặng dư chuyển hoỏ thành lợi 
nhuận thỡ tổng số giỏ trị thặng dư chuyển hoá thành tỷ suất lợi 
nhuận. Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số giá trị 


thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước; nếu ký hiệu tỷ suất lợi 


nhuận là p', thỡ p' = cu 100. Trên thực tế, người ta thường tính 


p' hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi nhuận thu được 


trong năm (P) và tổng tư bản ứng trước (K) theo công thức p' hàng 


năm = 1 O@% 


Xét về lượng, tỷ suất lợi nhuận luôn nhỏ hơn tỉ suất giá trị 


thặng dư: p' < m' (vỡp' = <a „củn m' = =) Xét về chất, tỷ suất 
giá trị thặng dư biểu hiện đúng mức độ bóc lột của nhà tư bản đối 
với lao động. Cũn tỷ suất lợi nhuận chỉ núi lờn mức doanh lợi của 
việc đầu tư tư bản. Tỷ suất lợi nhuận chỉ cho các nhà đầu tư tư bản 
thấy đầu tư vào đâu thỡ sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn (ngành nào 
có p' lớn hơn). Do đó, tỷ suất lợi nhuận là mục tiêu cạnh tranh và là 
động lực thúc đẩy sự hoạt động của các nhà tư bản. 

Tỷ suất lợi nhuận cao hay thấp phụ thuộc nhiều yếu tố như tỷ 
suất giá trị thặng dư, cấu tạo hữu cơ của tư bản, tốc độ chu chuyển 
tư bản, tiết kiệm tư bản bất biến v.v 


2) Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Ta đó biết 


p= cả 0%(1); m'= T108 nên m = m'.v. Thay m = m'.v vào 


212 


722.V 


(1) ta có p' = 21060). Tỷ suất lợi nhuận của một lượng tư 


bản tăng hay giảm, do đó, phụ thuộc vào các yếu tố sau. 
Một là phụ thuộc vào tỷ suất giá trị thặng dư; Tỷ suất lợi 
nhuận là hỡnh thỏi chuyển hoỏ của tỷ suất giỏ trị thặng dư nên 


giữa chúng có mối liên hệ phụ thuộc vào nhau. Sự phụ thuộc ấy thể 


hiện ở chỗ trong công thức (2), nếu _ là một đại lượng không đổi 


thỡ p' tỉ lệ thuận với m. Vớ dụ, nếu m=100%, với một tư bản 
8000c+2000v sẽ thu được 2000m thỡ p' =20% và nếu m=200%, 
cũng tư bản đó sẽ thu được 4000m và p' sẽ là 40%. Do đó, những 
biện pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư cũng là những biện 
pháp nâng cao tỷ suất lợi nhuận. 

Hai là phụ thuộc vào tốc độ chu chuyển tư bản. Nếu tốc độ 
chu chuyển của tư bản (n) tăng thỡ khối lượng tư bản hoạt động 
trong năm sẽ lớn (mặc dù khối lượng tư bản ứng trước không thay 
đổi) làm cho khối lượng giá trị thặng dư hàng năm tăng lên, do đó 
tỉ suất lợi nhuận hàng năm cũng tăng lên. Ví dụ, với một tư bản 
ứng trước 10000 đơn vị tiền tệ, nếu tốc độ chu chuyển của tư bản 
là n = 1, ta cú 8000c + 2000v + 2000m và p“ = 20%; n = 2 thỡ 
cũng số tư bản như trên ta có 8000c + 2000v + 4000m và p' = 
40%. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận tỷ lệ thuận với số vũng chu chuyển 
và tỷ lệ nghịch với thời gian chu chuyển của tư bản. Do đó, để nâng 
cao tỷ suất lợi nhuận, các nhà tư bản đều tỡm mọi cỏch rỳt ngắn 
thời gian sản xuất và thời gian lưu thông hàng hoỏ của mỡnh. 


72 
Cc+V7 


Ba là tiết kiệm tư bản bất biến. Trong công thức p' = 


nếu m và v là những đại lượng không đổi, thỡ tỷ suất lợi nhuận sẽ 
vận động ngược chiều với tư bản bất biến. Vỡ thế, để nâng cao tỷ 


suất lợi nhuận, các nhà tư bản tốm mọi cóch tiết kiệm tư bản bất 


213 


biến như sử dụng máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nhà kho, phương 
tiện vận tải với hiệu quả cao nhất; thay nguyên liệu đắt tiền bằng 
nguyên liệu rẻ tiền; giảm chỉ tiêu bảo hiểm lao động, môi trường, 
giảm tiêu hao vật tư, năng lượng và tận dụng phế liệu, phế phẩm, 
phế thải trong tiờu dựng sản xuất và tiờu dựng cỏ nhõn của xó hội 
để sản xuất hàng hoá. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận nói trên được các 
nhà tư bản khai thác triệt để. Song, vỡ điều kiện cụ thể của mỗi 
ngành sản xuất khác nhau nên cùng một lượng tư bản như nhau 
đầu tư vào các nhành sản xuất khác nhau lại thu được tỷ suất lợi 
nhuận khác nhau. Từ đó dẫn đến sự cạnh tranh hỡnh thành tỷ suất 
lợi nhuận bỡnh quốn. 

2. Lợi nhuận bỡnh quõn và giỏ cả sản xuất 

a. Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hỡnh thành giỏ 
trị thị trường 

Cạnh tranh trong nội bộ ngành là cạnh tranh giữa các nhà 
máy trong cùng một ngành, sản xuất cùng một loại hàng hoá, 
nhằm mục đích giành ưu thế trong sản xuất và trong tiêu thụ hàng 
hoá để thu được lợi nhuận siêu ngạch. Cạnh tranh trong nội bộ 
ngành được thực hiện thụng qua cóc biện phỏp cải tiến kỹ thuật, 
hợp lý hoỏ sản xuất, nõng cao chất lượng hàng hoỏ, cải tiến mẫu 
mó v.v làm cho giỏ trị cỏ biệt của hàng hoỏ do nhà mỏy sản xuất ra 
thấp hơn giỏ trị xó hội để thu được lợi nhuận siêu ngạch. 

Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành dẫn đến hỡnh thành 
giỏ trị xó hội của hàng hoỏ, tức là giỏ trị thị trường của hàng hoá, 
làm cho điều kiện sản xuất trung bỡnh của một ngành thay đổi, giá 
trị xó hội của hàng hoá giảm xuống, chất lượng hàng hoá được 


nâng cao, chủng loại hàng hoá phong phú v.v. 


214 


b. Sự cạnh tranh giữa cóc ngành và sự hốnh thành lợi 
nhuận bỡnh quõn 
Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các nhà máy tư bản, 
kinh doanh trong các ngành sản xuất khác nhau nhằm mục đích 
tỡm nơi đầu tư có lợi hơn. Trong xó hội, cú nhiều ngành sản xuất 
khỏc nhau với cóc điều kiện sản xuất không giống nhau, do đó, lợi 
nhuận thu được và tỷ suất lợi nhuận không giống nhau, mà mục 
đích của các nhà tư bản là lợi nhuận cao nên các nhà tư bản phải 
chọn ngành nào có tỉ suất lợi nhuận cao nhất để đầu tư. 

Ví dụ, trong sản xuất tư bản chủ nghĩa có ba nhà tư bản đều 


có 100 tư bản đầu tư vào ba ngành sản xuất khác nhau. Ngành cơ 


Lá ⁄# Œ .^ ĐƠ. éN ^ Lổ C — 7Œ. % ^ ⁄“ 
khí có FT, Ngành dệt may có h0 Ngành thuộc da có 
LỚN Gœz 2 xX ..⁄ ° á X , ..ằ À .A 2 
sao Tỷ suât giả trị thạng dư là m'ˆ =100%. Do điều kiện sản 


F¬đ ⁄ Ly ⁄ ^ xá ° ` ⁄ ` 2 F¬đ ° 
xuât khác nhau, = khác nhau nên giả trị hàng hoá và tỉ suất lợi 


nhuận (P') của ba nhà tư bản sẽ là 
Gcơ khí = 80c + 20v +20m =120, Pcơ khí =,, Pcơ khí = 
20%. 


_ 322 1Q 
7Œz+ 3O Ễ 


Gdệt may = 70c +30c +30m = 130, Pmay = 
P may = 30% 

Gthuộc da = 60c + 40v + 40m = 140, P thuộc da = 

40? ỳ ^ _— ỗ 

= ": OŒ®, P' thuộc da = 40% 

Nhận xột. Nhỡn vào tỷ suất lợi nhuận của ba nhà tư bản trên, 
ta thấy nhà tư bản sản xuất da có tỷ suất lợi nhuận cao nhất (P' = 
40%), nhà tư bản sản xuất dệt may cú tỷ suất lợi nhuận trung bỡnh 


(P' = 30%), cũn nhà tư bản sản xuất cơ khí có tỷ suất lợi nhuận 


215 


thấp nhất (P' = 20%). Mục đích của các nhà tư bản luụn luụn tỡm 
nơi có tỷ suất lợi nhuận cao để đầu tư, vỡ vậy cóc nhà tư bản sản 
xuất cơ khí di chuyển tư bản và sức lao động từ ngành cơ khí sang 
ngành da. Kết quả là làm cho quy mô sản xuất của ngành cơ khớ bị 
thu hẹp lại cũn quy mụ của ngành thuộc da ngày càng mở rộng. 

Tại ngành da, do quy mô mở rộng đó làm cho sản phẩm da 
cung lớn hơn cầu (sản phẩm ế sẽ tồn đọng) không bán được, lập 
tức thị trường giảm giá bán sản phẩm ra, tỷ suất lợi nhuận P' cũng 
theo đó mà giảm từ 40% xuống 30%. Tại ngành cơ khí, do quy mô 
bị thu hẹp nên đó làm cho sản phẩm cơ khí cầu lớn hơn cung, hàng 
hoá cơ khí sẽ khan hiếm. Khi hàng hoá khan hiếm, người bán sẽ 
nâng giá. Khi giá bán sản phẩm cơ khí tăng, tỉ suất lợi nhuận P” sẽ 
tăng từ 20% lêm 30%. 

Cuối cùng, cả ba nhà tư bản đều nhận được mức lợi nhuận là 
30%. Lợi nhuận này được gọi là lợi nhuận bốnh quốn. Vậy, lợi 
nhuận bỡnh quõn là lợi nhuận bằng nhau của tư bản bằng nhau 
vào các ngành sản xuất khác nhau. Nó chính là lợi nhuận mà các 
nhà đầu tư thu được căn cứ vào tổng tư bản đầu tư, nhõn với tỷ 
suất lợi nhuận bỡnh quõn, khụng kể cấu thành hữu cơ của nó như 
thế nào. Sự hỡnh thành lợi nhuận bỡnh quõn đó làm cho quy luật 
giỏ trị thặng dư, quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản bị 
biến dạng. Quy luật giá trị thặng dư hoạt động trong giai đoạn chủ 
nghĩa tư bản tự do cạnh tranh thể hiện thành quy luật lợi nhuận 
bỡnh quốn. 

Tỷ suất lợi nhuận bỡnh quõn là “con số trung bỡnh” của tất cả 
cóc tỷ suất lợi nhuận khỏc nhau hay tỷ suất lợi nhuận bỡnh quốn là 


tỷ số theo phần trăm giữa tổng giá trị thặng dư và tổng tư bản xó 


216 


S/21 1022 20214270, SÓO V9 e= c= ; trong đó, 3j„ là tổng giá 
Mĩ 


trị thặng dư của xó hội, 3j„ là tổng tư bản xó hội. 

Khi hỡnh thành tỷ suất lợi nhuận bỡnh quõn, cú thể tớnh lợi 
nhuận bỡnh quốn Z2 từng ngành theo công thức Z2 = k. 2”; trong 
đó k là tư bản ứng trước của từng ngành. 

c. Sự chuyển hoá của giá trị hàng hoá thành giá cả sản 
xuất 

Trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, khi lợi nhuận (p) 
chuyển hoỏ thành lợi nhuận bỡnh quõn (2) thỡ giỏ trị hàng hoỏ 
chuyển thành giỏ cả sản xuất. Giỏ trị hàng hoỏ G=c+v+m 
chuyển thành giá cả sản xuất (k + Z2), tức là giá cả sản xuất bằng 
chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa cộng với lợi nhuận bỡnh quốn. 

Giá trị là cơ sở của giá cả sản xuất, giá cả sản xuất là phạm trù 
kinh tế tương đương với phạm trù giá cả. Giá cả sản xuất là cơ sở của 
giá cả trên thị trường, giá cả sản xuất điều tiết giá cả thị trường, giá 
cả thị trường xoay xung quanh giá cả sản xuất. 

Khi giỏ trị hàng hoỏ chuyển thành giỏ cả sản xuất thỡ quy 
luật giỏ trị cú hỡnh thức biểu hiện là giá cả sản xuất; quy luật giá 
trị thặng dư cú hỡnh thức biểu hiện là quy luật lợi nhuận bỡnh 
quốn. 

3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập đoàn tư bản 

a. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp 

- Nguồn gốc của tư bản thương nghiệp. Tư bản thương nghiệp 
xuất hiện rất sớm trong lịch sử. Nó tồn tại trên cơ sở lưu thông 
hàng hoá và lưu thông tiền tệ. Trước chủ nghĩa tư bản, lợi nhuận 
của tư bản thương nghiệp chủ yếu là do mua rẻ, bán đắt. Trong 
chủ nghĩa tư bản, tư bản thương nghiệp là một bộ phận tư bản 


công nghiệp tách ra chuyên đảm nhận khâu lưu thông hàng hoá. 


217 


Như vậy, hoạt động của tư bản thương nghiệp chỉ là những hoạt 
động phục vụ cho quá trỡnh thực hiện giỏ trị hàng hoỏ của tư bản 
công nghiệp. Công thức vận động của nó là T- H - T”. 

Tư bản thương nghiệp có đặc điểm vừa phụ thuộc vào tư bản 
công nghiệp, vừa có tính độc lập tương đối. Sự phụ thuộc thể hiện 
ở chỗ tư bản thương nghiệp chỉ là một bộ phận của tư bản công 
nghiệp tách ra. Tính độc lập tương đối biểu hiện ở chỗ chức năng 
chuyển hoá cuối cùng của hàng hoá thành tiền trở thành chức 
năng riêng biệt tách rời khỏi tư bản công nghiệp, nằm trong tay 
người khác. 

Khi tư bản thương nghiệp xuất hiện, nú cú vai trũ và lợi ớch to 
lớn đối với xó hội, bởi 1) Nhờ cú thương nhân chuyên trách việc 
mua bán hàng hoá nên lượng tư bản ứng vào lưu thông và chi phí 
lưu thông nhỏ hơn khi những người sản xuất trực tiếp đảm nhận 
chức năng này. 2) Nhờ có thương nhân chuyên trách việc mua bán 
hàng hoá, người sản xuất có thể tập trung thời gian chăm lo việc 
sản xuất, giảm dự trữ sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng giá 
trị thặng dư. 3) Nhờ có thương nhân chuyên trách việc mua bán 
hàng hoá sẽ rút ngắn thời gian lưu thông, tăng nhanh chu chuyển 
tư bản, từ đó tăng tỉ suất và khối lượng giá trị thặng dư hàng năm. 

- Lợi nhuận thương nghiệp. Tư bàn thương nghiệp nếu chỉ giới 
hạn trong việc mua bán hàng hoá, (không kể việc chuyên chở, bảo 
quản, đóng gói) thỡ khụng tạo ra giỏ trị và giỏ trị thặng dư. Nhưng 
là tư bản, nó chỉ có thể hoạt động với mục đích thu lợi nhuận. Vậy, 
lợi nhuận thương nghiệp là gỡ; do đâu mà có? 

Lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư được 
tạo ra trong quỏ trỡnh sản xuất mà tư bản công nghiệp nhường cho 
tư bản thương nghiệp, để tư bản thương nghiệp bỏn hàng hoỏ cho 


mỡnh. Lợi nhuận thương nghiệp là hỡnh thức biến tướng của giá trị 


218 


thặng dư. Nguồn gốc của nó cũng là một bộ phận lao động không 
được trả công của công nhân. Tư bản công nghiệp “nhường” một 
phần giá trị thặng dư cho tư bản thương nghiệp bằng cách bán 
hàng hoá thấp hơn giá trị thực tế của nó, để rồi tư bản thương 
nghiệp bán đúng giá trị, thu về lợi nhuận thương nghiệp. Ví dụ, Tư 
bản công nghiệp ứng ra 900 để sản xuất hàng hoá với cấu tạo hữu 
cơ là 4/1, tỷ suất giá trị thặng dư là 100%, tư bản cố định hao mũn 
hết trong một năm thỡ tổng giỏ trị hàng hoá là 720c + 180v 


+180m = 1080; Tỷ suất lợi nhuận là 2JlO%= 20%. Để lưu 


thông được số hàng hoá trên, giả định tư bản cụng nghiệp phải ứng 


: : N . ` x.“ 180 
thờm 100 nữa, tỷ suât lợi nhuận chỉ củn là soaqoo'0D95= 18%. 


Nếu việc ứng 100 này không phải là tư bản công nghiệp mà tư bản 
thương nghiệp ứng ra, thỡ nú cũng được hưởng một lợi nhuận 
tương ứng với 100 tư bản là 18. Vậy tư bản công nghiẹp phải 
bán hàng hoá cho tư bản thương nghiệp với giá thấp hơn giỏ trị 
720c + 180v + (180m - 18m) = 1062. Cũn tư bản thương nghiệp sẽ 
bán hàng hoá theo đúng giá trị, tức là 1080 để thu được lợi nhuận 
thương nghiệp là 18. 

Việc phân phối giá trị thặng dư giữa nhà tư bản công nghiệp 
và tư bản thương nghiẹp diễn ra theo quy luật tỉ suất lợi nhuận 
bỡnh quõn thụng qua cạnh tranh và thụng qua chờnh lệch giữa giỏ 
cả sản xuất cuối cựng (giỏ bỏn lẻ thương nghiệp) và giá cả sản xuất 
công nghiệp (giá bán buôn công nghiệp). 

b. Tư bản cho vay và lợi tức cho vay 

- Tư bản cho vay là hỡnh thức tư bản xuất hiện từ trước chủ 
nghĩa tư bản. Điều kiện tồn tại của hỡnh thức tư bản này là sản 


phẩm trở thành hàng hoá và tiền tệ đó phỏt triển cóc chức năng 


219 


của mỡnh. Trước chủ nghói tư bản, hỡnh thức đặc trưng của tư bản 
cho vay là tư bản cho vay nặng lói. Trong xó hội tư bản, tư bản cho 
vay là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi mà người chủ của nó cho 
nhà tư bản khác sử dụng trong thời gian nhất định để nhận được số 
tiền lời nào đó (gọi là lợi tức). 

Tư bản cho vay có đặc điểm a) Quyền sở hữu tách rời quyền 
sử dụng tư bản. Đối với người cho vay nó là tư bản sở hữu, đối với 
người đi vay nó là tư bản sử dụng. b) Tư bản cho vay là một hàng 
hoá đặc biệt, vỡ khi cho vay người bỏn khụng mất quyền sở hữu, 
cũn người mua chỉ được mua quyền sử dụng trong một thời gian 
nhất định. Và khi sử dụng thỡ giỏ trị của nú khụng mất đi mà cũn 
tăng lên; giá cả của nó không do giá trị mà do giá trị sử dụng của 
tư bản cho vay, do khả năng tạo ra lợi tức của nó quyết định. Lợi 
tức chính là gái cả của hàng hoá tư bản cho vay. c) Tư bản cho vay 
là tư bản được sùng bái nhất. Do vận động theo công thức T-T” nên 
nó gây ấn tượng hỡnh thức rằng tiền cú thể đẻ ra tiền. 

Sự hỡnh thành tư bản cho vay là kết quả của sự phát triển 
quan hệ hàng hoá-tiền tệ đến một trỡnh độ nhất định làm xuất hiện 
một quan hệ là có nơi tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, có nơi lại thiếu tiền 
để hoạt động. Tư bản cho vay ra đời góp phần vào việc tích tụ, tập 
trung tư bản, mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ 
chu chuyển của tư bản. Do đó nó góp phần làm tăng thêm tổng giá 
trị thặng dư trong xó hội. 

- Lợi tức và tỷ suất lợi tức. Lợi tức (ký hiệu là z) là một phần 
của lợi nhuận bỡnh quõn mà tư bản ởi vay trả cho tư bản cho vay 
về quyền sở hữu tư bản để được quyền sử dụng tư bản trong một 
thời gian nhất định. Người cho vay và người đi vay thoả thuận với 


nhau về tỷ suất lợi tức. 


220 


Tỷ suất lợi tức (ký hiệu là z') là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số 
lợi tức và số tư bản tiền tệ cho vay trong một thời gian nhất định. 
Công thúc tính z' = ca OC: trong đó K..là số tư bản cho vay. 

Tỷ suất lợi tức phụ thuộc vào tỉ suất lợi nhuận bỡnh quõn và 
quan hệ cung - cầu về tư bản cho vay. Giới hạn vận động của tỷ 
suất lợi tức là 0 < z' < p.. 

c. Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa. Ngân hàng và lợi 
nhuận ngân hàng 

- Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa là hỡnh thức vận động 
của tư bản cho vay. Sự ra đời và tồn tại của tín dụng bắt nguồn từ 
đặc điểm của chu chuyển vốn tiền tệ và sự cần thiết sinh lơi đối với 
tiền tệ tạm thời nhàn rỗi và nhu cầu vồn cho sản xuất và kinh 
doanh nhưng chưa tích luỹ kịp. Chính những diễn biến nói trên đó 
dẫn đến sự hỡnh thành quan hệ cung cầu tiền tệ giữa người đi vay 
và người cho vay. 

Những hỡnh thức cơ bản của tín dụng tư bản chủ nghĩa gồm 
a) tín dụng thương nghiệp (tín dụng giữa các nhà tư bản trực tiếp 
kinh doanh, mua bán chịu hàng hoá với nhau) và b) tín dụng ngân 
hàng (tín dụng giữa những người có tiền cho những người sản xuất, 
kinh doanh vay tiên thông qua môi giới trung gian là các ngân 
hàng, trong đó, ngân hàng vừa đại diện cho người ởi vay, vừa đại 
diện cho người cho vay). 

- Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng. Tư bàn ngân hàng là loại 
xí nghiệp tư bản kinh doanh tư bản tiền tệ và làm môi giới cho 
người đi vay và người cho vay. Nghiệp vụ ngân hàng chia ra thành 
nghiệp vụ nhận gửi và nghiệp vụ cho vay. Ngân hàng vay tiền theo 
tỷ suất lợi tức thấp, cho vay theo tỷ suất lợi tức cao hơn. Ngân 


hàng đem một phần của số chênh lệch đó trang trải các chi phí cần 


221 


thiết về nghiệp vụ của mỡnh, phần cũn lại là lợi nhuận ngõn hàng. 
Sự cạnh tranh giữa cóc ngành trong xó hội tư bản chủ nghĩa làm 
cho lợi nhuận ngõn hàng cũng bằng lợi nhuận bỡnh quõn; nếu 
khụng, chủ ngõn hàng sẽ chuyển vốn sang kinh doanh cỏc ngành 
khốc. 

Ngoài nghiệp vụ trờn, ngõn hàng cũn đóng vai trũ “thủ quỹ” 
cho xó hội và làm trung tốm thanh toỏn cho cóc nhà tư bản. Các 
nhà tư bản đều có tài khoản riêng, nghĩa là đều gửi vốn ở ngân 
hàng. Khi mua bán, thanh toán với nhau, họ chỉ cần gửi séc đến 
ngân hàng, Ngân hàng sẽ chuyển số tiền ghi trong séc từ tài khoản 
của người mua sang tài khoản của người bán. Việc thanh toán này 
vừa tiện lợi, nhanh chóng, vừa giảm được lượng tiền mặt trong lưu 
thông. 

d. Công ty cổ phần. Tư bản giả và thị trường chứng 
khoán 

- Công ty cổ phần. Sự phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
và các quan hệ tín dụng đó làm xuất hiện cóc cụng ty cổ phần- loại 
xớ nghiệp lớn mà vốn của nú hỡnh thành từ việc liờn kết nhiều tư 
bản cá biệt và các nguồn tiết kiệm cá nhân thông qua việc phát 
hành cổ phiếu. 

Cổ phiếu là loại chứng khoán có giá, bảo đảm cho người sở 
hữu nó được quyền nhận một phần thu nhập của công ty dưới hỡnh 
thức lợi tức cổ phiếu (cổ tức). Lợi tức cổ phiếu khụng cố định mà 
phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty. Về nguyên tắc, công 
ty cổ phần không hoàn lại vốn cho chủ cổ phiếu; cổ phiếu bị mất 
giá trị khi công ty bị phá sản. Cổ phiếu có nhiều loại cổ phiếu 
thường, cổ phiếu ưu đói, cổ phiếu ghi danh (cú ghi tờn người mua), 


cổ phiếu vô danh (không ghi tên người mua). 


222 


Cổ phiếu được mua bán trên thị trường theo giá gọi là thị giá 
cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu luôn biến động, một phần do sự biến 
động của tỷ suất lợi tức ngân hàng, một phần vỡ những đánh giá về 
tỡnh hỡnh hoạt động của công ty cổ phần, về lợi tức cổ phiếu dự 
đoán sẽ thu được. 

Người mua cổ phiếu gọi là cổ đông. Về mặt tổ chức và quản 
lý, đại hội cổ đông là cơ quan tối cao bầu ra hội đồng quản trị và 
quyết định phương hướng kinh doanh cùng những vấn để quan 
trọng khác trong hoạt động của công ty. Phiếu biểu quyết trong 
đại hội cổ đông được quy định theo số lượng cổ phiếu, bởi vậy 
những nhà tư bản nắm được số cổ phiếu khống chế có khả năng 
thao túng mọi hoạt động của công ty. 

Ngoài cổ phiếu, khi cần vốn cho hoạt động kinh doanh, công 
ty cổ phần cũn phỏt hành trỏi phiếu. Khỏc với cổ phiếu, trỏi phiếu 
cho người sở hữu nó có quyền được nhận một khoản lợi tức cố định 
và được hoàn trả vốn sau thời hạn ghi trên trái phiếu. Người mua 
trái phiếu không được tham gia đại hội cổ đông. 

Sự ra đời và phát triển của công ty cổ phần là nguồn lợi lớn 
đối với các nhà tư bản. Nhờ nó mà tư bản được tập trung nhanh 
chóng và xuất hiện những xí nghiệp khổng lồ mà không một tư bản 
riêng lẻ nào đủ sức tạo nên. Đồng thời nó cũn tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự di chuyển tư bản đầu tư, tăng tính linh hoạt và cạnh 
tranh trong nền kinh tế. 

- Tư bản giả và thị trường chứng khoán. Tư bản giả là tư bản 
tồn tại dưới hỡnh thức chứng khoỏn cú giỏ, nú mang lại thu nhập 
cho người sở hữu chứng khoán đó. Tư bản giả bao gồm hai loại chủ 
yếu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành và trái phiếu do công ty 
hoặc ngân hàng hay nhà nước phát hành. Tư bản giả có các đặc 


điểm có thể mang lại thu nhập cho người sở hữu nó; có thể mua bán 


223 


được; bản thân tư bản giả không có giá trị, sự vận động của nó hoàn 
toàn tách rời sự vận động của tư bản thật, nó có thể tăng hay giảm 
mà không cần có sự thay đổi tương đương của tư bản thật. 

- Thị trường chứng khoán. Chứng khoán là các loại giấy tờ có 
giá trị như cổ phiếu, trái phiếu, công trái, kỳ phiếu, tín phiếu, văn 
tự cầm cố, các loại chứng chỉ quỹ đầu tư v.v. Thị trường chứng 
khoán là loại thị trường mua bán các loại chứng khoán. 

Thị trường chứng khoán là loại thị trường rất nhạy với các 


L 


biến động kinh tế, chính trị-xó hội, là “ phong vũ biểu” của nền 
kinh tế. Giỏ cả chứng khoỏn tăng biểu hiện nền kinh tế phát triển, 
ngược lại biểu hiện nền kinh tế đang sa sút, khủng hoảng. 


e. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông 
nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa 


- Sự hỡnh thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông 
nghiệp. Trong nông nghiệp, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
được hỡnh thành chủ yếu trên hai con đường. Một là, thông qua cải 
cách, dần dần chuyển kinh tế địa chủ phong kiến sang kinh doanh 
theo phương thức tư bản chủ nghĩa như ở Đức, Ý, Nhật, Nga v.v. Hai 
là, thống qua cách mạng dân chủ tư sản, xoá bỏ kinh tế địa chủ 
phong kiến, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa như ở Anh, Mỹ, 
Pháp v.v. Đặc điểm nổi bật của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
trong nông nghiệp là chế độ độc quyền sở hữu ruộng đất và độc 
quyền kinh doanh ruộng đất. Cả hai loại độc quyền ruộng đất nói 
trên đó ngăn cản tự do cạnh tranh trong nụng nghiệp. Về quan hệ 
xó hội đối với ruộng đất trong chủ nghĩa tư bản bao gồm ba giai cấp 
địa chủ (độc quyền sở hữu ruộng đất), tư bản kinh doanh nông 
nghiệp (độc quyền kinh doanh ruộng đất) và giai cấp công nhân 


nông nghiệp. 


224 


- Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa. Nhà tư bản kinh doanh 
nông nghiệp phải thuê ruộng đất của địa chủ và thuê công nhân để 
tiến hành sản xuất. Do đó nhà tư bản phải trích một phần giá trị 
thặng dư do công nhân tạo ra để trả cho địa chủ dưới hỡnh thức 
địa tô. Như vậy, địa tô tư bản chủ nghĩa là một bộ phận lợi nhuận 
siờu ngạch ngoài lợi nhuận bỡnh quõn của tư bản đầu tư trong 
nông nghiệp do công nhân nông nghiệp tạo ra mà nhà tư bản kinh 
doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ với tư cách là kẻ sở hữu 
ruộng đất. 

- Cóc hỡnh thức địa tô tư bản chủ nghĩa 

+ Địa tô chênh lệch. Nông nghiệp có một số đặc điểm khác 
với công nghiệp, như số lượng ruộng đất bị giới hạn; độ màu mỡ tự 
nhiên và vị trí địa lý của ruộng đất không giống nhau; các điều 
kiện thời tiết, khí hậu của địa phương ít biến động; nhu cầu hàng 
hoá nông phẩm ngày càng tăng. Do đó, xó hội buộc phải canh tóc 
trờn ruộng đất xấu nhất (về độ màu mỡ và vị trí địa lý) nờn giỏ cả 
hàng hoỏ nụng phẩm được hỡnh thành trờn cơ sở điều kiện sản 
xuất xấu nhất chứ không phải ở điều kiện trung bỡnh như trong 
cụng nghiệp. Vỡ thế, canh tóc trờn đất tốt và trung bỡnh sẽ cú lợi 
nhuận siờu ngạch. Phần lớn lợi nhuận siờu ngạch sẽ tồn tại thường 
xuyên, tương đối ổn định và chuyển hoá thành địa tô chênh lệch. 
Như vậy, địa tô chênh lệch là phần lợi nhuận siờu ngạch ngoài lợi 
nhuận bỡnh quốõn thu được trên ruộng đất có điều kiện sản xuất 
thuận lợi hơn. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được 
quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất và giá cả 
sản xuất cá biệt trên ruộng đất tốt và trung bỡnh (ký hiệu Rcl). Địa 
tô chênh lệch có hai loại là địa tô chênh lệch TI và địa tô chênh lệch 
H. 


225 


a) Địa tô chênh lệch T là loại địa tô thu được trên những ruộng 


đất có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Chẳng hạn, có độ màu mỡ tự 


nhiờn trung bỡnh, tốt và cú vị trớ gần nơi tiêu thụ hay gần đường 


giao thông. 


Ví dụ 1, Địa tô chênh lệch I thu được trên những ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên trung 


bỡnh và tốt (giả sử cú P' = 20%). 


Loại | Tư |P' Sản | Giá cả sản xuất | Giá cả sản xuất Địa tô 
ruộng | bản lượng cá biệt chung chênh lệch 
đầu (tạ) | Của | Của tổng | Của | Của tổng 
tư 1 tạ sản 1tạ | sản phẩm 
phẩm 
Tốt 100120 6 20 120 30 180 60 
Trun |100120 24 120 30 150 30 
g 
bỡnh 
Xấu | 100120 4 30 120 30 120 0 


Ví dụ 2, Địa tô chênh lệch I thu được trên những ruộng đất có vị trí thuận lợi như gần nơi 


tiêu thụ hay gần đường giao thông. 


VỊ trí Tư P Sản | Chi phí | Tổng | Giá Giá cả sản | Địa tô 
ruộng bản lượng vận giá cả | cả xuất chung | chênh 
đất đầu (tạ) | chuyển | sản sản lệch 
tư xuất | xuất | Củ Của 
cá cá | a1 | tổng sản 
biệt | biệt | tạ | phẩm 
ltạ 

Gần thị | 100 | 20 0 120 G1: "|| 27: 135 15 
trường 
Xa thị| 100 | 20 15 135 Z7: (| 27 135 0 
trường 


b) Địa tô chênh lệch II là loại địa tô thu được nhờ thâm canh 


năng suất, là kết quả của tư bản đầu tư thêm trên cùng đơn vị diện 


tích. 


Ví dụ 3, Cần chú ý rằng, năng suất của lần đầu tư thêm phải lớn hơn năng suất của lần 


đầu tư trờn ruộng xấu, thỡ khi đó mới có được lợi nhuận siêu ngạch. 


226 


Loại | Lần Tư P | Sản | Giá cả Giá cả sản xuất Địa tô 
ruộng | đầu bản lượng sản chung chênh 
tư đầu (tạ) | xuất cá | ltạ | Tổng sản lệch 
tư biệt 1tạ lượng 
Cùng | Thứ | 100 L20 4 30 30 120 0 
một 1 
thửa | Thứ | 100 |20 6 20 30 180 60 
ruộn 2 
g Thứ | 100 120 ö 15 30 240 120 
3 


Trong thời hạn hợp đồng, lợi nhuận siêu ngạch do đầu tư 
thâm canh đem lại thuộc nhà tư bản kinh doanh ruộng đất. Chỉ đến 
khi hết thời hạn hợp đồng, địa chủ mới tỡm cóỏch nõng giỏ cho thuờ 
ruộng đất, tức là biến lợi nhuận siêu ngạch do đầu tư thâm canh 
đem lại (địa tô chênh lệch TT) thành địa tô chênh lệch I. Tốnh trạng 
này dẫn đến mâu thuẫn: nhà tư bản thuê đất muốn kéo dài thời 
hạn thuê, cũn địa chủ lại muốn rút ngắn thời hạn cho thuê. Do đó, 
trong thời gian thuê đất, nhà tư bản tỡm mọi cóch quay vũng, tận 
dụng, vắt kiệt độ màu mỡ đất đai. 

+ Địa tô tuyệt đối là loại địa tô mà các nhà tư bản kinh doanh 
nông nghiệp tuyệt đối phải nộp cho địa chủ, dù ruộng đất đó tốt 
hay xấu, ở gần hay xa. Địa tô tuyệt đối là số lợi nhuận siêu ngạch 
đôi ra ngoài lợi nhuận bỡnh quõn, hỡnh thành nờn bởi chờnh lệch 
giữa giỏ trị nụng sản với giỏ cả sản xuất chung của nụng phẩm. 

Ví dụ, Có hai tư bản trong nông nghiệp và trong công nghiệp 
đều là 100, cấu tạo hữu cơ trong nông nghiệp là 3/2, cấu tạo hữu 
cơ trong cụng nghiệp là 4/1. Giả sử m=100%, thỡ giỏ trị sản phẩm 
và giỏ trị thặng dư sản xuất ra trong từng lĩnh vực sẽ là: Trong 


công nghiệp 80c + 20v + 20m = 120; Trong nông nghiệp 60c + 


227 


40v + 40m = 140. Giá trị thặng dư dụi ra trong nụng nghiệp so với 
trong cụng nghiệp là 20. Số chờnh lệch này khụng bị bỡnh quõn 
hoỏ mà chuyển hoỏ thành địa tô tuyệt đối. 

Cơ sở của địa tô tuyệt đối là so cấu tạo hữu cơ của tư bản 
trong nông nghiệp thấp hơn trong cụng nghiệp. Cũn trong nguyờn 
nhõn tồn tại địa tô tuyệt đối là do chế độ đọc quyền sở hữu ruộng 
đất đó ngăn cản nông nghiệp tham gia cạnh tranh giữa các ngành 
để hỡnh thành lượi nhuận bỡnh quõn. 

+ Địa tô độc quyền là hỡnh thức đặc biệt của địa tô tư bản chủ 
nghĩa. Địa tô độc quyền có thể tồn tại trong nông nghiệp, công 
nghiệp khai thác và ở các khu đất trong thành thị. Trong nông 
nghiệp, địa tô độc quyền có ở các khu đất có tính chất đặc biệt, cho 
phép trồng các loại cây đặc sản hay sản xuất các sản phẩm đặc biệt. 
Trong công nghiệp khai thác, địa tô độc quyền có ở khai thác kim 
loại, khoáng chất quý hiếm, hoặc những khoáng sản có nhu cầu 
vượt xa khả năng khai thác chúng. Trong thành thị, địa tô độc 
quyền có ở các khu đất có vị trí thuận lợi cho phép xây dựng các 
trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhà cho thuê có khả 
năng thu lợi nhuận cao. Nguồn gốc của địa tô độc quyền cũng là lợi 
nhuận siêu ngạch do giá cả độc quyền của sản phẩm thu được trên 


đất đai ấy, mà nhà tư bản phải nộp cho địa chủ. 


Câu hỏi ôn tập 
1. Phân tích sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản. Theo anh 
(chị), điều kiện gỡ quyết định tiền tệ biến thành tư bản, Vỡ sao? 
2. Phân tích hàng hoá sức lao động và ý nghĩa của lý luận này 
đối với lý luận giá trị thặng dư? 
3. Phân tích quá trinh sản xuất giá trị thặng dư và những 


nhận xét từ quá trỡnh sản xuất đó? 


228 


4. Cơ sở và ý nghĩa của việc phõn chia tư bản thành tư bản bất 
biến và tư bản khả biến? 

5. Phân tích 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong 
chủ nghĩa tư bản. í nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiờn cứu 
vấn đề này? 

6. So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận, tỷ suất giá trị thặng 
dư với tỷ suất lợi nhuận? 

7. Phân tích thực chất và động cơ tích luỹ tư bản. Mối quan hệ 
và sự khác nhau giữa tích tụ và tập trung tư bản. Vai trũ của tập 
trung tư bản trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản? 

8. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ tư 
bản. í nghĩa của việc nghiờn cứu vấn đề này? 

9. Trỡnh bày khỏi niệm chi phí sản xuất TBCN, lợi nhuận và tỉ 
suất lợi nhuận. Sự xuất hiện các khái niệm trên đó che lấp bản 
chất và nguồn gốc của chỳng như thế nào? 

10. Phõn tớóch sự hỡnh thành tỷ suất lợi nhuận bỡnh quõn và 
giỏ cả sản xuất. í nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu 
vấn đề này? 

11. Phân tích những nội dung cơ bản về sự hỡnh thành cụng 
ty cổ phần và thị trường chứng khoán. í nghĩa thực tiễn của việc 
nghiờn cứu vấn để này ở nước ta hiện nay? 

12. Phân tích bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa và các 
hỡnh thức địa tô.Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này? 

13. Phõn tóch sự hỡnh thành địa tô chênh lệch. Phân biệt địa 
tô chênh lêch I và địa tô chênh lệch II. í nghĩa của việc nghiờn cứu 
địa tô chêng lệch TT? 


229 


CHƯƠNG G. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 
VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 


I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 


1. Sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do sang 
chủ nghĩa tư bản độc quyền 


a. Nguyờn nhõn hỡnh thành chủ nghĩa tư bản độc quyền 

Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, C.Mác và 
Ph.Ăngghen đó dự bỏo rằng, tự do cạnh tranh sinh ra tóch tụ và 
tập trung sản xuất; tóch tụ và tập trung sản xuất phỏt triển đến 
một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền. Vận dụng sáng tạo 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mỏc vào điều kiện lịch sử mới của 
thế giới, V.I. Lênin đó chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản đó 
chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền, đồng thời ông nêu ra 
những (năm) đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa đó. 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX do những nguyên nhân 

1) Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của tiến 
bộ khoa học kỹ thuật đẩy nhanh quá trỡnh tóch tụ và tập trung sản 
xuất, hỡnh thành cỏc xớ nghiệp cú quy mụ lớn 

2) Vào 30 năm cuối của thế kỷ XIX, những thành tựu khoa học 
kỹ thuật mới xuất hiện như lũ luyện kim mới Betsơme, Máctanh, 
Tômát v.v đó tạo ra sản lượng lớn gang thép với chất lượng cao; 
phát hiện ra hoá chất mới như axit sunphuaric, thuốc nhuộm v.v; 
động cơ điezen, máy phát điện, máy tiện, máy phay v.v ra đời; phát 
triển những phương tiện vận tải mới như xe hơi, tàu thuỷ, xe điện, 
máy bay v.v và đặc biệt là đường sắt. Những thành tựu khoa học kỹ 
thuật này, một mặt làm xuất hiện những ngành sản xuất mới đũi 


hỏi xớ nghiệp phải cú quy mụ lớn; mặt khỏc, nú dẫn đến tăng năng 


230 


suất lao động, tăng khả năng tích luỹ tư bản, thúc đẩy phát triển 
sản xuất lớn 

3) Trong điều kiện phát triển của khoa học kỹ thuật, sự tác 
động của các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản như quy luật 
giá trị thặng dư, quy luật tích luỹ v.v ngày càng mạnh mẽ, làm biến 
đổi cơ cấu kinh tế của xó hội tư bản theo hướng tập trung sản xuất 
quy mồ lớn 

4) Cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà tư bản phải tích cực cải 
tiến kỹ thuật, tăng quy mô tích luỹ để thắng thế trong cạnh tranh. 
Đồng thời, cạnh tranh gay gắt làm cho các nhà tư bản vừa và nhỏ 
bị phá sản, cũn cóc nhà tư bản lớn phát tài, làm giàu với số tư bản 
tập trung và quy mô xí nghiệp ngày càng to lớn 

5) Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1873 trong toàn bộ thế giới 
tư bản chủ nghĩa làm phá sản hàng loạt xí nghiệp vừa và nhỏ, thúc 
đẩy nhanh chóng quá trỡnh tóch tụ và tập trung tư bản 

6) Sự phát triển của hệ thống tín dụng tư bản chủ nghĩa trở 
thành đũn bẩy mạnh mẽ thỳc đẩy tập trung sản xuất, nhất là việc 
hỡnh thành cỏc cụng ty cổ phần, tạo tiền để cho sự ra đời của các 
tổ chức độc quyền. 

Từ những nguyên nhân trên, V.I.Lênin khẳng định “tự do cạnh 
tranh đẻ ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này, khi 
phát triển tới một mức độ nhất định, lại dẫn tới độc quyền”?2. 

b. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

Chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do phát triển đến độ nhất 
định thỡ xuất hiện cóc tổ chức độc quyền. Lúc đâu tư bản độc 
quyền chỉ có trong một số ngành, một số lĩnh vực của nền kinh tế. 
Hơn nữa, sức mạnh kinh tế của các tổ chức độc quyền cũng chưa 


thật lớn. Tuy nhiên, sau này, sức mạnh của các tổ chức độc quyền 


2 _V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.27, tr.402 


231 


đó được nhân lên nhanh chóng và từng bước chiếm địa vị chi phối 
trong toàn bộ nền kinh tế. Chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn 
phát triển mới- chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

Xét về bản chất, chủ nghĩa tư bản độc quyền là một nấc thang 
phát triển mới của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 
là chủ nghĩa tư bản trong đó ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực của 
nền kinh tế tồn tại các tổ chức tư bản độc quyền và chúng chi phối 
sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Nếu trong thời kỳ chủ nghĩa 
tư bản cạnh tranh tự do, sự phân hoá giữa các nhà tư bản chưa 
thực sự sâu sắc nên quy luật thống trị của thời kỳ này là quy luật 
lợi nhuận bỡnh quõn, cũn trong chủ nghĩa tư bản độc quyền, quy 
luật thống trị là quy luật lợi nhuận độc quyền. 

Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền vẫn không làm thay 
đổi được bản chất của chủ nghĩa tư bản. Bản thân quy luật lợi 
nhuận độc quyền cũng chỉ là một hỡnh thỏi biến tướng của quy 
luật giá trị thặng dư. 

2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc 
quyền 

a. Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền 

Tích tụ và tập trung sản xuất cao dẫn đến hỡnh thành cóc tổ 
chức độc quyền là đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa đế quốc. 
Tổ chức độc quyền là tổ chức liên minh giữa các nhà tư bản lớn để 
tập trung vào trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một số 
loại hàng hoá nào đó nhằm mục đích thu được lợi nhuận độc quyền 
cao. Khi mới bắt đầu quá trỡnh độc quyền hoá, các liên minh độc 
quyền hỡnh thành theo liờn kết ngang, nghĩa là mới chỉ liên kết 
những doanh nghiệp trong cùng một ngành, nhưng về sau theo 
mối liên hệ dây chuyền, các tổ chức độc quyền đó phỏt triển theo 


liờn kết dọc, mở rộng ra nhiều ngành khỏc nhau. Những hỡnh thức 


232 


độc quyển cơ bản là cácten, xanhởica, tòrớt, côngxoócxiom, 
cônggơlômêrat. 

Cỏcten là hỡnh thức tổ chức độc quyền giữa các nhà tư bản ký 
hiệp nghị thoả thuận với nhau về giỏ cả, quy mụ sản lượng, thị 
trường tiêu thụ, kỳ hạn thanh toán v.v. Các nhà tư bản tham gia 
cácten vẫn độc lập về sản xuất và lưu thông. Họ chỉ cam kết làm 
đúng hiệp nghị. Vỡ vậy, cỏcten là liờn minh độc quyền không vững 
chắc. Trong nhiều trường hợp, những thành viên thấy ở vào vị trí 
bất lợi đó rỳt ra khỏi cỏcten, làm cho cỏcten thường tan vỡ trước kỳ 
hạn. 

Xanhđica là hỡnh thức tổ chức độc quyền cao hơn, ổn định 
hơn cácten. Các xí nghiệp tham gia xanhđica vẫn giữ độc lập về 
sản xuất, chỉ phụ thuộc về lưu thông: mọi việc mua- bán do một 
ban quản trị chung của xanhđica đảm nhận. Mục đích của 
xanhđica là thống nhất đầu mối mua và bán để mua nguyên liệu 
với giá rẻ, bán hàng hoá với giá đắt nhằm thu lợi nhuận độc quyền 
cao. 

Tòrớt là một hỡnh thức độc quyền cao hơn cácten và 
xanhđica, nhằm thống nhất cả việc sản xuất, tiêu thụ, tài vụ đều do 
một ban quản trị quản lý. Cóc nhà tư bản tham gia tòrớt trở thành 
những cổ đông thu lợi nhuận theo số lượng cổ phần. 

Cụngxoúcxiom là hỡnh thức tổ chức độc quyền có trỡnh độ và 
quy mô lớn hơn các hỡnh thức độc quyền trên. Tham gia 
côngxoócxiom không chỉ có các nhà đầu tư tư bản lớn mà cũn cú cả 
cóc xanhđica, tòrớt, thuộc các ngành khác nhau nhưng liên quan 
với nhau về kinh tế, kỹ thuật. Với kiểu liên kết dọc như vậy, một 
côngxoóc xiom có thể có hàng trăm xí nghiệp liên kết trên cơ sở 


hoàn toàn phụ thuộc về tài chính vào một nhóm tư bản kếch sù. 


233 


Từ giữa thế kỷ XX phát triển một kiểu liên kết mới- liên kết đa 
ngành- hỡnh thành những cụnglụmờrat hay consơn khổng lồ thâu 
tóm nhiều công ty, xí nghiệp thuộc những ngành công nghiệp rất 
khác nhau, đồng thời bao gồm cả vận tải, thương mại, ngân hàng 
và các dịch vụ khác v.v 

Nhờ nắm được địa vị thống trị trong lĩnh vực sản xuất và lưu 
thông, các tổ chức độc quyền có khả năng định ra giá cả độc 
quyền. Giá cả độc quyền là giá cả hàng hoá có sự chênh lệch rất 
lớn so với giá cả sản xuất. Họ định ra giá cả độc quyền cao hơn giá 
cả sản xuất đối với những hàng hoá mà họ bán ra và giá cả độc 
quyền thấp hơn giá cả sản xuất đối với những hàng hoá mà họ 
mua, trước hết là nguyên liệu. Qua đó, họ thu được lợi nhuận độc 
quyền. Tuy nhiên, giá cả độc quyền không thủ tiêu được tác động 
của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư. Vỡ xột toàn bộ xó 
hội thỡ tổng giỏ cả vẫn bằng tổng số giỏ trị và tổng lợi nhuận vẫn 
bằng tổng giỏ trị thặng dư trong các nước tư bản chủ nghĩa. Những 
thứ mà các tổ chức độc quyền kếch xù thu được cũng là những thứ 
mà các tầng lớp tư sản vừa và nhỏ, nhân dân lao động ở các nước 
tư bản chủ nghĩa và nhân dân ở các nước thuộc địa và phụ thuộc 
mất đi. 

b. Tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính 

Cựng với quỏ trỡnh tóch tụ và tập trung sản xuất, trong cụng 
nghiệp cũng diễn ra quỏ trỡnh tóch tụ, tập trung tư bản trong 
ngân hàng, dẫn đến hỡnh thành cóc tổ chức độc quyền trong ngân 
hàng. Quy luật tích tụ, tập trung tư bản trong ngân hàng cũng 
giống như trong công nghiệp, do quá trỡnh cạnh tranh cóc ngõn 
hàng vừa và nhỏ bị thôn tính, dẫn đến hỡnh thành những ngõn 
hàng lớn. Khi sản xuất trong ngành cụng nghiệp tóch tụ ở mức độ 


cao, thỡ cóc ngõn hàng nhỏ khụng đủ tiềm lực và uy tín phục vụ 


234 


cho công việc kinh doanh của các xí nghiệp công nghiệp lớn. Các 
tổ chức độc quyền này tỡm đến các ngân hàng lớn hơn thích hợp 
với các điều kiện tài chính và tín dụng của mỡnh. Trong điều kiện 
đó, các ngân hàng nhỏ phải tự sáp nhập vào các ngân hàng mạnh 
hơn hoặc phải chấm dứt sự tồn tại của mỡnh trước quy luật khốc 
liệt của cạnh tranh. Quỏ trỡnh này đó thỳc đẩy các tổ chức độc 
quyền ngân hàng ra đời. 

Sự xuất hiện, phát triển của các độc quyền trong ngân hàng 
đó làm thay đổi quan hệ giữa tư bản ngân hàng và tư bản công 
nghiệp, làm cho ngân hàng bắt đầu có vai trũ mới. Ngõn hàng từ 
chỗ chỉ là kẻ trung gian trong việc thanh toán và tín dụng, nay đó 
nắm được hầu hết tư bản tiền tệ của xó hội nòờn cú quyền lực vạn 
năng, khống chế mọi hoạt động của nền kinh tế xó hội tư bản. Dựa 
trên địa vị người chủ cho vay, độc quyền ngân hàng cử đại diện của 
mỡnh vào cóc cơ quan quản lý của độc quyền công nghiệp để theo 
dừi việc sử dụng tiền vay, hoặc cóc tổ chức độc quyền ngân hàng 
cũn trực tiếp đầu tư vào công nghiệp. Trước sự khống chế và chỉ 
phối ngày càng xiết chặt của ngân hàng, một quá trỡnh xõm nhập 
tương ứng trở lại của các độc quyền công nghiệp vào ngân hàng 
cũng diễn ra. Các tổ chức độc quyền công nghiệp cũng tham gia 
vào công việc của ngân hàng bằng cách mua cổ phần của ngân 
hàng lớn để chỉ phối hoạt động của ngân hàng, hoặc lập ngân hàng 
riêng phục vụ cho mỡnh. Quỏ trỡnh độc quyền hoá trong công 
nghiệp và trong ngân hàng xoắn xuýt với nhau và thỳc đẩy lẫn 
nhau làm nảy sinh một thứ tư bản mới, gọi là tư bản tài chính. Tư 
bản tài chính là sự thâm nhập và dung hợp vào nhau giữa tư bản 
độc quyền ngân hàng và tư bản độc quyền trong công nghiệp. 

Sự phát triển của tư bản tài chính dẫn đến sự hỡnh thành một 


nhúm nhỏ độc quyền chi phối toàn bộ đời sống kinh tế và chính trị 


235 


của toàn xó hội tư bản gọi là bọn đầu sỏ tài chính. Những người 
đứng đầu tài chính thiết lập sự thống trị của mỡnh thụng qua chế 
độ tham dự. Thực chất của chế độ tham dự là một nhà tài chính 
lớn, hoặc một tập đoàn tài chính nhờ có số cổ phiếu khống chế mà 
nắm được một công ty lớn nhất với tư cách là công ty gốc (hay là 
“công ty mẹ”); công ty này lại mua được cổ phiếu khống chế, thống 
trị được công ty khác, gọi là “công ty con”; “công ty con” đến lượt 
nó lại chi phối các “công ty cháu” cũng bằng cách như thế. Nhờ có 
chế độ tham dự và phương pháp tổ chức tập đoàn theo kiểu móc 
xích như vậy, bằng một lượng tư bản đầu tư nhỏ, các nhà tư bản 
độc quyền tài chính có thể khống chế và điều tiết được một lượng 
tư bản lớn gấp nhiều lần. Ngoài “chế độ tham dự”, bọn đầu sỏ tài 
chính cũn sử dụng những thủ đoạn như lập công ty mới, phát hành 
trái khoán, kinh doanh công trái, đầu cơ chứng khoán ở sở giao 
dịch, đầu cơ ruộng đất v.v để thu được lợi nhuận độc quyền cao. 

Thống trị về kinh tế là cơ sở để bọn đầu sỏ tài chính thống trị 
về chính trị và các mặt khác. Về mặt chính trị bọn đầu sỏ tài chính 
chi phối mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, biến nhà nước 
tư sản thành công cụ phục vụ lợi ích cho chúng. Sự thống trị của 
bọn tài phiệt đó làm nảy sinh chủ nghĩa phỏt xớt, chủ nghĩa quõn 
phiệt và nhiều thứ chủ nghĩa phản động khác, cùng chạy đua vũ 
trang gây chiến tranh xâm lược để áp bức, bóc lột các nước đang 
phát triển và chậm phát triển. 

c. Xuất khẩu tư bản 

V.I.Lênin chỉ ra rằng, xuất khẩu hàng hoá là đặc điểm của 
giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, cũn xuất khẩu tư bản 
là đặc điểm của giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền. Xuất khẩu 
hàng hoá là mang hàng hoá ra nước ngoài để thực hiện giá trị và 


giá trị thặng dư, cũn xuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị ra nước 


236 


ngoài (đầu tư tư bản ra nước ngoài) nhằm mục đích chiếm đoạt giá 
trị thặng dư ở các nước nhập khẩu tư bản đó. 

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, xuất khẩu tư bản trở thành 
tất yếu do những nguyên ngân 

1) Một số ít nước phát triển đó tóch luỹ được một khối lượng 
tư bản lớn và có một số “tư bản thừa” tương đối cần tỡm nơi đầu tư 
có nhiều lợi nhuận hơn so với đầu tư ở trong nước 

2) Nhiều nước lạc hậu về kinh tế bị lôi cuốn vào sự giao lưu 
kinh tế thế giới nhưng lại rất thiếu tư bản, giá ruộng đất tương đối 
hạ, tiền lương thấp, nguyên liệu rẻ, nên tỷ suất lợi nhuận cao, rất 
hấp dẫn đầu tư tư bản. 

Xuất khẩu tư bản được thực hiện dưới hai hỡnh thức chủ yếu 
là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. a) Đầu tư trực tiếp là hỡnh 
thức xuất khẩu tư bản để xây dựng những xí nghiệp mới hoặc mua 
lại những xí nghiệp đang hoạt động ở nước nhận đầu tư, biến nó 
thành một chi nhánh của công ty mẹ ở chính quốc. Các xí nghiệp 
mới hỡnh thành thường tồn tại dưới dạng hỗn hợp song phương 
hoặc đa phương, nhưng cũng có những xí nghiệp toàn bộ vốn của 
công ty nước ngoài. b) Đầu tư gián tiếp là hỡnh thức xuất khẩu tư 
bản dưới dạng cho vay thu lói. Đó là hỡnh thức xuất khẩu tư bản 
cho vay. 

Việc xuất khẩu tư bản là sự mở rộng quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa ra nước ngoài, là công cụ chủ yếu để bành trướng sự 
thống trị của tư bản tài chính ra toàn thế giới. Tuy nhiên, việc xuất 
khẩu tư bản, về khách quan có những tác động tích cực đến nền 
kinh tế các nước nhập khẩu, như thúc đẩy quá trỡnh chuyển kinh 
tế tự cung tự cấp thành kinh tế hàng hoỏ, thỳc đẩy sự chuyển biến 


từ cơ cấu kinh tế thuần nông thành cơ cấu kinh tế nông-công 


237 


nghiệp, mặc dù cơ cấu này cũn quố quặt, lệ thuộc vào kinh tế của 
chớnh quốc. 

d. Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc 
quyền 

Quỏ trỡnh tóch tụ và tập trung tư bản phát triển, việc xuất 
khẩu tư bản tăng lên cả về quy mô và phạm vi tất yếu dẫn tới sự 
phân chia thế giới về mặt kinh tế giữa các tập đoàn tư bản độc 
quyền và hỡnh thành cóc tổ chức độc quyền quốc tế. Thực chất sự 
phân chia thế giới về kinh tế là sự phân chia thị trường tiêu thụ 
hàng hoá và đầu tư. Dưới chủ nghĩa tư bản, thị trường trong nước 
luôn luôn gắn với thị trường ngoài nước. Trước chủ nghĩa tư bản đó 
tồn tại mậu dịch quốc tế. Nhưng trong thời đại tư bản độc quyền, 
vấn đề thực hiện ngày càng trở nên đặc biệt gay gắt. Do đó nhu 
cầu về thị trường ngoài nước tăng lên rất lớn. Trong điều kiện này, 
các độc quyền không đơn thuần cần thị trường tiêu thụ mà cần thị 
trường có sự đảm bảo, ổn định thường xuyên, ngăn được mọi đối 
thủ cạnh tranh. Ngoài ra, việc độc quyền hoá tăng cường, việc mở 
rộng không ngừng quy mô sản xuất của các độc quyền đũi hỏi tăng 
tương đối lượng nguyên liệu mà nguồn cung cấp chủ yếu lại ở 
ngoài những nước tư bản chủ nghĩa phát triển- nơi các độc quyền 
sinh ra và hoạt động. Việc kiểm soát các nguồn nguyên liệu mà độc 
quyền khổng lồ ngày càng quan tâm không thể thực hiện bằng việc 
trao đổi hàng hoá thông thường mà bằng xuất khẩu tư bản, đặc 
biệt là dưới hỡnh thức xuất khẩu tư bản sản xuất. 

Do đó, trong thời đại tư bản độc quyền, cuộc đấu tranh gay 
gắt giành thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu cũng như lĩnh 
vực đầu tư tư bản ở nước ngoài ngày càng mở rộng. Sự đụng độ 
trên trường quốc tế giữa các độc quyền dân tộc có sức mạnh kinh 


tế to lớn và được sự ủng hộ của nhà nước “của mỡnh”, cuộc đấu 


238 


tranh ác liệt giữa chúng sẽ diễn ra và tất yếu nảy sinh nguyện vọng 
thoả hiệp, ký kết các hiệp định để củng cố địa vị độc quyền trong 
những lĩnh vực hoặc những thị trường nhất định. Các hiệp định về 
phân chia thị trường thế giới thường được thực hiện dưới hỡnh thức 
hiệp định Cácten và dẫn tới việc xuất hiện các độc quyền quốc tế 
hay là các liên minh quốc tế giữa các nhà tư bản. Đó là kết quả của 
quá trỡnh tóch tụ sản xuất theo chiều sõu và theo chiều rộng. Ban 
đầu, quá trỡnh tớch tụ sản xuất và hỡnh thành độc quyền dân tộc 
diễn ra trong phạm vi từng nước. Sau đó trên cơ sở phỏt triển của 
quỏ trỡnh tớch tụ, cóc độc quyền lần lượt vượt khỏi biên giới quốc 
gia. Sự thoả hiệp và cạnh tranh giữa các độc quyền quốc gia của 
các nước tư bản khác nhau đó dẫn đến sự hỡnh thành cóc độc 
quyền quốc tế và sự phân chia về kinh tế giữa chúng. Như vậy, sự 
phân chia thế giới về kinh tế (hay là sự phân chia thị trường thế 
giới) là đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Sự phân 
chia này trở thành tất yếu trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc 
quyền và diễn ra trong các tổ chức độc quyền tư nhân. Kết quả là 
dẫn tới sự hỡnh thành cóc tổ chức độc quyền quốc tế dưới các hỡnh 
thức cỏcten, xanhởica, torớt. Sự phân chia này là sự phân chia trực 
tiếp, có quan hệ gắn bó với xuất khẩu tư bản. Điều đó đó được 
V.I.Lênin phân tích sâu sắc và cho đến nay vẫn cũn giỏ trị khoa 
học. 

e. Sự phõn chia thế giới về lónh thổ giữa cóc cường 
quốc đế quốc 

Sự phân chia thế giới về kinh tế được củng cố và tăng cường 
bằng việc phân chia thế giới về lónh thổ. Cỏc cường quốc ra sức 
xâm chiếm các nước chậm phát triển để làm thuộc địa nhằm giành 
thị trường tiêu thụ hàng hoá, nguồn nguyên liệu, nơi đầu tư tư bản 


có lợi và căn cứ quân sự. Từ sau năm 1880, những cuộc xâm chiếm 


239 


thuộc địa bắt đầu phát triển mạnh. Đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ 
XX, các nước đế quốc đó hoàn thành việc phõn chia lónh thổ thế 
giới. Song, sự phõn chia đó rất không đều nên tất yếu dẫn đến 
cuộc đấu tranh đũi chia lại thế giới đó chia xong. Đó là nguyên 
nhân chính dẫn đến các cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất và 
lần thứ hai trong nửa đầu thế kỷ XX. Bản chất của sự phõn chia 
lónh thổ thế giới (hay cũn gọi là sự phõn chia chớnh trị) là thực 
hiện chủ nghĩa thực dõn, hỡnh thành hệ thống thuộc địa. Ngoài ra, 
cũn cú hỡnh thức mà V.I.LLờnin gọi là hỡnh thức quỏ độ. Đó là tạo 
ra sự phụ thuộc về tài chính v.v; ví dụ, Achentina không phải thuộc 
địa với nghĩa đây đủ của Anh nhưng là thuộc địa tài chính của quốc 
gia này. 

Về vấn đề này, V.I.Lênin viết “Khi nói đến chính sách thực 
dân trong thời đại chủ nghĩa đế quốc tư bản, thỡ cần chỳ ý rằng tư 
bản tài chính và chính sách quốc tế thích ứng với nó (...) đó tạo 
nờn hàng loạt hỡnh thức lệ thuộc cú tớnh chất quỏ độ của các 
nước. Tiêu biểu cho thời đại đó, không những chỉ có hai loại nước 
chủ yếu: những nước chiếm thuộc địa và những thuộc địa, mà cũn 
cú nhiều nước phụ thuộc với những hỡnh thức khỏc nhau, những 
nước nào trên hỡnh thức thỡ được độc lấp về chính trị, nhưng thực 
tế lại mắc vào cái lưới phụ thuộc về tài chính và ngoại giao”83. 

Từ những năm 50 của thế kỷ XX trở đi, phong trào giải phóng 
dân tộc phát triển mạnh mẽ đó làm sụp đổ và tan ró hệ thống 
thuộc địa kiểu cũ, nhưng điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa thực 
dân đó bị thủ tiờu. Trỏi lại, cóc cường quốc đế quốc chuyển sang 
thi hành chính sách thực dân mới, mà nội dung chủ yếu của nó là 
dùng viện trợ kinh tế, kỹ thuật, quân sự để duy trỡ sự lệ thuộc của 


cỏc nước đang phát triển vào các nước đế quốc. 


53 _V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.27, tr.485 


240 


Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa đế quốc có liên 
quan chặt chẽ với nhau, nói lên bản chất của chủ nghĩa đế quốc về 
mặt kinh tế là sự thống trị của chủ nghĩa tư bản độc quyền, về mặt 
chính trị là hiếu chiến, xâm lược. 


3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thăng 
dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền 


Các tổ chức độc quyền hỡnh thành do chớnh sự vận động nội 
tại của chủ nghĩa tư bản sinh ra. Độc quyền là biểu hiện mới, mang 
những quan hệ mới nhưng nó không vượt ra khỏi các quy luật của 
chủ nghĩa tư bản, mà chỉ là sự tiếp tục mở rộng, phát triển những 
xu thế sâu sắc nhất của chủ nghĩa tư bản và của nền sản xuất hàng 
hoá nói chung, làm cho các quy luật kinh tế của nền sản xuất hàng 
hoá và của chủ nghĩa tư bản có những biểu hiện mới. 

a. Sự hoạt động của quy luật giá trị 

Do chiếm được vị trí độc quyền nên các tổ chức độc quyền đó 
ỏp đặt giá cả độc quyền; giá cả độc quyền thấp khi mua, giá cả độc 
quyền cao khi bán. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trong giai 
đoạn đế quốc chủ nghĩa quy luật giá trị không cũn hoạt động. Về 
thực chất, giá cả độc quyền vẫn không thoát ly và không phủ định 
cơ sở của nó là giá trị. Các tổ chức độc quyền thi hành chính sách 
giá cả độc quyền chẳng qua là nhằm chiếm đoạt một phần giá trị 
và giá trị thặng dư của những người khác. Nếu xem xét trong toàn 
bộ hệ thống kinh tế tư bản thỡ tổng số giỏ cả vẫn bằng tổng số giỏ 
trị. Như vậy, nếu như trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh 
trnah quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất, thỡ 
trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa quy luật giá trị biểu hiện thành 
quy luật giá cả độc quyền. 


b. Sự hoạt động của quy luật giá trị thặng dư 


241 


Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, quy luật 
giá trị thặng dư biểu hiện thành quy luật tỷ suất lợi nhuận bỡnh 
quõn. Bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, các tổ chức độc 
quyền thao túng nền kinh tế bằng giá cả độc quyền và thu được lợi 
nhuận độc quyền cao. Do đó quy luật lợi nhuận độc quyền cao chỉ 
là hỡnh thức biểu hiện của quy luật giỏ trị thặng dư trong giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa. 

Nguồn gốc của lợi nhuận độc quyền cao là lao động không 
công của công nhân ở các xí nghiệp độc quyền; một phần lao động 
không công của công nhân ở các xí nghiệp không độc quyền; một 
phần giá trị thặng dư của các nhà tư bản vừa và nhỏ bị mất đi do 
thua thiệt trong cuộc cạnh tranh; lao động thặng dư và đôi khi cả 
một phần lao động tất yếu của những người sản xuất nhỏ, nhân 
dân lao động ở các nước tư bản và các nước thuộc địa, phụ thuộc. 

Như vậy, sự biểu hiện của quy luật giá trị thăng dư trong giai 
đoạn đế quốc chủ nghĩa thành quy luật lợi nhuận độc quyền cao 
chỉ là sự phản ánh quan hệ thông trị và bóc lột tư bản độc quyền 
trong tất cả cóc ngành kinh tế của xó hội tư bản và trên toàn thế 
giới. 

II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 
1. Nguyờòn nhõn hỡnh thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước 

a. Nguyờòn nhõn hỡnh thành của chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước 

Vào đầu thế kỷ XX, V.I.Lênin đó chỉ rừ chủ nghĩa tư bản độc 
quyền chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là 
khuynh hướng tất yếu. Nhưng chỉ đến những năm 50 của thế ky 
XX, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước mới trở thành hiện thực 


rừ ràng và là một đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 


242 


Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ra đời do những nguyên 
nhân chủ yếu sau 

1) Tích tụ và tập trung tư bản càng lớn thỡ tóch tụ và tập 
trung sản xuất càng cao, do đó đẻ ra những cơ cấu kinh tế lớn đũi 
hỏi sự điều tiết xó hội đối với sản xuất và phân phối, một sự lên kế 
hoạch hoá tập trung từ một trung tâm. Nói cách khác, sự phát 
triển hơn nữa của trỡnh độ xó hội hoỏ lực lượng sản xuất đó dẫn 
đến yêu cầu khách quan là nhà nước phải đại biểu cho toàn bộ xó 
hội quản lý nền sản xuất. Lực lượng sản xuất xó hội ngày càng cao 
càng mõu thuẫn gay gắt với hỡnh thức chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa, do đó tất yếu đũi hỏi một hỡnh thức mới của quan hệ 
sản xuất để lực lượng sản xuất có thể tiếp tục phát triển trong điều 
kiện cũn sự thống trị của chủ nghĩa tư bản. Hỡnh thức mới đó là 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 

2) Sự phát triển của phân công lao động xó hội đó làm xuất 
hiện một số ngành mà cỏc tổ chức độc quyền tư bản tư nhân không 
thể hoặc không muốn kinh doanh vỡ đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm 
và ít lợi nhuận, nhất là các ngành thuộc kết cấu hạ tầng như năng 
lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản... 
Nhà nước tư sản trong khi đảm nhiệm kinh doanh các ngành đó, 
tạo điều kiện cho các tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh các 
ngành khác có lợi hơn. 

3) Sự thống trị của độc quyền đó làm sõu sắc thờm sự đối 
kháng giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao 
động. Nhà nước phải có những chính sách để xoa dịu những mâu 
thuẫn đó như trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, 
phát triển phúc lợi xó hội v.v. 

4) Cùng với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự bành 


trướng của các liên minh độc quyền quốc tế vấp phải những hàng 


243 


rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi ích với các đối thủ trên thị 
trường thế giới. Tỡnh hỡnh đó đũi hỏi phải cú sự điều tiết các quan 
hệ chính trị và kinh tế quốc tế, trong đó không thể thiếu vai trũ của 
nhà nước. 

5) Việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, cuộc đấu tranh với 
chủ nghĩa xó hội hiện thực và tóc động của cuộc cách mạng khoa 
học, công nghệ cũng đũi hỏi sự can thiệp trực tiếp của nhà nước 
vào đời sống kinh tế. 

b. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh 
của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư 
sản thành một cơ chế thống nhất nhằm làm giàu cho các tổ chức 
độc quyền và giúp quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thích ứng với 
sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất do cuộc cách 
mạng khoa học, công nghệ tạo ra. 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là nấc thang phát triển 
mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Nó là sự thống nhất của ba 
quá trỡnh gắn bú chặt chẽ với nhau: tăng sức mạnh của các tổ chức 
độc quyền, tăng vai trũ can thiệp của nhà nước vào kinh tế, kết hợp 
sức mạnh của độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước trong 
một cơ chế thống nhất và bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các tổ 
chức độc quyển. 

V.I.Lênin chỉ ra rằng “Bọn đầu sỏ tài chính dùng một mạng 
lưới dày đặc những quan hệ lệ thuộc để bao trùm hết thảy các thiết 
kế kinh tế và chính trị (...) đó là biểu hiện rừ rệt nhất của sự độc 
quyền ấy”°”!. Trong cơ cấu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước, nhà nước đó trở thành một tập thể tư bản khổng lồ. Nó cũng 


là chủ sở hữu những xí nghiệp, cũng tiến hành kinh doanh, bóc lột 


4.V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.27, tr.535 


244 


lao động làm thuê như một nhà tư bản thông thường. Nhưng điểm 
khác biệt là ở chỗ ngoài chức năng một nhà tư bản thông thường, 
nhà nước cũn cú chức năng chính trị và các công cụ trấn áp xó hội 
như quân đội, cảnh sát, nhà tù v.v. Ph.Ănghen cho rằng nhà nước 
đó vẫn là nhà nước của các nhà tư bản, là nhà tư bản tập thể lý 
tưởng và nhà nước ấy càng chuyển nhiều lực lượng sản xuất thành 
tài sản của nó bao nhiêu thỡ nú lại càng biến thành nhà tư bản tập 
thể thực sự bấy nhiêu. Như vậy, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước là một quan hệ kinh tế, chính trị, xó hội chứ khụng phải là 
một chớnh sỏch trong giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản. 
Bất cứ nhà nước nào cũng có vai trũ kinh tế nhất định đối với 
xó hội mà nú thống trị, song ở mỗi chế độ xó hội, vai trũ kinh tế 
của nhà nước có sự biến đổi thích hợp đối với xó hội đó. Các nhà 
nước trước chủ nghĩa tư bản chủ yếu can thiệp bằng bạo lực và 
theo lối cưỡng bức siêu kinh tế. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản 
tự do cạnh tranh, nhà nước tư sản ở bên trên, bên ngoài quỏ trỡnh 
kinh tế, vai trũ của nhà nước chỉ dừng lại ở việc điều tiết bằng thuế 
và pháp luật. Ngày nay vai trũ của nhà nước tư sản đó cú sự biến 
đổi, không chỉ can thiệp vào nền sản xuất xó hội bằng thuế, luật 
phỏp mà cũn cú vai trũ tổ chức và quản lý các xí nghiệp thuộc khu 
vực kinh tế nhà nước, điều tiết bằng các biện pháp đũn bẩy kinh tế 
vào tất cả cóc khõu của quỏ trỡnh tỏi sản xuất: sản xuất, phõn 
phối, lưu thông, tiêu dùng. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
là hỡnh thức vận động mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
nhằm duy trỡ sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ nghĩa tư 
bản thích nghỉ với điều kiện lịch sử mới. 
2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền 


nhà nước 


245 


a. Sự kết hợp về nhân sự giữa các tổ chức độc quyền và 
nhà nước 

V.I.Lênin đó từng nhấn mạnh rằng sự liờn minh cỏ nhõn của 
cỏc ngõn hàng với cụng nghiệp được bổ sung bằng sự liên minh cá 
nhân của ngân hàng và công nghiệp với chính phủ “Hôm nay là bộ 
trưởng, ngày mai là chủ ngân hàng; hôm nay là chủ ngân hàng, 
ngày mai là bộ trưởng”°Š. 

Sự kết hợp về nhân sự được thực hiện thông qua các đảng 
phải tư sản và chủ các hội chủ xí nghiệp. Các đảng phái này đó tạo 
ra cho tư bản độc quyền một cơ sở xó hội để thực hiện sự thống trị 
và trực tiếp xây dựng đội ngũ công chức bộ máy nhà nước. Thông 
qua các hội chủ xí nghiệp, một mặt, các đại biểu các tổ chức độc 
quyền tham gia vào bộ máy nhà nước với những cương vị khác 
nhau; mặt khác, các quan chức và nhân viên chính phủ được cài 
vào các ban quan trị của các tổ chức độc quyền, nắm giữ những 
chức vụ trọng yếu chính thức hoặc danh dự, hoặc trở thành những 
người đỡ đầu các tổ chức độc quyền. Sự thâm nhập vào nhau này 
(cũn gọi là sự kết hợp) đó tạo ra những biểu hiện mới trong mối 
quan hệ giữa cóc tổ chức độc quyền và cơ quan nhà nước từ trung 
ương đến các địa phương ở các nước tư bản. 

b. Sự hỡnh thành khu vực kinh tế nhà nước và sở hữu 
nhà nước tư sản 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước thâm nhập vào mọi lĩnh 
vực của đời sống, nhưng nét nổi bật nhất là sức mạnh của độc 
quyền và của nhà nước kết hợp với nhau trong lĩnh vực kinh tế. Cơ 
sở của những biện pháp độc quyền nhà nước trong kinh tế là sự 
thay đổi các quan hệ sở hữu. Nó biểu hiện không những ở chỗ sỡ 


hữu nhà nước tăng lên mà cả ở sự tăng cường mối quan hệ giữa sở 


55 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.31, tr.275 


246 


hữu nhà nước và sở hữu độc quyền tư nhân, hai loại sở hữu này đan 
kết với nhau trong quá trỡnh chu chuyển của tổng tư bản xó hội. 
Sở hữu nhà nước không chỉ bao gồm những động sản và bất động 
sản cần cho hoạt động của bộ máy nhà nước, mà gồm cả những 
doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp và trong các lĩnh vực 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xó hội như giao thông vận tải, giáo dục, y 
tế, bảo hiểm xó hội v.v; trong đó ngân sách nhà nước là bộ phận 
quan trọng nhất 

Sở hữu nhà nước hỡnh thành dưới những hỡnh thức 1) Xõy 
dựng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn của ngân sách. 2) Quốc hữu 
hoá các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua lại. 3) Nhà nước mua cổ 
phiếu của các doanh nghiệp tư nhân. 4) Mở rộng doanh nghiệp nhà 
nước bằng vốn tích luỹ của các doanh nghiệp tư nhân. 

c. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản 

Một trong những hỡnh thức biểu hiện quan trọng của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự điều tiết quá trỡnh kinh tế. 
Hệ thống điều tiết của nhà nước tư sản hỡnh thành một tổng thể 
những thiết chế và thể chế kinh tế của nhà nước. Nó bao gồm bộ 
máy quản lý gắn với hệ thống chính sách, công cụ có khả năng 
điều tiết sự vận động của toàn bộ nền kinh tế quốc dõn, toàn bộ 
quỏ trỡnh tỏi sản xuất xó hội. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước 
được thực hiện dưới nhiều hỡnh thức như: hướng dẫn, kiểm soỏt, 
uốn nắn những lệch lạc bằng cóc cụng cụ kinh tế và cóc cụng cụ 
hành chớnh-phỏp lý, bằng cả ưu đói và trừng phạt; bằng những giải 
phỏp chiến lược dài hạn như lập chương trỡnh, kế hoạch tổng thể 
phỏt triển kinh tế, khoa học, cụng nghệ, bảo vệ môi trường, bảo 
hiểm xó hội v.v và bằng cả cóc giải phỏp ngắn hạn. 

Các chính sách kinh tế của nhà nước tư sản là sự thể hiện rừ 


nột nhất sự điều tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 


247 


nước. Chúng bao gồm nhiều lĩnh vực như chính sách chống khủng 
hoảng chu kỳ, chống lạm phát, chính sách về tăng trưởng kinh tế, 
chính sách xó hội, chớnh sóch kinh tế đối ngoại. Các công cụ chủ 
yếu của nhà nước tư sản để diều tiết kinh tế và thực hiện các chính 
sách kinh tế như ngân sách, thuế, hệ thống tiền tệ-tín dụng, các 
doanh nghiệp nhà nước, kế hoạch hoá hay chương trỡnh hoỏ kinh 
tế và cóc cụng cụ hành chớnh-phỏp lý. Tuỳ thuộc vào điều kiện và 
hoàn cảnh cụ thể của từng nước, trong từng thời kỳ và sự vận dụng 
các học thuyết kinh tế, sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản có 
các mô hỡnh thể chế kinh tế khỏc nhau như mô hỡnh trọng cầu, 
mụ hỡnh trọng cung, mụ hỡnh trọng tiền v.v. Những học thuyết 
kinh tế quan trọng đó được vận dụng vào sự điều tiết kinh tế của 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước như học thuyết của Kenynes 
(.Kenynes 1854-1946) chiếm vị trí thống trị từ những năm 40-70 
của thế kỷ XX, sau đó là học thuyết kinh tế của P. A.Samuelson 
đang là cơ sở lý luận cho sự điều tiết vĩ mô của nhà nước và quản lý 
vĩ mụ của cóc doanh nghiệp. 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA 
TƯ BẢN 
1. Vai trũ của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền 
sản xuất xó hội 

Chủ nghĩa tư bản phát triển qua hai giai đoạn, từ chủ nghĩa tư 
bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền mà nấc 
thang tột cùng của nó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 
Trong suốt quá trỡnh phỏt triển, chủ nghĩa tư bản đó cú những mặt 
tóch cực đối với phát triển sản xuất. Đó là 

1) chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn hiện đại. 
Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản đó giải phúng loài người khỏi “đêm 


trường trung cổ” của xó hội phong kiến, đoạn tuyệt với nền kinh tế 


248 


tự nhiên, tự túc, tự cấp chuyển sang phát triển kinh tế hàng hoá tư 
bản chủ nghĩa, chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn hiện đại. 
Dưới tác động của quy luật giá trị thăng dư và các quy luật kinh tế 
của sản xuất hàng hoá, chủ nghĩa tư bản đó làm tăng năng suất lao 
động, tạo ra khối lượng của cải nhiều hơn các xó hội trước cộng lại. 

2) Phát triển lực lượng sản xuất. Quá trỡnh phỏt triển của chủ 
nghĩa tư bản đó làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ với 
trỡnh độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao: từ kỹ thuật thủ 
công lên lên kỹ thuật cơ khí, sang tự động hoá, tin học hoá và công 
nghệ hiện đại. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ là 
quỏ trỡnh giải phúng sức lao động, nâng cao hiệu quả khám phá và 
chinh phục thiên nhiên của con người. 

3) Thực hiện xó hội hoỏ sản xuất. Chủ nghĩa tư bản đó thỳc 
đẩy nền sản xuất hàng hoá phát triển mạnh và đạt tới mức điển 
hỡnh nhất trong lịch sử, cựng với nú là quỏ trỡnh xó hội hoỏ sản 
xuất cả về chiều rộng và chiều sõu. Đó là sự phát triển của phân 
công lao động xó hội, sản xuất tập trung với quy mụ hợp lý, chuyờn 
mụn hoỏ sản xuất và hợp tóc lao động sâu sắc; mối liên hệ kinh tế 
giữa các đơn vị, các ngành, cóc lĩnh vực ngày càng chặt chẽ làm 
cho cóc quỏ trỡnh sản xuất phõn tỏn được liên kết với nhau và phụ 
thuộc lẫn nhau thành một hệ thống, một quá trỡnh sản xuất xó hội. 
Tuy nhiờn, những thành tựu chủ nghĩa tư bản đạt được trong sự 
vận động đầy mâu thuẫn. Điều đó thể hiện ở hai xu hướng trái 
ngược nhau là xu thế phát triển nhanh chóng và xu thế trỡ trệ của 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

V.I.Lờnin nhận xột, sự phỏt triển nhanh chúng và sự trỡ trệ 
thối nỏt là hai xu thế cựng song song tổn tại trong nền kinh tế của 
chủ nghĩa đế quốc. Đó chính là một biểu hiện quan trọng thuộc bản 


chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Ngày nay, bản chất này biểu 


249 


hiện rất nổi bật. Xu thế phát triển nhanh của nền kinh tế biểu 
hiện ở chỗ, sau chiến tranh thế giới thứ II, đặc biệt là vào những 
năm 50, 60 thế kỷ XX, trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giới 
đó xuất hiện thời kỳ tăng trưởng với tốc độ cao hiếm thấy. Trong 
thời gian 1948-1970, Mỹ, Anh, Pháp, CHLB Đúc, Italia, Canaởa, 
Nhật bản v.v có tỷ suất tăng trưởng bỡnh quõn trong tổng giá trị 
thu nhập quốc dân đạt 5,1%. Đồng thời, việc nâng cao hiệu quả lao 
động sản xuất cũng rất rừ rệt. Sở dĩ như vậy là do a) yêu cầu nội tại 
và xu hướng tăng nhanh tốc độ phát triển lực lượng sản xuất do tác 
động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. b) nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa có những nhân tố kích thích phát triển. c) việc mở 
rộng thị trường trong và ngoài nước. d) đặc biệt là tác dụng kích 
thích của hai hệ thống kinh tế thế giới. 

Xu thế trỡ trệ của nền kinh tế hay xu thế kỡm hóm mà 
V.ILênin đó chỉ ra cú nguyờn nhõn cơ bản là do sự thống trị của 
độc quyền. Độc quyền đó tạo ra những nhõn tố ngăn cản sự tiến bộ 
kỹ thuật và phát triển sản xuất như quy định giá cả độc quyền, hạn 
chế sản lượng và mua phát minh kỹ thuật. Ngày nay, các nhân tố 
gõy trỡ trệ vẫn cũn tồn tại và tiếp tục tóc động. 

Sự tồn tại song song của hai xu thế trong chủ nghĩa tư bản 
một mặt nói lên rằng chủ nghĩa tư bản ngày nay vẫn cũn sức sống, 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa cũn cú thể tự điều chỉnh và 
trong giới hạn nhất định nó cũn cú thể thóch ứng với nhu cầu phỏt 
triển của lực lượng sản xuất và thúc đẩy xó hội tư bản chủ nghĩa 
đang vấp phải những giới hạn nhất định, mâu thuẫn cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản ngày nay vẫn chưa giải quyết được. 

2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
Bờn cạnh mặt tóch cực núi trờn, trong quỏ trỡnh phỏt triển, 


chủ nghĩa tư bản đó gõy ra những hậu quả nặng nề cho loài người; 


250 


hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu và hàng trăm cuộc chiến 
tranh cục bộ khác; chạy đua vũ trang và ô nhiễm môi trường; nạn 
đói nghèo và bệnh tật của hàng trăm triệu người, nhất là ở các 
nước chậm phát triển. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản bắt 
nguồn từ mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản: mâu thuẫn giữa 
tính chất và trỡnh độ xó hội hoỏ cao của lực lượng sản xuất với chế 
độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Mặc dù chủ 
nghĩa tư bản ngày nay đó cú điều chỉnh nhất định trong quan hệ sở 
hữu, quản lý và phân phối nhưng không thể khắc phục được mâu 
thuẫn này. 

Mâu thuẫn cơ bản nói trên biểu hiện thành những mâu thuẫn 
cụ thể sau đây 

a) Mâu thuẫn giữa tư bản và lao động thể hiện ở sự phõn cực 
giàu - nghốo và tỡnh trạng bất cụng xó hội tăng lên. Sự bẩn cùng 
hoá tuyệt đối lẫn tương đối của giai cấp công nhân vẫn đang tồn 
tại. Tuy đại bộ phần tầng lớp trí thức và lao động có kỹ năng đang 
có việc làm được cải thiện mức sống và gia nhập vào tầng lớp trung 
lưu, nhưng vẫn không xoá được sự phân hoá giàu-nghèo ngày càng 
sâu sắc. Thu nhập của 358 người giàu nhất thế giới lớn hơn thu 
nhập hàng năm của hơn 45% dõn số thế giới. Tỡnh trạng cụng 
nhõn, người lao động thất nghiệp ngày càng tăng. Trong xó hội tư 
bản ngày nay, sự bất bỡnh đẳng và các tệ nạn xó hội vẫn tồn tại 
một cóch phổ biến- sự suy đồi về xó hội, văn hoá và đạo đức ngày 
càng trầm trọng. 

b) Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với chủ 
nghĩa đế quốc. Ngày nay, mâu thuẫn này đang chuyển thành mâu 
thuẫn giữa các nước chậm phát triển bị lệ thuộc với những nước đế 
quốc thành mâu thuẫn giữa các nước và tầng lớp thượng lưu giàu 


có ở phương Bắc với các nước và tầng lớn nghèo khổ ở phương 


251 


Nam. Nếu so sánh thu nhập thời kỳ 1930-1993 ta thấy khoảng 
cách giàu nghèo của hai nhóm nước này tăng lên 280% GDP (của 
550 triệu dân châu Phi chỉ bằng GDP của nước Bỉ (10 triệu dân). 
Nhiều tài liệu công bố trên các phương tiện truyền thông đó chứng 
tỏ cóc nước thứ ba không những bị vơ vét cạn kiệt nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, mà cũn mắc nợ khụng thể nào trả được. Hàng 
năm, các nước chậm phát triển vay nợ phải trả cho các nước chủ 
nợ số tiền lói từ 130 đến 150 tỷ USD. Chớnh vỡ thế, trong những 
năm 80 của thế kỷ XX, thế giới thứ ba bị trỡ trệ, suy thoỏi. Điều 
này được Ngân hàng Thế giới khẳng định, ở châu Phi, Mỹ Latinh, 
hàng trăm triệu người đó nhận thấy, đi cùng với tăng trưởng là sự 
suy tàn về kinh tế, phát triển nhường chỗ cho suy thoái; ở một vài 
nước Mỹ Latinh, GNP theo đầu người hiện nay thấp hơn so với 10 
năm trước đây. Trong nhiều nước châu Phi, nó cũn thấp hơn cách 
đây 20 năm” (...) một thế giới mà trong đó từ 20 năm nay ở châu 
Phi, từ 9 năm nay ở Mỹ Latinh mức sống không ngừng giảm. Trong 
khi đó mức sống trong các vùng khác tiếp tục tăng lên tuy có chậm 
hơn, đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”°°. 

c) Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa với nhau, chủ 
yếu là giữa ba trung tâm kinh tế, chính trị hàng đầu của thế giới tư 
bản, giữa các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia. Mâu thuẫn này có 
phần dịu đi trong thời kỳ cũn tồn tại sự đối đầu giữa hai hệ thống 
thế giới tư bản chủ nghĩa và xó hội chủ nghĩa, nay cú chiều hướng 
diễn biến phức tạp sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Một mặt, sự 
phát triển của xu thế toàn cầu hoá và của cách mạng khoa học và 
công nghệ khiến các nước đó phải liên kết với nhau. Mặt khác, do 
tác động của quy luật phát triển không đều và lợi ích cục bộ của 
giai cấp thống trị ở mỗi nước, các nước đó đó trở thành đối thủ 


% Rơnê ÐĐuymông: Một thế giới không thể chấp nhận được, Học viện Nguyễn Ái Quốc xuất bản, 


năm? trang? 


252 


cạnh tranh với nhau, tranh giành quyền lực và phạm vi ảnh hưởng 
trên thế giới, nhất là giữa ba trung tâm Mỹ, Nhật Bản và Tây Âu. 
Biểu hiện của mẫu thuẫn giữa các nước ấy trước hết là cuộc chiến 
tranh thương mại, chiến tranh về đầu tư kỹ thuật, tài chính cũng 
như sự cạnh tranh giữa TNCs dưới nhiều hỡnh thức. 

d) Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xó hội 

Mâu thuẫn này là mâu thuẫn xuyên suốt thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xó hội trờn phạm vi toàn thế giới. Chế 
độ xó hội chủ nghĩa ở Liờnxụ và Đông Âu sụp đổ khiến chủ nghĩa 
xó hội tạm thời lõm vào thoỏi trào, nhưng bản chất thời đại không 
hề thay đổi. Loài người vẫn ở trong giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xó hội mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười 
Nga vĩ đại; mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xa hội 
vẫn tồn tại một cách khách quan. Trong thực tế, mâu thuẫn này 
biểu hiện trong mưu đồ của thế lực đế quốc lợi dụng sự sụp đổ chủ 
nghĩa xó hội ở một số nước để đẩy mạnh cuộc phản kích quyết liết 
bằng mọi thủ đoạn (không loại trừ sự can thiệp bằng quân sự) 
nhằm xoá bỏ các nước xó hội chủ nghĩa cũn lại. 

Nhưng do điều kiện quốc tế có những thay đổi, do giữa một số 
nước xó hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đó thiết lập quan hệ 
chớnh thức về mặt nhà nước, có quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh 
về nhiều mặt cho nên mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xó hội và chủ 
nghĩa tư bản ngày nay biểu hiện chủ yếu bằng “diễn biến hoà 
bỡnh” và chống “diễn biến hoà bỡnh”. Tuy hỡnh thức biểu hiện cú 
khỏc trước, nhưng đấu tranh giữa chủ nghĩa xó hội và chủ nghĩa tư 
bản vẫn là cuộc đấu tranh rất quyết liệt diễn ra trên phạm vi toàn 
thế giới. 

Chủ nghĩa tư bản ngày nay- với những thành tựu đáng kể của 


nó, là sự chuẩn bị tốt nhất những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời 


253 


của chủ nghĩa xó hội trờn phạm vị toàn thế giới. Nhưng bước 
chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xó hội vẫn phải thụng 
qua cuộc cóch mạng xó hội. Dĩ nhiờn, cuộc cóch mạng xó hội sẽ 
diễn ra bằng phương pháp nào- hoà bỡnh hay bạo lực, điều đó hoàn 
toàn tuỳ thuộc vào những hoàn cảnh lịch sử-cụ thể của từng nước 
và bối cảnh quốc tế chung trong từng thời điểm, vào sự lựa chọn 


của các lực lượng cách mạng. 


Câu hỏi ôn tập 

1. Phân tích nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước? 

2. Tại sao nói chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn độc quyền là 
chủ nghĩa tư bản của tư bản tài chính? 

3. Sự biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá 
trị thăng dư trong giai đoạn độc quyền chủ nghĩa tư bản? 

4. Phân tích nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước có 
những biểu hiện chủ yếu nào? 


5. Phõn tớch vai trũ và giới hạn của chủ nghĩa tư bản? 


254 


__ PHẦN THỨII .. 
LY LUẠN CUA CHU NGHIA MAC-LENIN VE CHU NGHIA XA 
HỘI 

Trên cơ sở học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư, “Mác đó hoàn 
toàn dựa vào và chỉ dựa vào những quy luật kinh tế của sự vận động 
của xó hội hiện đại mà kết luận rằng xó hội tư bản chủ nghĩa nhất 
định sẽ phải chuyển biến thành xó hội xó hội chủ nghĩa. Việc xó hội 
húa lao động, ngày càng tiến nhanh thêm dưới muôn vàn hỡnh 
thức ..., đó biểu hiện đặc biệt rừ ràng ở sự phỏt triển của đại công 
nghiệp, (...), đấy là cơ sở vật chất chủ yếu cho sự ra đời không thể 
trỏnh khỏi của chủ nghĩa xó hội. Động lực trí tuệ và tỉnh thần của sự 
chuyển biến đó, lực lượng thể chất thi hành sự chuyển biến đó là 
giai cấp vô sản, giai cấp đó được bản thân chủ nghĩa tư bản rèn 
luyện. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, 
biểu hiện dưới nhiều hỡnh thức khỏc nhau và nội dung của những 
hỡnh thức này ngày càng phong phỳ, - nhất định biến thành một 
cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp vô sản nhằm giành chính 
quyền (chuyên chính vô sản)”?. 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin sử dụng hai thuật ngữ 
là “chủ nghĩa xã hội khoa học” và “chủ nghĩa cộng sản khoa học”; 
về cơ bản, hai thuật ngữ này thống nhất với nhau về ý nghĩa và 
hiện nay, chúng ta dùng thuật ngữ “chủ nghĩa xã hội khoa học”. 
Khái niệm chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa rộng hơn khái niệm chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa xã hội được hiểu theo các nghĩa 
1) Chủ nghĩa xã hội với ý nghĩa là những nhu cầu và hoạt động 
thực tiễn của nhân dân lao động trong quá trình sản xuất ngày 


càng xã hội hoá và thực thi dân chủ vì quyền lực và lợi ích của 


$7 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.26, tr.86-87 


255 


mình (do và vì số đông). 2) Chủ nghĩa xã hội với ý nghĩa là phong 
trào đấu tranh của nhân dân lao động chống chế độ tư hữu, áp 
bức, bóc lột, bất công; đòi lại quyền dân chủ- là quyền lực đích 
thực của nhân dân, để nhân dân được hoàn toàn giải phóng. 3) Chủ 
nghĩa xã hội với tư cách là ước mơ, lý tưởng của nhân dân lao động 
về một xã hội không có chế độ tư hữu, giai cấp, bóc lột, nghèo nàn 
lạc hậu, chiến tranh và mọi tội ác; nhân dân được giải phóng và có 
quyền dân chủ- quyền lực của dân (ước mơ này xuất hiện sau khi 
các cuộc khởi nghĩa của nô lệ chống chủ nô bị thất bại). 4) Chủ 
nghĩa xã hội với ý nghĩa là các tư tưởng, lý luận, học thuyết về giải 
phóng con người, giải phóng xã hội khỏi chế độ tư hữu, áp bức bóc 
lột, bất công nghèo nàn, lạc hậu; về xây dựng xã hội mới, trong đó 
nhân dân làm chủ chế độ công hữu, không giai cấp, không áp bức 
bóc lột, bất công, không chiến tranh- một xã hội dân chủ, văn 
minh, hạnh phúc (ý nghĩa này phản ánh lịch sử nhân loại từ thế kỷ 
XVI đến giữa thế kỷ XIX, trong đó có chủ nghĩa xã hội khoa học). 5) 
Chủ nghĩa xã hội với ý nghĩa là một chế độ xã hội do nhân dân lao 
động dựng lên trên thực tế dưới sự lãnh đạo của đảng giai cấp 
công nhân. 6) Chủ nghĩa xã hội khoa học là khái niệm dùng để chỉ 
môn khoa học lý luận chính trị xã hội định hướng thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của giai cấp công nhân trên thực tế. Theo 
nghĩa hẹp, chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận của 
chủ nghĩa Mác-Lênin. Dựa vào cơ sở lý luận của triết học và kinh tế 
chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học luận giải sứ mệnh lịch sử toàn 
thế giới giải phóng con người, giải phóng xã hội của giai cấp công 
nhân; quá trình nảy sinh cách mạng xã hội chủ nghĩa; quá trình 
hình thành và phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. Trong chủ nghĩa xã hội khoa học, “giai cấp công nhân” và 


^xm” 


“sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân” là những phạm trù cơ 


256 


bản nhất. Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học là chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Bởi suy cho cùng, cả triết học và kinh tế chính trị Mác- 
Lênin đều luận chứng cho sự tất yếu của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa; xây dựng hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa. Luận 
chứng cho sứ mệnh của người lãnh đạo, tổ chức, cùng nhân dân 
lao động thực hiện cuộc cách mạng triệt để đó. Bởi vậy, chủ nghĩa 
xã hội khoa học theo nghĩa rộng, là thực chất và mục đích của chủ 


nghĩa Mác-Lênin. 


CHƯƠNG 7. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Qua nghiên cứu và phân tích phong trào đấu tranh của giai 
cấp công nhân thế giới, C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập ra chủ 
nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư và từng bước 
luận giải và trả lời một cách khoa học những vấn đề lý luận và thực 
tiễn đặt ra. Trên cơ sở đó các ông đó sỏng lập ra học thuyết sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp cụng nhõn, đánh dấu sự ra đời của chủ 
nghĩa xó hội khoa học. Trong chủ nghĩa đó, C.Mác và Ph.Ăngghen 
đó khẳng định tính tất yếu của sự diệt vong phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa và sự ra đời của phương thức sản xuất cộng sản 
chủ nghĩa thụng qua thực tiễn cóch mạng của giai cấp cụng nhõn. 
Cóch mạng xó hội chủ nghĩa khỏc về chất so với tất cả cóc cuộc 
cóch mạng khỏc trong lịch sử, nú xoỏ bỏ hoàn toàn chế độ áp bức, 
bóc lột, bất công để từng bước xõy dựng hỡnh thỏi kinh tế-xó hội 
cộng sản chủ nghĩa. Thực hiện cụng cuộc xõy dựng chủ nghĩa xó 
hội là một quỏ trỡnh lõu dài, gian khổ, phúc tạp, trải qua nhiều giai 
đoạn từ thấp đến cao. 

I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó 


257 


a. Khái niệm giai cấp công nhân 

Khi nghiên cứu về sự ra đời của giai cấp công nhân C.Mác và 
Ph.Ăngghen chỉ rừ “Vấn đề là ở chỗ tỡm hiểu xem giai cấp vụ sản 
thực ra là gỡ, và phự hợp với tồn tại ấy của bản thốn nú, giai cấp 
vụ sản buộc phải làm gỡ về mặt lịch sử”?°. 

C.Mác và Ph.Ăngghen đó dựng nhiều thuật ngữ khỏc nhau để 
chỉ giai cấp có lợi ích đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản trong xó 
hội tư bản; các ông gọi giai cấp đó là “giai cấp vô sản”, “giai cấp 
cụng nhõn”, “giai cấp xó hội” chỉ dựa vào việc bỏn sức lao động 
của mỡnh, lao động làm thuê ở thế kỷ XIX; “giai cấp vô sản hiện 
đại”, “giai cấp công nhân hiện đại”, “giai cấp công nhân đại công 
nghiệp”. C.Mác và Ph. Ăngghen cũn dựng những thuật ngữ cú nội 
dung hẹp chỉ các ngành nghề của công nhân như công nhân công 
xưởng, công nhân khoáng sản, công nhân nông nghiệp v.v. Mặc dù 
các thuật ngữ trên là những biểu hiện khác nhau về người lao động 
trong nhà máy, xí nghiệp tư bản; song chúng có một nghĩa chung 
để biểu thị giai cấp công nhân- con đẻ của nền đại công nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, tiêu biểu 
cho phương thức sản xuất hiện đại dựa trên sở hữu xó hội khụng cú 
búc lột, phự hợp với tiến trỡnh phỏt triển tất yếu của lịch sử. Sự 
xuất hiện phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lũng xó hội 
phong kiến dẫn tới hỡnh thành một cơ cấu giai cấp xó hội mới bờn 
cạnh giai cấp cũ đó là giai cấp tư sản và tầng lớp vô sản đầu tiên- 
tiền thân của giai cấp vô sản hiện đại. Giai cấp công nhân ra đời, 
phát triển cùng với sự phát triển của nền công nghiệp tư bản chủ 


nghĩa. 


88 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.2, tr.56 


258 


Tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển, nền công nghiệp tư 
bản quy định bản chất và quan hệ của giai cấp công nhân với giai 
cấp tư sản. 

Ở giai đoạn công trường thủ công tư bản chủ nghĩa. Đội ngũ 
công nhân đó hỡnh thành nhưng chưa ổn định do tính chất lao 
động thủ công cá thể, ít nhiều công nhân vẫn cũn cú tư liệu sản 
xuất, họ cũn cú khả năng rời bỏ công trường thủ công để tiến hành 
sản xuất độc lập. Chính vỡ vậ,y đội ngũ cụng nhõn cũn hạn chế về 
số lượng và chất lượng, quan hệ giữa công nhân và nhà tư sản lỏng 
lẻo. Điều này được C.Mác và Ph.Ăngghen nhận định “Trong công 
trường thủ công và trong nghề nghiệp thủ công, người cụng nhõn 
sử dụng cụng cụ của mỡnh, cũn trong công xưởng thỡ người công 
nhân phải phục vụ máy móc”®°. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa 
ngày càng phát triển với sự ra đời của công nghiệp cơ khí tư bản 
chủ nghĩa, năng suất lao động cao đó giỏng đũn quyết định và 
khẳng định sự chiến thắng hoàn toàn đối với chế độ phong kiến. 
Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, khi đánh giá sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp tư sản, C.Mác và Ph.Ăng ghen chỉ rừ 
“Giai cấp tư sản, trong quá trỡnh thống trị giai cấp chưa đầy một 
thế kỷ, đó tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn 
lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại””?°. Nền 
đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa một mặt “làm phá sản tất cả các 
tầng lớp dân cư”, làm họ mất hết tư liệu sản xuất, phải bán sức lao 
động cho nhà tư bản; mặt khác do sự phát triển của máy móc và 
phân công lao động, người công nhân mất hết tính độc lập và trở 
thành vật phụ thuộc vào máy móc. Nền đại công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa đó tạo ra giai cấp cụng nhõn và nú khụng ngừng lớn mạnh- 
giai cấp cụng nhõn hiện đại đó là giai cấp của những cụng nhõn 


89 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.388-389 
?° C.Mác và Ph.Ảngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.603 


259 


làm thuờ vỡ mất hết tư liệu sản xuất của bản thân, buộc phải bán 
sức lao động của mỡnh để sinh sống. 

Ở giai đoạn công nghiệp hiện đại hiện nay, sự phát triển của 
công nghệ kỹ thuật cao trên toàn cầu, nhân loại đó đạt bước tiến 
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Công nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học, công nghệ gien, công nghệ năng lượng, công nghệ 
vật liệu mới v.v xuất hiện làm cho cơ cấu ngành nghề của giai cấp 
công nhân thay đổi lớn. Ngoài công nhân lao động trong nền công 
nghiệp cơ khí, cũn xuất hiện cụng nhõn lao động trong các lĩnh vực 
trên, làm cho giai cấp công nhân không ngừng vận động, biến đổi 
cả về số lượng và chất lượng. Giai cấp công nhân ngày càng được 
trí thức hoá và trở thành lực lượng vô cùng quan trong đối với sự 
nghiệp cóch mạng xó hội chủ nghĩa. 

Hai đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân. Mặc dù trải qua 
các giai đoạn phát triển của công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai 
cấp công nhân có những biến đổi và tên gọi rất khác nhau nhưng 
C.Mác và Ph.Ăngghen tập trung làm rừ hai thuộc tớnh của giai cấp 
cụng nhốn. 

1) Về phương thức lao động và phương thức sản xuất, giai cấp 
công nhân là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận 
hành công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp, ngày càng hiện 
đại và xó hội hoỏ cao. C.Mác và Ph.Ăngghen luôn nhấn mạnh đến 
người công nhân công xưởng, coi đó là bộ phận tiêu biểu cho giai 
cấp công nhân hiện đại. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, các 
ông chỉ rừ “cóc giai cấp khỏc đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự 
phát triển của đại công nghiệp, cũn giai cấp vụ sản là sản phẩm 
của bản thốn nền đại công nghiệp”?!; “công nhân là một phát minh 


của thời đại mới, giống như máy móc vậy (...) công nhân Anh là đứa 


9! C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.610 


260 


con đầu lũng của nền cụng nghiệp hiện đại”??. Điều này cho thấy, 
giai cấp công nhân ra đời và phát triển cùng với nền sản xuất công 
nghiệp, họ là người trực tiếp điều hành và sử dụng công cụ lao 
động, là đại biểu của lực lượng sản xuất tiên tiến, hiện đại, lao 
động của họ là nguồn gốc tạo ra sự giàu có cho xó hội. 

2) Về vị trí của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là người không có tư liệu sản 
xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột 
giá trị thặng dư. Chính thuộc tính này đó biến giai cấp cụng nhõn 
trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản và dựa và đây mà 
C.Mác và Ph.Ăng ghen cũn gọi giai cấp cụng nhõn là giai cấp vụ 
sản trong xó hội tư bản. “Giai cấp tư sản, tức là tư bản mà lớn lờn 
thỡ giai cấp vụ sản, giai cấp cụng nhõn hiện đại - tức là giai cấp chỉ 
có thể sống với điều kiện kiếm được việc làm, nếu lao động của họ 
làm tăng thêm tư bản - cũng phỏt triển theo. Những cụng nhõn ấy, 
buộc phải tự bỏn mỡnh để kiếm ăn từng bữa một, là một hàng hoá 
tức là một món hàng đem bán như bất cứ mún hàng nào khỏc, vỡ 
thế, họ phải chịu hết mọi sự may rủi của cạnh tranh, mọi sự lên 
xuống của thị trường như nhau”®3. Giai cấp tư sản đó tước đoạt hết 
tư liệu sản xuất của người công nhân, biến giai cấp công nhân trở 
thành một món hàng hoá, vật phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc 
của nhà tư bản. 

Căn cứ vào hai thuộc tính trên, chúng ta có thể phân biệt giai 
cấp công nhân với những người không phải là giai cấp công nhân. 
Chúng ta có thể coi những người làm công ăn lương phục vụ trong 
những ngành khác như giáo dục, y tế, văn hoá dịch vụ (không liên 
quan trực tiếp đến sản xuất công nghiệp) là những người lao động 
nói chung, nhừn không thuộc về giai cấp công nhân. Những người 


%2 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.12, tr.11 
%3 C.Mác và Ph.Angghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.605 


261 


lao động trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công 
nghiệp là công nhân). Ở các nước đó thực hiện thành cụng Cuộc 
cóch mạng xó hội chủ nghĩa giành chớnh quyền, đang quá độ lên 
chủ nghĩa xó hội, giai cấp cụng nhõn là những người làm chủ tư 
liệu sản xuất, là giai cấp cầm quyền, lónh đạo cuộc đấu tranh cải 
tạo xó hội cũ, xõy dựng xó hội mới. 

Định nghĩa giai cấp công nhân. Dựa trên hai tiêu chí cơ bản 
để phân biệt giai cấp công nhân với giai cấp của những người lao 
động khỏc trong xó hội tư bản chủ nghĩa, có nhiều định nghĩa khác 
nhau về giai cấp công nhân. Ph.Ănghen định nghĩa “Giai cấp vụ 
sản là một giai cấp xó hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán 
sức lao động của mỡnh, chứ khụng phải sống bằng lợi nhuận của 
bất cứ tư bản nào, đó là một giai cấp mà hạnh phúc và đau khổ, 
sống và chết, toàn bộ sự sống cũn của họ đều phụ thuộc vào số cầu 
về lao động, tức là vào tỡnh hỡnh chuyển biến tốt hay xấu của 
cụng việc làm ăn, vào những biến động của cạnh tranh khụng gỡ 
ngăn cản nổi. Nói tóm lại giai cấp vô sản hay giai cấp những người 
vô sản là giai cấp lao động trong thế kỷ XIX”*. Giỏo trỡnh Chủ 
nghĩa xó hội khoa học định nghĩa “Giai cấp công nhân là một tập 
đoàn xó hội ổn định, hỡnh thành và phỏt triển cựng với quỏ trỡnh 
phỏt triển của nền cụng nghiệp hiện đại, nhịp độ phát triển của lực 
lượng sản xuất có tính chất xóa hội hoỏ ngày càng cao; là lực lượng 
lao động cơ bản tiên tiến trong cóc quy trỡnh cụng nghệ và dịch vụ 
cụng nghiệp, trực tiếp hoặc giỏn tiếp tham gia vào quỏ trỡnh sản 
xuất, tỏi sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo cóc quan hệ xó hội; 
đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến 


trong thời đại hiện nay”°°. 


% C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.456 
? Giỏo trỡnh Chủ nghĩa xó hội khoa học, Nxb.Chớnh trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.99 


262 


Căn cứ vào những tiêu chí để phân biệt giai cấp công nhân và 
những diễn biến của giai cấp công nhân trong điều kiện lịch sử 
mới, có thể định nghĩa giai cấp công nhân là giai cấp của những 
người lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất có trỡnh độ kỹ 
thuật và công nghệ ngày càng hiện đại; không ngừng vận động, 
biến đổi cùng với sự biến đổi và phát triển của nền công nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, là người trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành máy móc 
tạo ra của cải vất chất. Lao động thặng dư của họ là nguồn gốc chủ 
yếu cho sự giàu cú của xó hội. 

b. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân 

Để hiểu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, trước hết 
cần tỡm hiểu sứ mệnh lịch sử của một giai cấp núi chung. Trong 
mỗi thời kỳ chuyển biến cỏch mạng từ hỡnh thỏi kinh tế-xó hội này 
sang hỡnh thỏi kinh tế-xó hội khỏc cao hơn, luôn có một giai cấp 
đứng ở vị trí trung tâm, được trao nhiệm vụ lịch sử đóng vai trũ 
lónh đạo quá trỡnh thực hiện quỏ trỡnh chuyển biến đó. Giai cấp 
này có sứ mệnh lịch sử là thủ tiờu xó hội cũ, xõy dựng xó hội mới 
phự hợp với tiến trỡnh khỏch quan của lịch sử. Sứ mệnh lịch sử của 
một giai cấp là những nhiệm vụ được lịch sử trao cho giai cấp do 
địa vị kinh tế-xó hội của giai cấp đó quy định. 

Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Trong tiến 
trỡnh vận động và phát triển của xó hội loại người từ khi xuất hiện 
giai cấp đến nay, luôn xuất hiện các cuộc đấu tranh giai cấp. Sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân khác về chất so với tất cả các 
cuộc cách mạng trước đó. Khi phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa biểu hiện những khiếm khuyết không thể khắc phục được, 
giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, 


từng bước xây dựng chủ nghĩa xó hội và chủ nghĩa cộng sản; giải 


263 


phúng mỡnh đồng thời giải phúng toàn xó hội thoỏt khỏi tỡnh 
trạng ỏp bức búc lột. Ph.Ăngghen viết “thực hiện sự nghiệp giải 
phóng thế giới ấy, - đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện 
đại”*. V.I.Lênin đánh giá cao vai trũ sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
cụng nhõn do C.Mỏc và Ph.Ăngghen sáng lập và chỉ rừ “Điểm chủ 
yếu trong học thuyết Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trũ lịch sử 
thế giới của giai cấp vụ sản là người xây dựng xó hội xó hội chủ 
nghĩa”°”. 

Khác với sứ mệnh lịch sử của các giai cấp khác trong lịch sử, 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp cụng nhõn là một quỏ trỡnh đấu tranh 
khó khăn, lâu dài, và sáng tạo trải qua nhiều giai đoạn. 1) Giai cấp 
công nhân phải lật đổ sự thống trị của giai cấp bóc lột, giành lấy 
chính quyền, tổ chức thành giai cấp thống trị. 2) Giai cấp công 
nhõn sử dụng chớnh quyền của mỡnh tiến hành cải tạo xó hội cũ 
xõy dựng xó hội mới trờn tất cả cóc lĩnh vực của đời sống. Để hoàn 
thành sứ mệnh lịch sử của mỡnh, giai cấp cụng nhõn phải lónh đạo 
nhân dân lao động thực hiện những bước đi cụ thể, phù hợp với 
điều kiện khách quan của mỗi nước và cuộc đấu tranh chung diễn 
ra trên phạm vi toàn thế giới. 

2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân 

a. Địa vị kinh tế-xó hội của giai cấp cụng nhõn trong xó 
hội tư bản chủ nghĩa 

Giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng nhất, cách mạng 
nhất cấu thành lực lượng sản xuất trong phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. Giai cấp này đại diện cho lực lượng sản xuất có 


trỡnh độ xó hội hoỏ ngày càng cao; tiờu biểu cho phương thức sản 


% C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.393 
” V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.23, tr.1 


264 


xuất mới tiến bộ hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tiêu 
biểu cho xu thế phát triển tất yếu của xó hội loài người. 

Giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất dựa 
trên chế độ sở hữu xó hội khụng cú búc lột, nờn lợi óch của họ căn 
bản phù hợp với lợi ích của đông đảo quần chúng lao động bị bóc 
lột. Do đó giai cấp công nhân có khả năng tập hợp, lónh đạo quần 
chúng làm cách mạng lật đổ chế độ bóc lột xây dựng xó hội khụng 
cú ỏp bức búc lột- xó hội xó hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 

b. Những đặc điểm chớnh trị-xó hội của giai cấp cụng 
nhõn 

Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất trong thời đại 
ngày nay. Giai cấp công nhân đại biểu cho lực lượng sản xuất ngày 
càng hiện đại, ngày càng phát triển cả về số lượng, nâng cao về 
trỡnh độ học vấn, kỹ thuật, tay nghề v.v cùng với sự phát triển của 
nền đại công nghiệp tư bản. Cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột 
đó tụi luyện và cung cấp cho họ những tri thức xó hội -chớnh trị cần 
thiết cho một giai cấp tiờn tiến. 

Giai cấp công nhân là giai cấp có tính thần cách mạng triệt 
để. Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân bị tước đoạt hết tư 
liệu sản xuất, bị bóc lột nặng nề. Muốn giải phóng mỡnh, giai cấp 
cụng nhõn phải đứng dạy đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản. Để 
giải phóng mỡnh, giai cấp cụng nhõn phải xoá bỏ nguồn gốc bóc 
lột, tức là xoá bỏ chế độ tư bản. Do đó giai cấp công nhân không 
chỉ giải phóng mỡnh mà cũn giải phúng toàn thể nhõn dõn lao 
động. 

Giai cấp cụng nhõn là giai cấp cú ý thúc tổ chức kỷ luật cao. 
Chớnh nền sản xuất xó hội hoỏ cao đó rốn luyện cho giai cấp công 
nhân ý thức tổ chức kỷ luật cao, thể hiện ở lao động đúng giờ, chấp 


hành nghiêm chỉnh kỷ luật của nhà máy, xí nghiệp v.v. Trong cuộc 


265 


đấu tranh chống lại giai cấp tư sản thống trị có bộ máy đàn áp và 
những thủ đoạn thâm độc, giai cấp công nhân phải đoàn kết, tổ 
chức chặt chẽ và có kỷ luật cao. 

Giai cấp công nhân là giai cấp có bản chất quốc tế. Do địa vị 
kinh tế-xó hội của giai cấp cụng nhõn trờn toàn thế giới đều giống 
nhau và kẻ thù của giai cấp công nhân là chủ nghĩa dế quốc - lực 
lượng quốc tế. Vỡ vậy muốn giành thắng lợi, giai cấp cụng nhõn 
buộc phải đoàn kết và hợp tác quốc tế mới chiến thắng kẻ thù. 


3. Vai trũ của Đảng Cộng sản trong quá trỡnh thực hiện sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp cụng nhõn 


Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là do địa vị kinh tế-xó 
hội quy định; nhưng để chuyển khả năng khách quan đó thành hiện 
thực, cần thông qua nhân tố chủ quan. Nhân tố chủ quan đó là 
đảng cộng sản- trung thành với lợi óch của giai cấp mỡnh, của dõn 
tộc, vững mạnh về chớnh trị, tư tưởng và tổ chức là những yếu tố 
quy định đảm bảo cho giai cấp cụng nhõn thực hiện sứ mệnh lịch 
sử của mỡnh. Đảng Cộng sản ra đời do yêu cầu khách quan của 
phong trào công nhân; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác 
với phong trào công nhân. 


a. Tính tất yếu và quy luật hỡnh thành, phỏt triển chónh 
đảng của giai cấp công nhân 


Đảng Cộng sản là đội tiên phong, là tổ chức chính trị cao nhất 
của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản bao gồm những phần tử 
tiên tiến nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đấu 
tranh một cách triệt để và trung thành vỡ lợi óch của giai cấp cụng 
nhõn và nhõn dõn lao động và của cả dân tộc. Đảng Cộng sản lấy 
chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động. 

Cú ốp bức giai cấp thỡ tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp. 


Ngay từ khi mới ra đời giai cấp công nhân đó tiến hành những cuộc 


266 


đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp tư sản. Những cuộc 
đấu tranh ban đầu diễn ra lẻ tẻ, mang tớnh tự phỏt vỡ mục đích 
kinh tế như đập phá máy móc, đũi cải thiện điều kiện làm việc v.v 
do thiếu lý luận cóch mạng dẫn đường, tổ chức tiên phong lónh đạo 
nên đều thất bại. 

Sự phát triển của phong trào công nhân ngày càng mở rộng, 
phát triển từ thấp đến cao đũi hỏi phải cú lý luận tiờn tiến dẫn 
đường và tổ chức tiên phong lónh đạo. Chủ nghĩa Mác ra đời đó 
đáp ứng được đũi hỏi của phong trào cụng nhõn, xõm nhập vào 
phong trào cụng nhõn, được công nhân tiếp thu nhanh chóng trở 
thành hệ tư tưởng, vũ khí lý luận của giai cấp công nhân. mặt khác, 
chủ nghĩa Mác được phong trào công nhân kiểm nghiệm, bổ sung, 
phát triển và ngày càng hoàn thiện. Chủ nghĩa Mác xâm nhập vào 
phong trào công nhân, lúc đầu chỉ có một bộ phận tiên tiến trong 
giai cấp công nhân tiếp thu được. Bộ phận này nhận thức rừ sự cần 
thiết phải tổ chức thành chớnh đảng để lónh đạo phong trào công 
nhân mới đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi. Như vậy, Đảng cộng 
sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với 
phong trào công nhân. 

Từ quy luật trên cho thấy, phải có phong trào công nhân là cơ 
sở xó hội để chủ nghĩa Mác ra đời. Mặt khác, chủ nghĩa Mác phản 
ánh phong trào công nhân nhưng không phải nảy sinh tự phát từ 
phong trào công nhân. Chủ nghĩa Mác do những trí thức có trỡnh 
độ học vấn cao, nắm được quy luật vận động khách quan của lịch 
sử, khái quát thành lý luận đấu tranh giải phóng phong trào công 
nhân, nhân dân lao động, giải phóng xó hội. Khụng chỉ cú giai cấp 
cụng nhõn mà những người lao động bị áp bức cũng thấy chủ nghĩa 


Mác là vũ khí lý luận của họ. Do vậy, chủ nghĩa Mỏc kết hợp với 


267 


phong trào cụng nhõn và phong trào của những người lao động bị 


áp bức bóc lột dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản. 


b. Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản với giai cấp công 
nhân 

Lịch sử chứng minh rằng không một giai cấp nào giữ vai trũ 
thống trị, lónh đạo xó hội mà khụng thụng qua chính đảng của 
mỡnh. Đối với giai cấp công nhân, trong quá trỡnh thực hiện sứ 
mệnh lịch sử của mỡnh phải thành lập Đảng Cộng sản. Giai cấp 
công nhân là cơ sở xó hội của Đảng Cộng sản, là nguồn gốc bổ 
sung lực lượng cho Đảng Cộng sản. Giai cấp công nhân kiểm 
nghiệm bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng Cộng sản. Đảng 
Cộng sản là đội tiên phong, là bộ tham mưu, là biểu hiện tập trung 
lợi ích, nguyện vọng, phẩm chất, trí tuệ của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, cũng như toàn dân tộc. Dưới sự lónh đạo của 
Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân tạo được sự thống nhất giữa lợi 
ích giai cấp với lợi ích dân tộc. Đảng Cộng sản đề ra đường lối, 
cương lĩnh, chiến lược cách mạng đúng đắn giúp cho phong trào 
công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác. 

c. Vai trũ của Đảng Cộng sản 

Đảng Cộng sản là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, bao gồm những người ưu tú, tiên tiến 
nhất tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mỏc-Lờnin; nắm bắt được quy 
luật vận động, phát triển khách quan của lịch sử; họ hơn hẳn bộ 
phận cũn lại của giai cấp cụng nhõn ở chỗ là họ hiểu được những 
điều kiện, tiến trỡnh và kết quả của phong trào vụ sản. 

Đảng Cộng sản là lónh tụ chớnh trị của giai cấp cụng nhõn và 


nhõn dõn lao động. Nhờ có lý luận tiên phong của chủ nghĩa Mác- 


268 


Lênin, Đảng Cộng sản đó vận dụng vào điều kiện cụ thể đề ra 
cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược, nhiệm vụ của quá 
trỡnh cóch mạng cũng như của từng giai đoạn cách mạng. Sau khi 
đề ra đường lối cách mạng đứng đắn, Đảng Cộng sản tập hợp, giáo 
dục, thuyết phục, tổ chức, động viên giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động thực hiện, biến đường lối của Đảng thành hiện thực. 
Đảng Cộng sản là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, trực tiếp tổ chức, lónh đạo, bố trớ cỏn bộ 
lónh đạo quá trỡnh cóch mạng. 

Như vậy, dưới sự lónh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động có sự thống nhất về tư tưởng và hành động, tập 
trung sức mạnh giai cấp và sức mạnh của dân tộc để tạo động lực 
cho cách mạng xó hội chủ nghĩa thắng lợi. 

4. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 
a. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 

Giai cấp công nhân Việt Nam là một bộ phận của giai cấp công 
nhân quốc tế; có địa vị kinh tế-xó hội và mang đầy đủ những đặc 
điểm của giai cấp cụng nhõn, ngoài ra giai cấp cụng nhõn Việt 
Nam cũn cú những đặc điểm riêng do hoàn cảnh lịch sử nước ta 
quy định. 1) Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong một dân tộc 
có truyền thống yêu nước đấu tranh kiên cường bất khuất nên luôn 
mang trong mỡnh truyền thống đấu tranh tốt đẹp đó. 2) Xuất thân 
từ nông dân nên có quan hệ máu thịt với nông dân, sớm xây dựng 
khối liên minh công nông trí thức tạo nên sức mạnh chiến thắng 
chủ nghĩa đế quốc và thực dân xâm lược. 3) Giai cấp công nhân 
Việt Nam sớm tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mỏc-Lờnin để thành lập 
Đảng Cộng sản- đảng lónh đạo cách mạng Việt Nam. 3) Giai cấp 
công nhân Việt Nam ra đời muộn, khi Cách mạng xó hội chủ nghĩa 


Thỏng Mười (Nga) đó thành cụng, Quốc tế cộng sản sự đó ra đời 


269 


(3-1939), chủ nghĩa cơ hội đó bị đánh bại nên không bị ảnh hưởng 
của chủ nghĩa cơ hội và có điều kiện học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm 
đấu tranh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tuy 
nhiên, giai cấp công nhân Việt Nam có số lượng hạn chế, trỡnh độ 
học vấn, tay nghề thấp. 4) Do xuất thõn từ nụng dõn, gắn liền với 
nền sản xuất nụng nghiệp lạc hậu nờn giai cấp cụng nhõn Việt 
Nam cũn chịu ảnh hưởng nặng nề tâm lý, tập quỏn của nền sản 
xuất nhỏ lẻ, manh mỳn nờn ý thức tổ chúc, kỷ luật cũn nhiều hạn 
chế. 5) Khụng cú điều kiện lao động và tiếp cận với nền sản xuất 
công nghiệp hiện đại v.v. 

b. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt 
Nam 

Sau khi ra đời và sớm có chính Đảng tiên phong, giai cấp 
công nhân Việt Nam trở thành giai cấp lónh đạo sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, phát huy sức mạnh 
của dân tộc và sức mạnh giai cấp đưa cách mạng dân tộc dân chủ 
đến thắng lợi. 

Giai cấp công nhân Việt Nam và đội tiên phong của nó đó lónh 
đạo công cuộc xây dựng chủ nghó xó hội đạt được những thành tựu 
như xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng cơ sơ vật chất ban 
đầu của chủ nghĩa xó hội, giải quyết tốt cóc vấn đề xó hội như văn 
hoá, giáo dục, y tế v.v. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội hiện nay, giai cấp 
cụng nhõn Việt Nam khụng ngừng tăng lên cả về số lượng và chất 
lượng để hoàn thành những nhiệm vụ của cách mạng xó hội chủ 
nghĩa, đưa nước ta tiến tới chủ nghĩa cộng sản. 

H. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
1. Cóch mạng xó hội chủ nghĩa và những nguyờòn nhõn của 


Lá 


nu 


270 


a. Khỏi niệm cóch mạng xó hội chủ nghĩa 

Cóch mạng xó hội là sự cải biến căn bản chế độ xó hội, là sự 
thay thế chế độ xó hội này bằng chế độ xó hội khỏc tiến bộ hơn, 
phù hợp với nhu câu phát triển của lịch sử. Khác với tất cả các 
cuộc cách mạng khác, cách mạng xó hội chủ nghĩa là cuộc cách 
mạng cuối cùng trong lịch sử, lần đầu tiên giai cấp công nhân 
đứng lên tổ chức lónh đạo cách mạng giải phóng mỡnh và giải 
phúng toàn thể nhõn dõn lao động khỏi chế độ áp bức, bất công 
v.v. Cách mạng xó hội chủ nghĩa là cuộc cóch mạng nhằm thay thế 
chế độ cũ nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa, bằng chế độ xó hội chủ 
nghĩa, trong cuộc cóch mạng đó, giai cấp công nhân là người lónh 
đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng một 
xó hội cụng bằng, dõn chủ, văn minh. 

Theo nghĩa hẹp, cóch mạng xó hội chủ nghĩa là cuộc cách 
mạng chính trị, kết thúc bằng việc giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước chuyên 
chính vô sản- nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động. Theo nghĩa rộng, cách mạng xó hội chủ nghĩa là quỏ trỡnh 
hoàn thiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp cụng nhõn, được tiến hành 
qua hai giai đoạn gồm giai đoạn giai cấp công nhân giành chính 
quyền, tổ chức thành giai cấp thống trị và giai đoạn giai cấp công 
nhân sử dụng chính quyền để cải tạo xó hội cũ, xõy dựng xó hội 


mới trờn tất cả cóc lĩnh vực của đời sống xó hội. 


b. Nguyờòn nhõn của cóch mạng xó hội chủ nghĩa 
Nguyên nhân khách quan. Cũng như mọi cuộc cách mạng xó 


hội khỏc đó diễn ra trong lịch sử, cóch mạng xó hội chủ nghĩa là 


271 


kết quả tất yếu của sự phỏt triển những mõu thuẫn trong lũng chủ 
nghĩa tư bản. 

Dưới chủ nghĩa tư bản, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học 
kỹ thuật, lực lượng sản xuất đó đạt tới trỡnh độ xó hội hoỏ ngày 
càng cao làm cho quan hệ sản xuất dựa trờn chế độ chiếm hữu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất trở nên lạc hậu, lỗi thời. 
Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong xó 
hội tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt đến mức độ cần phải thay 
thế bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp mở đường cho lực lượng 
sản xuất phát triển. “Từ chỗ là những hỡnh thức phỏt triển của lực 
lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành xiềng xích của các lực 
lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại một cuộc cách mạng”; “Sự 
tập trung tư liệu sản xuất và xó hội húa lao động đạt đến cái điểm 
mà chỳng khụng cũn thóch ứng với cỏi vỏ tư bản chủ nghĩa của 
chúng nữa (...) nền sản xuất tư bản chủ nghĩa lại đẻ ra sự phủ định 
bản thõn nú với tớnh tất yếu của một quỏ trỡnh tự nhiờn”®. 

Mâu thuẫn cơ bản giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất trong xó hội tư bản biểu hiện ra ngoài xó hội là mõu thuẫn 
giữa giai cấp cụng nhõn- đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến 
với giai cấp tư sản- đại diện cho quan hệ sản xuất lạc hậu, lỗi thời 
kỡm hóm sự phỏt triển của lực lượng sản xuất. Mâu thuẫn cơ bản 
trong xó hội tư bản luôn vận động không ngừng tạo ra sự đối 
kháng, mâu thuẫn gay gắt, quyết liệt không thể điều hoà được cần 
được giải quyết bằng cuộc cách mạng xó hội chủ nghĩa. 

Nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân khách quan chỉ đóng 
vai trũ là điều kiện cần, để cách mạng xó hội chủ nghĩa cú thể nổ 


ra cần phải kết hợp với nhõn tố chủ quan- đú là nhận thức của giai 


°8 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.13, tr.15 
? C.Mác và Ph.Angghen: Toàn tập, 2004, t.23, tr.1059 


272 


cấp cụng nhõn và việc nắm bắt tỡnh thế, thời cơ cách mạng để tổ 
chức tiến hành cách mạng. 

Cóch mạng xó hội chủ nghĩa khụng diễn ra tự phỏt, mà là kết 
quả của quỏ trỡnh đấu tranh lâu dài, gian khổ của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động chống lại sự thống trị của giai cấp tư 
sản dưới sự lónh đạo của Đảng Cộng sản. 

2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xó hội chủ 
nghĩa 

a. Mục tiờu của cóch mạng xó hội chủ nghĩa 

Mục tiêu của các cuộc cách mạng nổ ra trước cách mạng xó 
hội chủ nghĩa là giành chớnh quyền về tay thiểu số giai cấp thống 
trị; thay thế hỡnh thức búc lột này bằng hỡnh thức búc lột khốc cao 
hơn. Cách mạng dân chủ tư sản với khẩu hiệu tự do, bỡnh đẳng, bác 
ái đó tập hợp được quần chúng nhân dân lao động trong cuộc đấu 
tranh lật đổ giai cấp quý tộc, phong kiến. Nhưng khi giai cấp tư sản 
gỡanh được chính quyền thỡ mọi quyền tự do, bỡnh đẳng, bác ái 
cho nhân dân lao động không được thực hiện. 

Mục tiờu của cóch mạng xó hội chủ nghĩa là giải phúng giai 
cấp bị ỏp bức, búc lột, nụ dịch; đồng thời giải phóng xó hội khỏi sự 
trỡ trệ để tiếp tục phát triển lên con đường tiến bộ, văn minh. Các 
nhà sáng lập ra chủ nghĩa xó hội khoa học đó dựa trờn chủ nghĩa 
nhõn đạo triệt để để đề ra mục tiêu của cách mạng xó hội chủ 
nghĩa. Mục tiờu đú khụng chỉ dừng lại ở trỡnh độ lý luận, mà cũn 
từng bước thực hiện giải phóng con người trên thực tiễn cải tạo 
toàn diện. Chỉ khi nào thực hiện thành cụng chủ nghĩa cộng sản 
thỡ con người được giải phóng hoàn toàn. 

Cóch mạng xó hội chủ nghĩa là một quỏ trỡnh đấu tranh lâu 
dài, gian khổ, phức tạp và đầy sáng tạo trải qua nhiều giai đoạn. 1) 


Mục tiêu của giai đoạn thứ nhất là giai cấp công nhân đoàn kết với 


273 


những người lao động khác tiến hành lật đổ chính quyền của giai 
cấp thống trị, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. 2) Mục tiêu của giai đoạn thứ hai là xoá bỏ chế độ 
người bóc lột người, xoá bỏ tỡnh trạng dõn tộc này áp bức dân tộc 
khác, xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản, đem lại cuộc sống 
no ấm cho toàn thể nhân loại. 

b. Động lực của cách mạng xó hội chủ nghĩa 

Cóch mạng xó hội chủ nghĩa mang tớnh nhõn dõn, tớnh dõn 
tộc sõu sắc. Mục tiờu của cỏch mạng xó hội chủ nghĩa giải phóng 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động ra khỏi tỡnh trạng ỏp bức 
búc lột, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân lao động 
nên động lực của cách mạng xó hội chủ nghĩa bao gồm giai cấp 
cụng nhõn, giai cấp nụng dõn và đội ngũ trí thức. “Tất cả những 
phong trào lịch sử, từ trước đến nay đều là do thiểu số thực hiện, 
hoặc là mưu lợi ích cho thiểu số. Phong trào vô sản là phong trào 
độc lập của khối đại đa số, mưu lợi ích cho khối đại đa số”199, 

Giai cấp công nhân là động lực chủ yếu, giữ vai trũ tổ chức 
lónh đạo cách mạng xó hội chủ nghĩa do địa vị kinh tế-xó hội và 
đặc điểm chính trị-xó hội của giai cấp cụng nhõn trong xó hội tư 
bản chủ nghĩa quy định. Giai cấp công nhân ra đời gắn liền với sự 
ra đời và phát triển của nền đại công nghiệp, nền cụng nghiệp này 
ngày càng phỏt triển thỡ giai cấp cụng nhõn ngày càng tăng lên cả 
về số lượng và chất lượng. Giai cấp công nhân luôn đại diện cho lực 
lượng sản xuất tiến tiến, hiện đại luôn vận động và biến đổi không 
ngừng, sự giàu có của chủ nghĩa tư bản chính là thành quả lao 
động của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân trong xó hội tư 
bản chủ nghĩa được tự do về thân thể nhưng không có tư liệu sản 


xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản, bị bóc lột giá trị thặng 


100 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.611 


274 


dư nên có những đặc điểm là giai cấp có tỉnh thần cách mạng triệt 
để, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và cú bản chất quốc tế. Giai cấp 
cụng nhõn cú hệ tư tưởng riêng tạo nên khả năng tổ chức lónh đạo 
quần chúng nhân dân lao động tiến hành cách mạng thủ tiêu chủ 
nghĩa tư bản, từng bước xây dựng chủ nghĩa xó hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Chớnh vỡ vậy, chỉ cú giai cấp cụng nhõn mới là giai cấp 
tổ chức, lónh đạo cách mạng xó hội chủ nghĩa giành thắng lợi. 

Giai cấp nông dân là giai cấp của những người lao động sản 
xuất vật chất trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp v.v trực 
tiếp sử dụng một tư liệu sản xuất cơ bản, đặc thù, gắn với thiên 
nhiên là đất, rừng, biển để sản xuất ra nông sản. Phương thức sản 
xuất của nông dân phân tán, kỹ thuật lạc hậu, năng suất lao động 
thấp, gặp nhiều rủi ro hơn so với sản xuất công nghiệp của giai cấp 
công nhân. 

Giai cấp nông dân vừa là những người lao động sản xuất vật 
chất, vừa là người tư hữu nhỏ. Chính hai mặt này làm cho giai cấp 
công nhân gặp nhiều hạn chế, khắc phục được hai mặt này cần 
phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá lâu dài, cải biến trên 
nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, giai cấp nông dân có lợi ích cơ bản 
thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân. Ở các nước nông 
nghiệp, giai cấp nông dân chiếm số đông trong dân cư và trở thành 
lực lượng cách mạng to lớn trong cách mạng xó hội chủ nghĩa. Giai 
cấp nụng dõn khụng cú hệ tư tưởng riêng, tư tưởng của họ phụ 
thuộc vào tư tưởng của giai cấp giữ địa vị thống trị trong xó hội. Do 
vậy, khi chưa giác ngộ cách mạng do giai cấp công nhân lónh đạo 
thỡ nụng dõn dễ dao động về tư tưởng, ngộ nhận về chính trị, 
manh động trong các cuộc đấu tranh tự phát. Cơ cấu giai cấp công 
nhân không chặt chẽ cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, tổ chức. 


Bên cạnh đó, ở các nước nông nghiệp tập trung nhiều truyền thống 


275 


lịch sử và bản sắc dân tộc. Những đặc điểm trên cho thấy, bản 
thân giai cấp nông dân không tự mỡnh giải phúng khỏi chế độ tư 
hữu, áp bức bất công và cùng không thể giữ vai trũ giai cấp lónh 
đạo xó hội trong cóc cuộc đấu tranh giải phóng khỏi chế độ áp bức 
bất cụng. Trong cóch mạng xó hội chủ nghĩa, giai cấp cụng nhõn 
chỉ cú thể giành được chính quyền khi liên minh được với giai cấp 
nông dân. Sau khi giành được chính quyền, tiến hành xây dựng chủ 
nghĩa xó hội, giai cấp cụng nhõn chỉ cú thể hoàn thành nhiệm vụ 
cải tạo xó hội cũ, xõy dựng xó hội mới khi được giai cấp nông dân 
đi theo và ủng hộ. Mặc dù giai cấp nông nhân chiếm đa số trong 
thành phần dân cư ở các nông nghiệp, song do địa vị của giai cấp 
nông dân trong xó hội tư bản chủ nghĩa nên họ không giữ vai trũ 
lónh đạo cách mạng xó hội chủ nghĩa. 

Tầng lớp trí thúc là lực lượng quan trọng của cách mạng xó 
hội chủ nghĩa; là những người lao động trí óc phức tạp và sáng tạo, 
có trỡnh độ học vấn đủ am hiểu và hoạt động chuyên sâu trong 
lĩnh vực lao động phức tạp của mỡnh. Trớ thức cú cóỏch thức lao 
động đặc thù, chủ yếu là lao động trí tuệ cá nhân trong các lĩnh 
vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trên các lĩnh vực tự 
nhiên, xó hội, nhõn văn, nghệ thuật, quản lý v.v. Họ có những cống 
hiến quan trọng thúc đẩy sản xuất vật chất phát triển, sáng tạo và 
trang bị tri thức khoa học, văn hoá xó hội, nốõng cao dõn trớ cho 
mỗi chế độ xó hội nhất định. 

Trong các chế độ tư hữu, bóc lột, đại đa số trí thức là những 
người lao động bị áp bức bóc lột. Vỡ thế, trớ thức gắn bó với nhân 
dân, với dân tộc, luôn đấu tranh cho một xó hội hoà bỡnh, dõn chủ, 
bỡnh đẳng, tiến bộ. Trí thức không có hệ tư tưởng riêng mà phụ 
thuộc vào tư tưởng của giai cấp thống trị. Mặc dù vậy, trí thức vẫn 


có vai trũ quan trọng giỳp giai cấp thống trị khái quát lý luận để 


276 


hỡnh thành hệ tư tưởng; có vai trũ quan trọng trong việc nõng cao 
dõn trớ, tuyờn truyền, giỏc ngộ chủ nghĩa Mỏc-Lònin cho quần 
chỳng nhõn dõn lao động. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó 
hội, trong sự phỏt triển của nền kinh tế tri thức, trớ thức cú vai trũ 
quan trọng trong nõng cao dõn trớ, đào tạo nhân lực, phát triển 
nhân tài cho đất nước, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Giống như 
nông dân, trí thức cũng không thể tự giải phóng mỡnh khỏi cóc chế 
độ tư hữu, bóc lột, không trở thành lực lượng lónh đạo cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân. 

c. Nội dung của cóch mạng xó hội chủ nghĩa 

Cóch mạng xó hội chủ nghĩa là cuộc cóch mạng toàn diện, 
diễn ra trong tất cả cóc lĩnh vực của đời sống xó hội mà chủ yếu là 
trong cóc lĩnh vực chớnh trị, kinh tế, văn hoá tư tưởng v.v. 

Cóch mạng xó hội chủ nghĩa trờn lĩnh vực chớnh trị. Cỏch 
mạng xó hội chủ nghĩa trờn lĩnh vực chớnh trị trước hết giai cấp 
công nhân dưới sự lónh đạo của Đảng Cộng sản tiến hành lật đổ sự 
thống trị của giai cấp bóc lột, giành chính quyền, thiết lập nhà 
nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; tạo tiền để và 
điều kiện đưa quần chúng nhân dân lao động từ địa vị nô lệ, làm 
thuê, bị bóc lột lên địa vị làm chủ xó hội, tạo cho họ năng lực xây 
dựng xó hội mới tự giỏc, tóch cực. Xoá bỏ tàn tích của nhà nước cũ- 
nhà nước tư bản chủ nghĩa, từng bước xây dựng và hoàn thiện nền 
dân chủ xó hội chủ nghĩa và nhà nước xó hội chủ nghĩa; nhõn dõn 
lao động được tham gia vào công việc của nhà nước. Để thực hiện 
thành công cách mạng chính trị, giai cấp cụng nhõn lónh đạo nhân 
dân lao động khắc phục dần những hậu quả kỡm hóm khả năng 
sáng tạo của nhân dân lao động; nâng cao trỡnh độ dân trí, trỡnh 
độ nhận thức của nhân dân về đường lối chính sách của Đảng và 


pháp luật của Nhà nước; có cơ chế và chính sách phù hợp để phát 


277 


huy vai trũ của nhõn dõn trong quỏ trỡnh cải tạo xó hội cũ, xỗy 
dựng xó hội mới. 

Cóch mạng xó hội chủ nghĩa trờn lĩnh vực kinh tế. Khỏc với 
cóc cuộc cóch mạng khỏc, cóch mạng xó hội chủ nghĩa trờn lĩnh 
vực kinh tế nhằm thay đổi vị trí, vai trũ của người lao động đối với 
tư liệu sản xuất bằng cách xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất; thiết lập chế độ sở hữu xó hội chủ 
nghĩa trong những hỡnh thức thóch hợp, gắn người lao động với tư 
liệu sản xuất, thay đổi điều kiện sống và điều kiện làm việc của 
nhân dân lao động. 

Phát triển lực lượng sản xuất, đưa tiến bộ khoa học công nghệ 
hiện đại vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện đời 
sống nhân dân lao động, khuyến khích khả năng sáng tạo của 
người lao động. Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động đảm 
bảo công bằng xó hội, năng suất lao động, hiệu quả công tác là 
thước đo đánh giá sự đóng góp của mỗi người cho xó hội. Nguyờn 
tắc phõn phối theo lao động đảm bảo khuyến khích người lao động 
có ý thức tích cực nâng cao lập trường giai cấp, tinh thần yêu nước, 
cống hiến sức lực, tài năng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xó 
hội. Thực hiện cóch mạng xó hội chủ nghĩa trờn lĩnh vực kinh tế 
nhằm xõy dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, thiết lập sở 
hữu công cộng về tư liệu sản xuất là một quá trỡnh lõu dài, phải 
được điều chỉnh và kiểm nghiệm trong thực tiễn một cách chu đáo 
và sâu sắc. Cách mạng xó hội chủ nghĩa trờn lĩnh vực kinh tế cú vai 
trũ quyết định tới sự thành bại của cách mạng xó hội chủ nghĩa, 
thành quả của cóch mạng kinh tế gúp phần tạo nờn sự ổn định về 
chính trị và cơ sở, nền tảng của sự phát triển văn hoá, tỉnh thân 


của xó hội. 


278 


Cóch mạng xó hội chủ nghĩa trờn lĩnh vực văn hoá, tư tưởng. 
Cỏch mạng xó hội chủ nghĩa nhằm giải phóng nhân dân lao động 
về mặt tỉnh thần xó hội, dưới chủ ngió xó hội giai cấp cụng nhõn và 
nhõ dõn lao động không chỉ làm chủ tư liệu sản xuất mà cũn sỏng 
tạo, làm phong phỳ thờm cóc giỏ trị văn hoá tỉnh thần của xó hội. 
Cóch mạng xó hội chủ nghĩa trờn lĩnh vực văn hoá, tỉnh thần nhằm 
kế thừa, chọn lọc, nâng cao các giá trị văn hoá truyền thống của 
dân tộc, tiếp thu các giá trị văn hoá tiên tiến của thời đại. Đồng 
thời cách mạng xó hội chủ nghĩa trờn lĩnh vực này cũn trang bị cho 
người học thế giới quan khoa học, nhõn sinh quan cộng sản chủ 
nghĩa, hỡnh thành nờn con người mới xó hội chủ nghĩa với những 
phẩm chất mới theo yờu cầu của sự nghiệp xõy dựng chủ nghĩa xó 
hội. 

Ba nội dung trên có mối liên hệ biện chứng với nhau, trong đó 
cách mạng chính trị là là tiên đề, cách mạng kinh tế là yếu tố 
quyết định nhất, cách mạng trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng là then 
chốt. Do vậy, muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mỡnh giai cấp 
cụng nhõn phải thực hiện đồng bộ cả ba nội dung trên, không nên 
xem nhẹ hoặc quá đề cao một trong ba nội dung dẫn đến sai lầm, 
thất bại. 


3. Liòn minh giữa giai cấp cụng nhõn với giai cấp cụng nhõn 
trong cóch mạng xó hội chủ nghĩa 


a. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 

Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân. Liên minh công nông là vấn đề chiến lược của cách 
mạng xó hội chủ nghĩa, cú ý nghĩa quyết định tới sự thành bại toàn 
bộ tiến trỡnh cóch mạng của giai cấp cụng nhõn. Khi nghiờn cứu 
về cóch mạng xó hội chủ nghĩa, C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin 


đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh vai trũ quan trọng của khối liờn 


279 


minh này đối với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. C.Mác và 
Ph.Ăngghen tổng kết phong trào thực tiễn của giai cấp công nhân 
và đưa ra kết luận, nhiều cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
đó bị thất bại, tổn thất, chủ yếu là vỡ khụng tổ chức liờn minh với 
“người bạn đồng minh tự nhiên” của mỡnh là nụng dõn; cuộc cỏch 
mạng vụ sản đó trở thành những “bài đơn ca ai điếu”. Chủ nghĩa tư 
bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, V.I.Lênin phát triển 
quan điểm này của các nhà kinh điển vào cách mạng Tháng Mười 
(Nga) 1917, “Chuyên chính vô sản là một hỡnh thức đặc biệt của 
liên minh giai cấp giữa giai cấp vô sản, đội tiền phong của những 
người lao động, với đông đảo những tầng lớp lao động không phải 
vô sản (tiểu tư sản, tiểu chủ, nông dân, trí thức)!°!'. Có thể khẳng 
định liên minh công nông vừa là quy luật, vừa là đũi hỏi khỏch 
quan của sự nghiệp cóch mạng xó hội chủ nghĩa. 

Cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân. 1) Liờn minh cụng nụng là nhu cầu nội tại của 
cóch mạng xó hội chủ nghĩa tạo nờn động lực cách mạng, đảm bảo 
vai trũ lónh đạo của giai cấp công nhân, là điều kiện quyết định 
thắng lợi trong đấu tranh giành chớnh quyền và cụng cuộc cỏi tạo 
xó hội cũ, xõy dựng xó hội mới. 2) Liờn minh cụng nụng xuất phỏt 
từ mối liờn hệ tự nhiờn gắn bú và sự thống nhất lợi óch cơ bản của 
các giai cấp, tầng lớp vỡ họ đều là những người lao động bị áp bức, 
cùng thực hiện mục tiêu, nguyện vọng muốn giải phóng khỏi áp 
bức, bóc lột, bất công. 3) Liên minh công nông là do sự gắn bó 
thống nhất giữa sản xuất vật chất với khoa học kỹ thuật trong điều 
kiện của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ hiện đại, công nhân, 
nông dân dần được trí thức hoá. 


b. Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên mỉnh giữa 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
191 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.38, tr.452 


280 


Nội dung của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân. Liên minh công nông nhằm giải quyết nhu cầu, lợi ích 
chính trị cơ bản của công nhân, nông dân và của cả dân tộc là độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xó hội. Liờn minh cụng nụng nhằm củng 
cố và tăng cường nhà nước xó hội chủ nghĩa, thực hiện quyền và 
lợi óch của nhõn dõn lao động. Liên minh công nông là cơ sở vững 
chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh để vượt qua 
khó khăn thử thách, đập tan mọi âm mưu chống phá của kể thù về 
công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xó hội. Nguyờn tắc của 
liờn minh giữa giai cấp cụng nhõn với giai cấp nụng dõn là giữ 
vững và tăng cường vai trũ lónh đạo của Đảng trên lập trường của 
giai cấp công nhân. Một số giải pháp hiện thực hóa nguyên tắc 
trên để tăng cường liên minh công nông. 

1) Liên minh về chính trị. Phát triển kinh tế, thực hiện tốt 
công tác xoá đói, giảm nghèo, tạo cơ sở để nhân dân quan tâm đến 
chính trị. Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao dân trí, nâng cao trỡnh độ 
nhận thức về chính trị của nhân dân. Phát huy dân chủ, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để nhân dân được tham gia vào công việc của 
nhà nước, khắc phục sự bưng bít thông tin. Thường xuyên tuyên 
truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tới 
cán bộ, đảng viên và mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động, tạo 
cho họ lập trường tư tưởng chính trị đúng đắn, vững vàng. 

2) Liên minh về kinh tế. Liên minh công nông trên lĩnh vực 
kinh tế nhằm thoả món nhu cầu của mỗi giai cấp, khơi dậy và phát 
huy nội lực, sức mạnh của giai cấp công nhân, nông dân quá trỡnh 
sản xuất lưu thông, trao đổi hàng hoá, góp phần thúc đẩy xó hội 
phỏt triển. Liờn minh kinh tế được thể hiện qua mối quan hệ kinh 
tế giữa công nghiệp, nông nghiệp, với nông dân và công nhân; giữa 


chính sách của nhà nước điều tiết mối liên hệ giữa công nhân, 


281 


nông dân tạo động lực khai thác và phát huy sức mạnh của mỗi 
giai cấp trong xó hội. Nguyờn tắc của liờn minh cụng nụng trên 
lĩnh vực kinh tế cần giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích giữa các 
giai cấp. Giải pháp tăng cường liên minh công nông trí thức trên 
lĩnh vực kinh tế là xác định đúng thực trạng, tiềm năng kinh tế của 
cả nước và sự hợp tác quốc tế để xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, 
gắn liền với nhu cầu kinh tế của cụng nhõn, nụng dõn và trớ thức 
trong những điều kiện cụ thể. Thực hiện đa dạng hoá các hỡnh 
thức hợp tóc, liờn kết, giao lưu kinh tế giữa công nhân, nông dân 
trí thức hay giữa sản xuất vật chất và khoa học cụng nghệ. Từng 
bwcs hỡnh thành và phỏt triển quan hệ sản xuất xó hội chủ nghĩa. 
Phỏt huy vai trũ của Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định, ban 
hành các chính sách phù hợp, giải quyết tốt quan hệ lợi ích và 
đóng góp của mỗi giai tầng đối với nền kinh tế xó hội. Mở rộng và 
nõng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; gắn 
nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất vật chất, khắc phục sự 
tách rời, thiếu thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; giữa nghiờn 
cứu với ứng dụng, đào tạo và sử dụng ở nước ta trong thời gian 
qua. Thực hiện tốt sự liên kết bốn nhà (nhà nước, nhà nông, nhà 
khoa học và nhà doanh nghiệp) tạo điều kiện thúc đấy quá trỡnh 
sản xuất phỏt triển. 

3) Liên minh về văn hoá-xó hội. Trên lĩnh vực văn hoá- xây 
dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng các 
chuẩn mực xó hội trờn lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Từng bước xoá bỏ tàn tích của văn hoá cũ, giữ 
gỡn và phỏt huy giỏ trị văn hoá truyền thống tiếp thu những yếu tố 
văn hoá tiên tiến của thời đại. Tạo điều kiện thuận lợi cho các giai 
cấp được tự do thưởng thức, đánh giá, sáng tạo ra các giá trị văn 


hoá tinh thần phong phú đa dạng trên lập trường, hệ tư tưởng của 


282 


giai cấp công nhân. Nguyên tắc của liên minh trên lĩnh vực này là 
phát huy vai trũ của trớ thức, văn nghệ sĩ trong nâng cao dân trí, 
giữ gỡn và phỏt huy, sỏng tạo cóc giỏ trị văn hoá cho xó hội. Giải 
phỏp tăng cường liên minh công nông trên lĩnh vực văn hoá là Nhà 
nước cần quan tâm và tạo điều kiện để phát huy vai trũ của trớ thức 
và đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tạo văn hoá tỉnh thần cho xó hội. 
Đẩy mạnh giáo dục đào tạo, nâng cao trỡnh độ dân trí, tạo điều kiện 
cho công nhân và nông dân tham gia vào công tác văn hoá quần 
chúng, xây dựng nền văn hoá dân tộc đa dạng, phong phú, tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc. Phát triển kinh tế, thực hiện xoá đói, giảm 
nghèo để nhân dân quan tâm hơn nữa vào đời sống văn hoá tỉnh 
thần của xó hội. Trờn lĩnh vực xó hội- giải quyết tốt các vấn đề xó 
hội như công ăn, việc làm, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xó hội, tham 
nhũng, quan liòu, hỏch dịch cửa quyền, bài trừ cóc hủ tục lạc hậu 
v.v. Nguyờn tắc liờn minh là phỏt huy vai trũ của Đảng, Nhà nước 
trong việc ban hành và hoạch định chính sách xó hội. Giải phỏp 
tăng cường liên minh công nông trên lĩnh vực xó hội là huy động 
vốn, cơ sở vật chất đầy đủ để thực hiện chính sách; làm tốt công tác 
tuyên truyền, phát huy vai trũ của đơn vị hành chính cấp cơ SỞ. 
Nâng cao trỡnh độ nhận thức của nhân dân về chính sách xó hội. 

Những nguyên tắc cơ bản chung của liên minh giữa giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân là 

1) Phải đảm bảo vai trũ lónh đạo của giai cấp cụng nhõn 
trong khối liờm minh cụng nụng, bởi “chỉ cú sự lónh đạo của giai 
cấp vô sản mới có thể giải phóng quần chúng tiểu nông thoát khỏi 
chế độ nô lệ tư bản và dẫn họ tới chủ nghĩa xó hội”1°2 

2) Phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bởi chỉ bằng những 


việc làm cụ thể để giai cấp nông dân thấy chỉ đi với giai cấp công 


192 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.44, tr.12 


283 


nhân mới có lợi hơn đi với giai cấp tư sản thỡ nụng dõn mới tự 
nguyện; cú tự nguyện thỡ liờn minh mới bền vững và lâu dài 

3) Phải biết kết hợp các lợi ích của cả hai giai cấp. 

II. HèNH THÁI KINH TẾ CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 
1. Xu thế tất yếu của sự xuất hiện hỡnh thỏi kinh tế-xó hội 
cộng sản chủ nghĩa 

C.Mác và Ph.Ăngghen đó vận dụng triệt để quan niệm duy vật 
về lịch sử để nghiên cứu xó hội loài người để từ đó xây dựng học 
thuyết hỡnh thỏi kinh tế-xó hội. Cóc nhà sỏng lập chủ nghĩa Mỏc 
đó dựa vào cóc quy luật xó hội để phân tích, nghiên cứu chủ nghĩa 
tư bản và khẳng định lịch sử xó hội loài người là lịch sử kế tiếp 
nhau của cóc hỡnh thỏi kinh tế-xó hội từ thấp đến cao như một quá 
trỡnh lịch sử tự nhiờn. 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích sâu sắc chủ nghĩa tư bản và 
chỉ ra những mặt tích cực và những hạn chế mà chủ nghĩa tư bản 
không tự khắc phục được. Trong nhiều tỏc phẩm của mỡnh, C.Mỏc 
và Ph.Ăngghen khẳng định sự ra đời của chủ nghĩa tư bản là một 
trong những giai đoạn phát triển mới của nhân loại. Nhưng trong 
xó hội cú đối kháng giai cấp đó, sự phát triển về kinh tế càng gia 
tăng, thỡ tỡnh trạng ỏp bức, búc lột và sự phân hóa giàu-nghèo 
cũng cũng tăng theo. Đồng thời với điều đó, mâu thuẫn cơ bản, vốn 
có biểu hiện trên lĩnh vực kinh tế là mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
xuất với quan hệ sản xuất; biểu hiện trên lĩnh vực xó hội là mõu 
thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản gay gắt không thể 
điều hoà được, mà phải tiến hành cách mạng để thay thế xó hội tư 
bản bằng xó hội tiến bộ hơn. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản 
chống lại giai cấp tư sản ngày càng trở nên căng thẳng. Thực tiễn 


các cuộc đấu tranh có tính giai cấp đũi hỏi khỏch quan về lý luận 


284 


cóch mạng vụ sản và lý luận đó hướng đấu tranh giai cấp của giai 
cấp vụ sản vào việc xúa bỏ xó hội tư bản, xõy dựng xó hội cộng sản. 

Có thể nói cơ sở thực tiễn cho việc dự báo xu thế tất yếu của 
sự ra đời hỡnh thỏi kinh tế-xó hội là sự phỏt triển của lực lượng sản 
xuất đó đạt tới mức độ mà quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa lại 
trở thành “xiềng xích” níu kéo sự phát triển đó; là giai cấp công 
nhân đó đông đảo về số lượng, đó nhận thức được vai trũ của mỡnh 
trong lịch sử và đấu tranh chính trị chống giai cấp tư sản dưới sự 
lónh đạo của Đảng Cộng sản. Dựa vào cơ sở thực tiễn này, C.Mác 
và Ph.Ăngghen dự báo chủ nghĩa xó hội sẽ thắng lợi đầu tiên ở các 
nước tư bản phát triển như Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Về sau, V.I.Lênin 
dự báo chủ nghĩa xó hội chỉ cú thể thắng lợi ở một số, thậm chớ ở 
một nước tư bản kém phát triển nhất và ở những nước thuộc địa 
sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ. 

Có thể định nghĩa khái quát hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản 
chủ nghĩa là chế độ xó hội phát triển cao nhất; có quan hệ sản xuất 
dựa trên sở hữu công về tư liệu sản xuất, phù hợp với lực lượng sản 
xuất ngày càng phát triển, tạo thành cơ sở hạ tầng có trỡnh độ cao 
hơn cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa tư bản; có kiến trúc thượng tầng 
tương ứng thực sự là của nhõn dõn với trỡnh độ xó hội hoỏ ngày 
càng cao. 

Định nghĩa trờn cho thấy hỡnh thỏi kinh tế-xó hội chủ nghĩa 
cú những nội dung 

1) Hỡnh thỏi kinh tế xó hội cộng sản chủ nghĩa là chất độ xó 
hội phỏt triển cao nhất trong lịch sử loài người. Khẳng định như 
vậy là vỡ, xó hội cộng sản chủ nghĩa ra đời sau các chế độ xó hội cú 
đối kháng giai cấp trước đó, biết kế thừa, chọn lọc những ưu điểm 
của các hỡnh thỏi kinh tế-xó hội trong lịch sử nờn cú những thành 


tựu trờn tất cả cóc lĩnh vực kinh tế, chớnh trị, văn hoá, xó hội v.v 


285 


2) Hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa cú quan hệ 
sản xuất dựa trờn sở hữu cụng cộng về tư liệu sản xuất, thích ứng 
với lực lượng sản xuất ngày càng phát triển. Khác với xó hội tư bản, 
chủ nghĩa xó hội xoỏ bỏ chế độ sở hữu tư nhân, tư bản chủ nghĩa- 
nguồn gốc sinh ra chế độ bóc lột, bất công và tội ác; thực hiện sở 
hữu công cộng về tư liệu sản xuất là hỡnh thức sở hữu chủ yếu 
nhất, xoỏ bỏ sự bất cụng trong xó hội, tạo điều kiện để nhân dân 
lao động được làm chủ cuộc sống và xó hội, cú cuộc sống ngày 
càng ấm no, tự do, hạnh phỳc, văn minh 

3) Hõỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa tạo thành cơ 
sở hạ tầng có trỡnh độ cao hơn cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa tư bản. 
Trong các chế độ xó hội cú đối kháng giai cấp, người lao động 
không được tham gia vào quan hệ sản xuất nên luôn đối mặt với 
những bất công và tội ác trong xó hội. Cuộc cóch mạng xó hội chủ 
nghĩa thắng lợi, xoỏ bỏ chế độ tư hữu, từng bước xây dựng chế độ 
xó hội xó hội chủ nghĩa. Khi xõy dựng chủ nghĩa cộng sản, tạo nờn 
các quan hệ sản xuất mang tính nhân dân, người lao động được 
tham gia vào làm chủ quan hệ sản xuất: chủ sở hữu về tư liệu sản 
xuất, tham gia vào quá trỡnh tổ chức sản xuất và phõn phối sản 
phẩm trong xó hội, bài trừ quan liờu, tham nhũng, cựng cỏc tệ nạn 
xó hội khóc 

4) Hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa cú kiến trỳc 
thượng tầng thực sự là của nhân dân lao động với trỡnh độ xó hội 
hoỏ ngày càng cao. Khi mới giành chớnh quyển, giai cấp cụng 
nhõn cần thiết lập bộ mỏy nhà nước xó hội chủ nghĩa để bảo vệ lợi 
ích cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Chủ nghĩa xó 
hội- giai đoạn thấp của hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ 


nghĩa, cũn tồn tại nhà nước xó hội chủ nghĩa để giai cấp công nhân 


286 


và nhân dân lao động bảo vệ lợi ích cho toàn thể nhân dân lao 
động và dân tộc, trấn áp sự phản kháng của kẻ thù. 
2. Điều kiện ra đời hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ 
nghĩa 

Sự thay thế lần nhau giữa cóc hỡnh thỏi kinh tế-xó hội là một 
quỏ trỡnh lịch sử tự nhiờn. Tuy nhiờn, khụng phải bất cứ quốc gia 
nào cũng phải thực hiện các bước đi tuần tự, mà các quốc gia có 
thể thực hiện con đường đi tới chủ nghĩa cộng sản rất khác nhau. 
Có những quốc gia đi từ các nước tiền tư bản hay ở trỡnh độ tư bản 
trung bỡnh để đi lên chủ nghĩa cộng sản hoặc cũng có những quốc 
gia bỏ qua chủ nghĩa tư bản để đi lên chủ nghió cộng sản. Việc lựa 
chọn bước đi tuần tự hay bỏ qua một vài hỡnh thỏi kinh tế-xó hội 
để đi tới chủ nghĩa cộng sản chịu sự quy định bởi các điều kiện 
khách quan và chủ quan của mỗi nước. Trên cơ sở đó, chúng ta có 
thể chia thành hai điều kiện để đi tới chủ nghĩa cộng sản. 


a. Điều kiện cơ bản cho sự ra đời hốnh thỏi kinh tế-xó 
hội cộng sản chủ nghĩa ở cóc nước tư bản phát triển 


Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mang tính xó hội hoỏ ngày 
càng cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn này tất yếu phải 
giải quyết thay thế bằng quan hệ sản xuất mới mở đường cho lực 
lượng sản xuất phát triển- đó là quan hệ sản xuất cộng sản chủ 
nghĩa. 

Trong xó hội tư bản, biểu hiện mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất trong lĩnh vực xó hội là mõu thuẫn giữa 
giai cấp vụ sản- đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến với giai 
cấp tư sản- đại biểu cho quan hệ sản xuất lạc hậu, lỗi thời trở nên 
gay gắt, quyết liệt không thể điều hoà được nên cần phái tiến hành 


cuộc cách mạng xó hội chủ nghĩa giải quyết mõu thuẫn đó. 


287 


Mặc dù chủ nghĩa tư bản đó đạt được những thành tựu đáng 
kể về kinh tế-xó hội; nhưng trên mỗi bước phát triển của nó kèm 
theo những tai họa như chiến tranh, tội ác, huỷ hoại môi trường 
thiên nhiên, phân biệt chủng tộc, lối sống phản văn hoá, suy đổi 
đạo đức v.v. 

Nhận thức của giai cấp cụng nhõn và vai trũ của đảng cộng 
sản trong quá trỡnh giỏc ngộ cóch mạng cho giai cấp cụng nhõn 
tiến hành cóch mạng xó hội chủ nghĩa ngày càng cao. 


b. Điều kiện cơ bản để các nước tư bản trung bỡnh và 
cóc nước chưa trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên chủ 
nghĩa cộng sản 


Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; 
việc xâm lược, áp bức và đô hộ, khai thác thuộc địa, vơ vét tài 
nguyên ở nhiều quốc gia gây ra nhiều mâu thuẫn gay gắt. Đó là 
mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp công nhân; mâu thuẫn 
giữa các nước đế quốc xâm lược với các nước bị xâm lược; mâu 
thuẫn giữa các nước tư bản, đế quốc với nhau; mâu thuẫn giữa 
nông dân với địa chủ, tư sản với nông dân ở các nước thuộc địa v.v 
làm cho phong trào chống đế quốc bảo vệ độc lập có thể xảy ra ở 
những mâu thuẫn thứ yếu nhất. 

Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân phải được Đảng Cộng sản 
truyền bỏ rộng rói, thức tỉnh phong trào yờu nước của nhân dân 
các nước thuộc địa tạo nên sự trưởng thành của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động. Tác động của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, của lý luận chủ nghĩa Mỏc-Lờnin làm thức tỉnh 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xó hội. 
3. Các giai đoạn phỏt triển của hõnh thỏi kinh tế-xó hội cộng 
sản chủ nghĩa 

Dựa vào sự vận động, phát triển của lực lượng sản xuất, quan 


hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng của hỡnh thỏi kinh tế-xó hội, 


288 


C.Mỏc và Ph.Ăngghen không chỉ phân chia lịch sử phát triển của 
xó hội loài người thành cóc hỡnh thỏi kinh tế-xó hội, mà cũn chia 
hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa thành cóc giai đoạn 
khác nhau. Mỗi giai đoạn của hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản 
chủ nghĩa lại được chia thành các chặng đường khác nhau- đó là 
giai đoạn thấp (chủ nghĩa xó hội) và giai đoạn xó hội cộng sản chủ 
nghĩa (chủ nghĩa cộng sản). 

Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, chủ nghĩa xó hội, “Cỏi xó hội mà 
chỳng ta núi ở đây không phải là một xó hội cộng sản chủ nghĩa đó 
phỏt triển trờn những cơ sở của chớnh nú, mà trỏi lại là một xó hội 
vừa thoỏt thai từ xó hội tư bản chủ nghĩa, do đú là một xó hội về 
mọi phương diện- kinh tế, đạo đức, tinh thần- cũn mang những dấu 


”1%, mới chỉ đạt tới mức độ 


vết của xó hội cũ mà nó đó lọt lũng ra 
bảo đảm cho xó hội thực hiện được nguyên tắc “làm theo năng lực, 
hưởng theo lao động”. Đến chủ nghĩa cộng sản mới thực hiện được 
nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” bởi lao động 
trong giai đoạn này không chỉ là phương tiện kiếm sống, mà nú 
cũn trở thành nhu cầu số một của con người. 

Theo V.I.Lờnin, hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa 
gồm (I) Những cơn đau đẻ kéo dài; (II) Giai đoạn đầu của xó hội 
cộng sản chủ nghĩa và (II) Giai đoạn cao của xó hội cộng sản chủ 
nghĩa'*. Như vậy, hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa cú 
thể chia thành ba thời kỳ. 

a. Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lòn chủ nghĩa xó 
hội 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội là thời kỳ cải biến cóch 
mạng sõu sắc trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xó hội, tạo ra 


những tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hỡnh thành xó hội 


193 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.9, tr.33 
19 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.33, tr.223 


289 


mà trong đó, những nguyên tắc căn bản của xó hội xó hội chủ 
nghĩa được thực hiện. 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội được Cách mạng xó hội 
chủ nghĩa Thỏng Mười (Nga) năm 1917 mở ra với nội dung căn bản 
là xóa bỏ giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập 
những cơ sở cho xó hội xó hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
Thời kỳ quỏ độ này có thể phân thành bốn giai đoạn phát triển là 

1) Giai đoạn từ năm 1917-1945- giai đoạn thắng lợi của giai 
cấp vô sản Nga, mở đầu thời kỳ quá độ lờn chủ nghĩa xó hội 

2) Giai đoạn từ năm 1945-1970- giai đoạn hỡnh thành, tồn tại 
và phỏt triển của hệ thống xó hội chủ nghĩa 

3) Giai đoạn từ năm 1970-1990- giai đoạn hệ thống xó hội chủ 
nghĩa lõm vào khủng hoảng, dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xó 
hội hiện thực mụ hỡnh xuviết ở cỏc nước đông Âu và Liênxô 

4) Giai đoạn hiện nay là giai đoạn thoỏi trào của chủ nghĩa xó 
hội hiện thực. 

Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội. Để 
chuyển từ xó hội lờn xó hội xó hội chủ nghĩa, cần trải qua thời kỳ 
quỏ độ. Tính tất yếu của thời kỳ này được cắt nghĩa bởi những lý do 

1) Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xó hội khỏc nhau về chất; thể 
hiện ở hỡnh thức sở hữu tư liệu sản xuất. Muốn cú xó hội cụng hữu 
tư liệu sản xuất cần có thời gian 

2) Chủ nghĩa xó hội được xây dựng trên nền sản xuất đại cụng 
nghiệp cú trỡnh độ cao; chủ nghĩa tư bản đó chuẩn bị những tiền 
đề vật chất cần thiết cho chủ nghĩa xó hội, nhưng cần có thời gian 
để tổ chức, sắp xếp lại 

3) Cần có thời gian để xõy dựng quan hệ sản xuất xó hội chủ 


nghĩa 


290 


4) Cụng cuộc xõy dựng chủ nghĩa xó hội là cụng việc mới mẻ, 
khú khăn và phức tạp; giai cấp công nhân có thời gian để hoàn 
thành. 

Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lờn chủ nghĩa xó hội. Đặc điểm nổi bật của thời kỳ này là tồn tại 
những yếu tố của xó hội tư bản với những yếu tố mới của xó hội xó 
hội chủ nghĩa; chỳng tồn tại và đấu tranh với nhau trọng mọi lĩnh 
vực của đời sống xó hội. Đối với những nước tư bản cú trỡnh độ 
kinh tế phát triển cao, thời kỳ quá độ có thể tương đối ngắn; đối 
với những nước cú trỡnh độ kinh tế phỏt triển trung bỡnh hoặc 
thấp, thời kỳ quỏ độ có thể dài hơn. 

Trong lĩnh vực kinh tế, là sự duy trỡ và phỏt triển nền kinh tế 
hàng hoỏ nhiều thành phần, bờn cạnh cóc thành phần kinh tế xó 
hội chủ nghĩa cũn cú cóc thành phần kinh tế khỏc như kinh tế gia 
trưởng, kinh tế hàng hóa nhỏ, kinh tế tư bản nhà nước. Chúng đan 
xen, bổ sung hỗ trợ và đấu tranh với nhau. Nền kinh tế nhiều 
thành phần này làm nảy sinh cơ cấu xó hội-giai cấp đa dạng, phức 
tạp thậm chí đối lập, luôn đấu tranh với nhau. 

Trong lĩnh vực chính trị. Nhà nước chuyên chính vô sản mới 
ra đời và ngày càng hoàn thiện là công cụ để giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động chống lại những âm mưu chống phá của các thế 
lực thù địch trong và ngoài nước; bảo vệ thành quả cách mạng, 
đảng cộng sản và nhà nước xó hội chủ nghĩa. 

Trong lĩnh vực xó hội cũn cú sự khóc biệt khỏ lớn giữa lao 
động trí óc với lao động chân tay, giữa thành thị và nông thôn, giữa 
miền núi và miền xuôi. Nhiều vấn đề xó hội khỏc chưa giải quyết 
triệt để như vấn đề môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng, vấn đề 
giải quyết công ăn, việc làm, vấn để chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 


v.v đang diễn biến phức tạp mà chưa có cách quản lý hiệu quả. 


291 


Trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá, có sự tồn tại đan xen và đấu 
tranh lẫn nhau giữa tư tưởng của giai cấp công nhân với tư tưởng 
cũ rất phức tạp phá hoại đời sống văn hoá tỉnh thần của nhân dân 

Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội là thời kỳ 
đấu tranh giữa giai cấp công nhân liên minh với các tầng lớp lao 
động khác đó giành được chính quyền nhà nước đang thực hiện 
nhiệm vụ đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xó hội, với một bờn là cóc 
giai cấp bóc lột đó bị đánh đổ, nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. 
Cuộc đấu tranh giai cấp với những điều kiện, nội dung mới trong 
các lĩnh vực của đời sống xó hội bằng tuyờn truyền, vận động và cả 
bằng hành chính, pháp luật diễn ra lâu dài, gian khổ. 

Nội dung kinh tế, chính trị, văn húa, xó hội của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xó hội 

1) Trong lĩnh vực kinh tế, sắp xếp lại lực lượng sản xuất của 
chủ nghĩa tư bản để lại nhằm tạo ra cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 
chủ nghĩa xó hội. Cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xõy dựng quan hệ 
sản xuất xó hội chủ nghĩa phự hợp với trỡnh độ phát triển của lực 
lượng sản xuất 

2) Trong lĩnh vực chính trị, xây dựng Nhà nước xó hội chủ 
nghĩa vững mạnh để thực hiện vai trũ chuyờn chớnh và xõy dựng 
xó hội mới 

3) Trong lĩnh vực xó hội, khắc phục những tệ nạn do xó hội cũ 
để lại, ngăn ngừa và đề phũng những tệ nạn xó hội mới phỏt sinh; 
khắc phục chờnh lệch giàu-nghốo, giữa nụng thụn với thành thị, 
giữa miền nỳi với đồng bằng; thực hiện an sinh xó hội để từng bước 
thực hiện bỡnh đẳng xó hội 

4) Trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá, tuyên truyền và phổ biến 
rộng rói chủ nghĩa Mỏc-Lờnin; kế thừa biện chứng văn hóa cũ, xây 


dựng nền văn hóa vô sản tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 


292 


Cóc hỡnh thức quỏ độ lờn chủ nghĩa xó hội là quá độ trực tiếp 
và quá độ gián tiếp, “thời kỳ quá độ khá lâu dài từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xó hội”1%, 

Hõnh thức quỏ độ trực tiếp là hỡnh thức quỏ độ từ các nước 
tư bản phát triển lên chủ nghĩa xó hội. Hỡnh thức quỏ độ gián tiếp 
là hỡnh thức quỏ độ từ các nước tư bản trung bỡnh và cóc nước 
chưa trải qua chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xó hội. Hỡnh thức 
quỏ độ trực tiếp có nhiều thuận lợi hơn, bởi các nước từ chủ nghĩa 
tư bản phát triển đó trải qua nền dõn chủ tư sản, có cơ sở vật chất 
kỹ thuật hiện đại của chủ nghĩa tư bản để lại, các nước này cần cải 
cách chế độ chính trị, khắc phục các nhược điểm của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa v.v để xây dựng chủ nghĩa xó hội. Quỏ độ từ các 
nước tư bản trung bỡnh và cóc nước chưa trải qua hay các nước 
nông nghiệp lên chủ nghĩa xó hội là quá độ đặc biệt. Các nước thực 
hiện hỡnh thức quỏ độ bỏ qua chủ nghĩa tư bản, cần có đảng cộng 
sản lónh đạo cách mạng xó hội chủ nghĩa giành chớnh quyền; cú 
đường lối cách mạng theo định hướng xó hội chủ nghĩa; biết kế 
thừa, chọn lọc những thành quả của chủ nghĩa tư bản và của toàn 
nhân loại để thực hiện thắng lợi quá độ lên chủ nghĩa xó hội. 
V.I.Lênin khẳng định, ở những nước này cần chú trọng khắc phục 
những biểu hiện của tính tiểu tư sản, tiểu nông trong đảng cộng 
sản, trong quần chúng; để từng bước quá độ lên chủ nghĩa xó hội 
phải trải qua và sử dụng nhiều những bước quá độ nhỏ, những 
hỡnh thức trung gian quỏ độ'!®%, 

b. Thời kỳ chủ nghĩa xó hội 

Chủ nghĩa xó hội là giai đoạn phát triển lịch sử lâu dài trên 
con đường giải phóng hoàn toàn về kinh tế, chính trị, văn hóa cho 
con người; là giai đoạn thấp của hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản 


19 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.38, tr.464 
19 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.38, tr.141 


293 


chủ nghĩa; cú lực lượng sản xuất phát triển, thích ứng với quan hệ 
sản xuất dựa trên chế độ sở hữu công về tư liệu sản xuất; có kiến 
trúc thượng tầng tương ứng của nhân dân lao động; con người lao 
động được giải phóng và phát triển toàn diện. 

Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xó hội 

1) Cơ sở vật chất của xó hội xó hội chủ nghĩa là nền đại công 
nghiệp cơ khí. Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định, mỗi phương thức 
sản xuất, mỗi chế độ xó hội cú một cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp 
với trỡnh độ lao động và sự phát triển sản xuất của loài người. 
Trong các yếu tố cơ bản cấu thành lực lượng sản xuất thỡ cụng cụ 
lao động là yếu tố nền tảng, đánh dấu sự phát triển của loài người. 
Con người chế tạo ra cối xay gió làm xuất hiện chế độ phong kiến, 
ra máy hơi nước đánh dấu sự ra đời của chế độ tư bản. Sự ra đời 
của chủ nghĩa xó hội trờn cơ sở kế thừa, chọn lọc, phát triển nền 
công nghiệp cơ khí của chủ nghĩa tư bản nên cơ sở vật chất của 
chủ nghĩa xó hội phải là nền đại công nghiệp trên trỡnh độ mới 

2) Chủ nghĩa xó hội xoỏ bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, 
nhưng không xoá bỏ chế độ tư hữu nói chung; thiết lập chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất. “Giai cấp vô sản sẽ dùng sự thống trị 
chớnh trị của mỡnh để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay 
giai cấp tư sản, để tập trung tất cả công cụ sản xuất vào trong tay 
nhà nước”! để phục vụ cho toàn xó hội. Do vậy, chỉ đến xó hội xó 
hội chủ nghĩa thỡ quan hệ sản xuất xó hội chủ nghĩa mới được xác 
lập đầy đủ; tư liệu sản xuất mới được sở hữu trong hỡnh thức toàn 
dõn và sở hữu tập thể; người lao động mới được làm chủ hoàn toàn 
tư liệu sản xuất; khụng cũn người bóc lột người 

3) Xó hội xó hội chủ nghĩa tạo ra được cách tổ chức, phân 


công và quản lý lao động tự giác; kỷ luật lao động cao. Trong lao 


107 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.626 


294 


động, người lao động được bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của 
mỡnh thụng qua phỏp luật xó hội chủ nghĩa, đồng thời người lao 
động phải phát huy ý thức kỷ luật tự giỏóc bản thốn, cú ý thức trỏch 
nhiệm trong công việc, luôn sáng tạo, tích cực để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao 

4) Xó hội xó hội chủ nghĩa thực hiện nguyờn tắc phõn phối 
theo lao động, coi đó là nguyên tắc phân phối cơ bản nhất. Do 
trỡnh độ phát triển của lực lượng sản xuất ở giai đoạn xó hội xó hội 
chủ nghĩa chưa cao nên cần phải thực hiện nguyên tắc phân phối 
theo lao động là chủ yếu. Thực chất của nguyên tắc phân phối theo 
lao động là ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, ai có sức 
lao động không làm không hưởng. Phân phối theo lao động khác 
với sự cào bằng hay bỡnh quõn chủ nghĩa ở chỗ, hỡnh thức phõn 
phối này đánh giá đúng năng suất lao động của mỗi người, đảm 
bảo công bằng xó hội; tạo nờn động lực cho sự phát triển sản xuất 
xó hội 

5) Xó hội xó hội chủ nghĩa cú nhà nước kiểu mới, mang bản 
chất giai cấp cụng nhõn, tớnh nhõn dõn rộng rói, tớnh dõn tộc sõu 
sắc. Trong xó hội xó hội chủ nghĩa, nhà nước xó hội chủ nghĩa là 
nhà nước chuyên chính vô sản; do nhân dân lao động tự tổ chức ra, 
đặt dưới sự lónh đạo của Đảng Cộng sản. Khác với nhà nước của 
giai cấp thống trị trong lịch sử, nhà nước chuyên chính vô sản tạo 
điều kiện để nhân dân lao động tham gia vào công việc nhà nước, 
thực hiện quyền và lợi ích của nhân dân. Chính vỡ vậy khi bàn về 
nhà nước xó hội chủ nghĩa, V.I.Lờnin khẳng định nhà nước chuyên 
chính vô sản không cũn nguyờn nghĩa nhà nước, mà là “nhà nước 
nửa nhà nước”, gắn liền và phát huy tính tự giác, tự quản của nhân 
dân, thể hiện quyền dân chủ của nhân dân lao động ngày càng cao. 


Tính nhân dân của nhà nước được thể hiện ở chỗ nhà nước ra đời là 


295 


do nhân dân bầu ra, vỡ nhõn dõn để phục vụ hay nhà nước của 
dân, do dân, vỡ dõn. Tớnh dõn tộc của nhà nước biểu hiện ở chỗ sự 
ra đời của nhà nước là kết quả của phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc và mọi thể chế, chính sách của nhà nước đặt ra phù 
hợp với văn hoá, tâm lý của mỗi quốc gia, dõn tộc cụ thể, khụng cú 
nhà nước chung chung đững ngoài dân tộc 

6) Xó hội xó hội chủ nghĩa là xó hội đó thực hiện được sự giải 
phóng con người khỏi áp bức, bóc lột; thực hiện bỡnh đẳng xó hội, 
tạo điều kiện cho con người được phát triển toàn diện. Mục tiêu 
cao nhất của chủ nghĩa chính xó hội là giải phúng con người trên 
tất cả các lĩnh vực, xoá bỏ hoàn toàn chế độ áp bức bất công và tội 
ác. Do vậy, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xó hội là tạo ra các tiền 
đề chính trị, kinh tế mới khác về chất so với chế độ cũ; xoá bỏ chế 
độ tư hữu, áp bức bất công với tư cách là một chế độ xó hội trong 
xó hội, thiết lập chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất để 
từng bước giải phóng con người và xó hội loài người. Xoá bỏ chế độ 
chiếm hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất, tạo điều kiện giải 
phóng lực lượng sản xuất, xoá bỏ sự đối kháng giai cấp, đẩy lùi 
tỡnh trạng ỏp bức và nụ dịch giữa cóc giai cấp và dõn tộc trong 
lịch sử, thực hiện sự bỡnh đẳng và công bằng xó hội. 

c. Thời kỳ chủ nghĩa cộng sản 

Chủ nghĩa cộng sản giai đoạn cao của hỡnh thỏi kinh tế-xó hội 
cộng sản chủ nghĩa; tương ứng với lực lượng sản xuất phát triển 
cao nhất và có cơ sở hạ tầng cao hơn cơ sở hạ tầng của hỡnh thỏi 
kinh tế-xó hội tư bản chủ nghĩa. 

Trong lĩnh vực kinh tế, Lực lượng sản xuất phát triển cao nhất 
trong lịch sử. Xó hội khụng cũn chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 
và do vậy, khụng cũn giai cấp và nhà nước. “Khi mà lao động trở 


thành không những là một phương tiện để sinh sống mà bản thõn 


296 


nú cũn là một nhu cầu bậc nhất của đời sống, khi mà cùng với sự 
phát triển toàn diện của các cá nhân, sức sản xuất của họ ngày 
càng tăng lờn và tất cả cóc nguồn của cải xó hội đều tuôn ra dồi 
dào- chỉ khi đó người ta mới có thể vượt hẳn khỏi giới hạn chật hẹp 
của pháp quyền tư sản và xó hội mới cú thể ghi tờn trờn lỏ cờ của 
mỡnh: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”1%, 

Trong lĩnh vực xó hội, con người có đầy đủ điều kiện phát 
triển khả năng của mỡnh. Nhà nước tự tiêu vong; pháp luật trở 
thành phong tục, tập quán, thành quan niệm đạo đức mà mọi người 
tự giác thực hiện. Tuy nhiên, sự tiêu vong của nhà nước đũi hỏi cú 
quỏ trỡnh, “Chỳng ta chỉ cú quyền núi rằng nhà nước tất nhiên sẽ 
tiêu vong đồng thời với việc nhấn mạnh tính chất lâu dài của quá 
trỡnh ấy, về sự phụ thuộc của quỏ trỡnh ấy vào tốc độ phát triển 
của giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản”1®, 

Sự phân tích của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về chủ 
nghĩa cộng sản cho chúng ta thấy 1) Giai đoạn cao của hỡnh thỏi 
kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi đó đạt được 
những điều kiện kinh tế-xó hội nhất định. 2) Sự xuất hiện của hỡnh 
thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa là quỏ trỡnh lõu dài. 3) Quỏ 
trỡnh xuất hiện của hỡnh thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa ở 
cóc nước diễn ra tùy thuộc vào sự phát triển của các lĩnh vực trong 
đời sống xó hội của cóc nước đó. 

Dự bỏo của chủ nghĩa Mỏc-Lờnin về sự xuất hiện của hỡnh 
thỏi kinh tế-xó hội cộng sản chủ nghĩa chủ yếu dựa trờn cơ sở sự 
phát triển của lực lượng sản xuất; tuy nhiên, sự phỏt triển của xó 
hội cũn chịu sự tóc động vào nhiều tố, quy luật khác. Do vậy, cần 
vận dụng quan điểm toàn diện khi nhận thức dự báo đó. 

Câu hỏi ôn tập 


198 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.19, tr.36 
199 V/.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.33, tr.118 


297 


1. Khái niệm giai cấp công nhân? Nội dung và điều kiện 
khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 

2. Quy luật hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản và vai 
trò của nó trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân? 

3. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó? 

4. Nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa? 

5. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai 
cấp công nhân với giai cấp nông dân? 

6. Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân? 

7. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản 
chủ nghĩa 

8. Tính tất yếu, đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên 


chủ nghĩa xã hội? 


298 


CHƯƠNG 8. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH 
QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 


Tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa là tiến trình lịch sử lâu 
dài, khó khăn và gian khổ với mục đích cuối cùng là bảo đảm cho 
sự thành công của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Trong 
tiến trình đó, các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng văn hóa 
v.v cần phải được nhận thức và giải quyết từ thế giới quan duy vật 
biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật; cần phải vận 
dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 
vào các điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia, dân tộc trong 
những giai đoạn nhất định của lịch sử. Đó là những vấn đề chính 
trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 


I. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVÀ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 


1. Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

a. Khái niệm Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai 
cấp không thể điều hoà được. Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng 
nào mà, về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể 
điều hoà được, thì nhà nước xuất hiện. Và ngược lại, sự tồn tại của 
nhà nước chứng tỏ rằng những mâu thuẫn giai cấp là không thể 
điều hoà được. Do đó, nhà nước là tổ chức chính trị của giai cấp 
thống trị về kinh tế nhằm bảo vệ trật tự hiện hành và đàn áp sự 
phản kháng của các giai cấp khác. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức mà thông qua đó, Đảng 
cộng sản thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với xã hội; là tổ 


chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng được xây dựng lên từ cơ 


299 


sở vật chất, kinh tế xã hội chủ nghĩa; là nhà nước kiểu mới thay thế 
nhà nước tư sản; là hình thức chuyên chính vô sản trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Là một trong những tổ chức cơ bản của hệ thống chính trị xã 
hội chủ nghĩa, Nhà nước xã hội chủ nghĩa thể hiện và thực hiện 
quyền lực của nhân dân. Chính vì vậy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
vừa là cơ quan quyền lực, vừa là bộ máy hành chính, vừa là tổ chức 
quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân; thể hiện qua chức 


năng thống trị giai cấp và chức năng xã hội. 


b. Đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa 

Đặc trưng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Theo quan điểm 
của chủ nghĩa Mác-Lênin, bất kỳ nhà nước nào cũng có các đặc 
trưng cơ bản là quản lý dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định; 
có hệ thống các cơ quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng 
chế đối với mọi thành viên trong xã hội; có hệ thống thuế để nuôi 
bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, do bản chất của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa vừa mang bản chất của giai cấp công nhân, vừa có tính nhân 
dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc, nên Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa còn có những đặc trưng riêng của nó. 

1) Nhà nước xã hội chủ nghĩa không phải là công cụ để đàn 
áp một giai cấp nào đó, mà là công cụ thực hiện lợi ích cho tất cả 
những người lao động; nhưng vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân thông qua chính đảng của nó đối với nhà nước vẫn được duy 
trì 

2) Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng về nguyên tắc 
khác hẳn với Nhà nước tư sản. Cũng là công cụ của chuyên chính 


giai cấp, nhưng vì lợi ích của tất cả những người lao động, tức 


300 


tuyệt đại đa số nhân dân; và chuyên chính, trấn áp đối với thiểu số 
những kẻ bóc lột, những kẻ phản động đi ngược lại với lợi ích của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động 

3) Trong khi nhấn mạnh sự cần thiết của bạo lực trấn áp, các 
nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn coi mặt tổ chức xây 
dựng là đặc trưng cơ bản của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Các ông 
cho rằng, chức năng bạo lực trấn áp không phải chỉ là bạo lực đối 
với bọn bóc lột, và cũng không phải chủ yếu là bạo lực, mà mặt cơ 
bản của nó là tổ chức và xây dựng toàn diện xã hội xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa 

4) Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa; là phương thức thể hiện và thực hiện dân chủ. Theo 
V.I.Lênin, con đường vận động và phát triển của nó là ngày càng 
hoàn thiện các hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ, 
nhằm lôi cuốn ngày càng đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội 

5) Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu nhà nước đặc biệt, 
“nhà nước không còn nguyên nghĩa”, là nhà nước "nửa nhà nước”. 
Sau khi cơ sở kinh tế-xã hội cho sự tồn tại của nhà nước mất đi, thì 
nhà nước cũng không còn, nhà nước “tự tiêu vong”. Đây cũng là 
đặc trưng nổi bật của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Với 
những đặc trưng trên, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa biểu hiện ở việc quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội bằng pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện hai chức năng 

1) Chức năng tổ chức, xây dựng được C.Mác, Ph.Ăngghen và 
V.ILênin coi là có tính sáng tạo của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


nhằm cải biến trật tự chủ nghĩa tư bản và hình thành trật tự chủ 


301 


nghĩa xã hội và đây là chức năng căn bản nhất trong hai chức năng 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

2) Chức năng bạo lực trấn áp nhằm chống lại sự phản kháng 
của kẻ thù giai cấp, chống lại công cuộc tổ chức, xây dựng xã hội 
mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đề cập đến sự 
cần thiết của chức năng này, C.Mác cho răng bởi chính giai cấp tư 
sản không cần đắn ởo trong việc sử dụng những biện pháp cứng 
rắn nhất nhằm khôi phục lại trật tự tư bản chủ nghĩa của chúng. 
Về mặt thực tiễn, nếu không nắm vững chức năng bạo lực của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thì giai cấp công nhân có nguy cơ để mất 
những thành quả của cách mạng. Ngược lại, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa nào biết nắm vững chức năng ấy thì không những bảo vệ mà 
còn phát triển được những thành quả cách mạng ấy. V.I.Lênin 
trong thời kỳ trực tiếp lãnh đạo quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong điều kiện nội chiến, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực 
hiện cưỡng bức như là lý do tồn tại của nhà nước nhằm chuyển 
biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 

3) Ngoài hai chức năng cơ bản trên, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa còn có chức năng đối ngoại nhằm mở rộng quan hệ hợp tác 
hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì sự phát triển và tiến bộ 
xã hội đối với nhân dân cac nước trên thế giới. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa có những nhiệm vụ chính là quàn 
lý đất nước trên tất cả các lĩnh vực. V.I.Lênin đặc biệt chú ý đến 
nhiệm vụ quản lý, mà cơ bản nhất là quản lý kinh tế, coi đó là vũ 
khí duy nhất để giai cấp vô sản có thể chiến thắng giai cấp tư sản. 
“Chúng ta, đảng của những người Bônsêvích, chúng ta đã thuyết 
phục được nước Nga, chúng ta đã giành được nước Nga từ tay bọn 


bóc lột để giao cho những người lao động. Bây giờ chúng ta phải 


302 


quản lý nước Nga”1°, Quản lý kinh tế nhằm thúc đẩy, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế, sớm tạo ra cơ cấu sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, cải thiện không ngừng đời sống vật chất, 
tỉnh thần của nhân dân. Quản lý chính trị-xã hội nhằm xoá bỏ đối 
kháng giai cấp, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, tạo lập kết cấu 
giai cấp mới, xây dựng và củng cố sự thống nhất về chính trị, về tư 
tưởng trong toàn xã hội. Quản lý văn hoá-xã hội nhằm xây dựng 
một nền văn minh tỉnh thần nhân đạo, cao cả, chân chính, không 
ngừng nâng cao sự hiểu biết, năng lực, phẩm chất đạo đức và nhân 
cách con người. 

c. Tính tất yếu của việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa 

Tổng kết kinh nghiệm lịch sử của các cuộc cách mạng xã hội, 
chủ nghĩa Mác- Lênin chỉ rõ vấn đề nhà nước là vấn để cơ bản của 
mọi cuộc cách mạng xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng là vấn 
để cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là một trong những 
thiết chế quan trọng bậc nhất của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân. 

Mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là xoá bỏ tình 
trạng người bóc lột người, xoá bỏ hoàn toàn chế độ tư hữu, xây 
dựng xã hội không còn áp bức bóc lột, con người có cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc, văn minh. Để thực hiện mục tiêu vĩ đại ấy của cách 
mạng, tất yếu phải trải qua một thời kỳ lịch sử lâu dài, khó khăn và 
phúc tạp, đó chính là thời kỳ quá độ. Và theo C.Mác, “giữa xã hội 
tư bản và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách 
mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một 
thời kỳ quá độ chính trị và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái 
gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”!!!, 


19 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.36, tr.209 
11 C,.Mác và Ph.AÄngghen: 7oàn tập, 2004, t.19, tr.47 


303 


Tính tất yếu phải có Nhà nước xã hội chủ nghĩa còn được luận 
giải bằng thực tiễn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 1) 
Trong thời kỳ này, các giai cấp bóc lột tuy đã bị xóa bỏ về phương 
diện chính trị, nhưng chưa bị xoá bỏ hoàn toàn về mặt giai cấp. 
Chúng hoạt động chống sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điều 
này khiến cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động cần phải 
nắm vững công cụ chuyên chính là Nhà nước xã hội chủ nghĩa để 
trấn áp mọi sự phản kháng của các thế lực đi ngược lại lợi ích của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động; bảo vệ thành quả của 
cách mạng; xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 2) Trong thời kỳ 
quá độ cũng còn các giai cấp, tâng lớp trung gian khác. Do địa vị 
kinh tế-xã hội của mình, các giai cấp, tầng lớp này không thể tự 
mình đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước thực tế đó giai cấp công nhân 
phải tuyên truyền, thuyết phục, lôi cuốn họ đi theo mình trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở đây, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đóng vai trò là thiết chế cần thiết đảm bảo sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân đối với toàn xã hội, đảm bảo cho lực lượng xã 
hội to lớn này thành lực lượng có tổ chức. 3) Để mở rộng dân chủ, 
chống lại mọi hành vi ngược lại những chuẩn mực dân chủ, vi 
phạm những giá trị dân chủ của nhân dân, cũng đòi hỏi phải có 
một thiết chế nhà nước phù hợp. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được 
thể chế hoá trong Hiến pháp, pháp luật xã hội chủ nghĩa và được 
thực hiện bằng những thiết chế tương ứng của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Vì vậy, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa tất yếu gắn 
liền với quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, quá trình 
dân chủ hoá đời sống xã hội. 
2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 


a. Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ 


304 


Quan niệm về dân chủ. Dân chủ và thực hiện dân chủ là nhu 
cầu khách quan của con người. Ngay từ xã hội nguyên thuỷ, việc 
cử ra và phế bỏ người đứng đầu là do quyền lực của nhân dân. Như 
vậy, ngay từ buổi sơ khai của lịch sử nhân loại, dân chủ được hiểu 
là quyền lực thuộc về nhân dân. Tuy dân chủ trong xã hội này chưa 
hình thành với tư cách là khái niệm, mà mới chỉ mang tính chất 
phác, gắn với bình đẳng, tự do một cách thô sơ, nhưng nó đã bắt 
đầu hình thành tự phát về nguyên tắc dân chủ sơ đẳng là thiểu số 
phục tùng đa số. Kể từ xã hội chiếm hữu nô lệ ra đời, thuật ngữ 
“dân chủ” mới chính thức sử dụng. Nó được ghép từ hai từ trong 
tiếng Hy Lạp cổ (thế kỷ VIII tr.c.n) là “demos” nghĩa là dân và 
“kratos” nghĩa là quyền lực với nghĩa, dân chủ là quyền lực nhân 
dân, nhân dân là chủ thể của quyền lực. Nhưng “dân” là ai lại do 
bản chất của chế độ xã hội quy định, đặc biệt là từ khi xã hội phân 


?” 


chia thành giai cấp, thì “dân” còn do bản chất giai cấp thống trị xã 
hội quy định cụ thể trong từng xã hội nhất định. Như vậy, dân chủ 
là một khái niệm mang ý nghĩa chính trị, tuy đã có mầm mống 
trong xã hội nguyên thuỷ, nhưng nó chỉ xuất hiện với ý nghĩa đầy 
đủ như một chế độ chính trị trong xã hội có giai cấp và nhà nước. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin nêu những quan niệm chính về dân chủ 

1) Dân chủ là sản phẩm tiến hóa của lịch sử xã hội loài người; 
là nhu cầu khách quan của con người. Với tư cách là quyền lực của 
nhân dân, dân chủ là sự phản ánh những giá trị nhân văn; là kết 
quả của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân lao động chống lại áp 
bức, bất công và bóc lột 

2) Dân chủ với tư cách là một phạm trù chính trị, gắn với một 
kiểu nhà nước và một giai cấp cầm quyền thì sẽ không có dân chủ 
phi giai cấp, dân chủ chung chung. Trong xã hội có giai cấp, việc 


thực hiện dân chủ cho tập đoàn người này đã hạn chế hoặc loại trừ 


305 


dân chủ của những tập đoàn người khác. Mỗi chế độ dân chủ đều 
gắn với nhà nước, mang bản chất của giai cấp thống trị; tính chất 
của dân chủ tuỳ thuộc vào quyền lực chính trị thuộc về giai cấp 
nào. Điều này là tất yếu cho mọi chế dộ dân chủ- kể cả chế độ dân 
chủ xã hội chủ nghĩa 

3) Dân chủ còn là sản phẩm của quá trình vươn lên của con 
người trong quá trình làm chủ tự nhiên, xã hội và bản thân. Dân 
chủ phản ánh trạng thái, mức độ giải phóng con người trong tiến 
trình phát triển của xã hội, thể hiện thực chất mối quan hệ giữa 
người với người được duy trì theo quan niệm về nguyên tắc bình 
đẳng. Xét ở góc độ này, dân chủ phản ánh những giá trị nhân văn, 
nhân đạo trong quá trình giải phóng con người và tiến bộ xã hội. 

Quan niệm về nền dân chủ. V.I.Lênin cho rằng “Chế độ dân 
chủ là một hình thức nhà nước, một trong những hình thái của nhà 
nước. Cho nên, cũng như mọi nhà nước, chế độ dân chủ là việc thi 
hành có tổ chức, có hệ thống sự cưỡng bức đối với người ta”1!12. Do 
đó, nền dân chủ luôn gắn với nhà nước như là cơ chế để thực thi 
dân chủ và mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị. Nền dân 
chủ, hay chế độ dân chủ, là hình thái dân chủ gắn với bản chất, 
tính chất của nhà nước, hay nói cách khác, dân chủ được thể chế 
hoá và thực hiện bằng chế độ nhà nước, pháp luật. Chính vì vậy, kể 
từ khi nền dân chủ ra đời thì dân chủ trở thành một phạm trù lịch 
sử, phạm trù chính trị. 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ mà ở đó, những 
giá trị dân chủ, quyền lực của nhân dân được thể chế hoá thành 
pháp luật, thành hệ thống chính trị (trong đó Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là trụ cột), thành nguyên tắc, mục tiêu của sự phát triển. Các 


giá trị và chuẩn mực dân chủ thâm nhập và chi phối mọi hoạt động 


112 V.I.Lờnin: 7oàn tập, 2005, t.33, tr.123 


306 


của mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội; mọi công dân và tổ chức xã 
hội đều có khả năng nhận thức và vận dụng các giá trị dân chủ, 
biến thành những nguyên tắc phổ biến trong hoạt động và các 
quan hệ xã hội. 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được hình thành sau thắng lợi 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phương diện chính trị và 
nó được hoàn thiện từng bước phù hợp với sự phát triển kinh tế, 
chính trị và văn hoá - xã hội của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ có thực sự khi chủ nghĩa xã hội 
đã được xây dựng đầy đủ. 

b. Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa 

1) Với tư cách là một chế độ nhà nước được sáng tạo bởi quần 
chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dân 
chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo mọi quyền lực thuộc về giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy, dân chủ xã hội chủ nghĩa 
vừa mang bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng 
rãi và tính dân tộc sâu sắc. 

2) Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ 
công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội. Chế độ 
sở hữu đó phù hợp với quá trình xã hội hoá ngày càng cao của sản 
xuất nhằm thoả mãn nhu cầu không ngừng tăng lên về vật chất và 
tỉnh thần của quần chúng nhân dân lao động. Đây chính là đặc 
trưng kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đặc trưng này được 
hình thành và bộc lộ ngày càng đây đủ cùng với quá trình hình 
thành và hoàn thiện nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

3) Trên cơ sở sự kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể 
và lợi ích của toàn xã hội (do nhà nước của giai cấp công nhân đại 


diện), nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức động viên, thu hút mọi 


307 


tiềm năng sáng tạo, tính tích cực xã hội của nhân dân trong sự 
nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
tất cả các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể và mọi công dân 
đều được tham gia vào các công việc của nhà nước (bằng thảo 
luận, góp ý kiến xây dựng chính sách, hiến pháp, pháp luật v.v). 
Mọi công dân đều được bầu cử, ứng cử và đề cử vào cơ quan các 
cấp. 

4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nên dân chủ rộng rãi nhất 
trong lịch sử nhưng vẫn là nền dân chủ mang tính giai cấp của giai 
cấp công nhân - dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, với trách 
nhiệm của công dân trước pháp luật. Trong nền dân chủ đó, 
chuyên chính và dân chủ là hai mặt, hai yếu tố quy định lẫn nhau, 
tác động, bổ sung cho nhau. Dân chủ cho nhân dân và chuyên 
chính với kẻ thù của nhân dân là hai mặt thống nhất trong khái 
niệm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

c. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa 

Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, mục tiêu và 
động lực của quá trình phát triển xã hội, của quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội là dân chủ. 

Việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm mở rộng 
dân chủ, tạo điều kiện để liên tục phát triển nhân cách, phát triển 
ý thức xã hội, nâng cao tính tích cực chính trị-xã hội của quần 
chúng, làm bộc lộ và huy động các năng lực tổ chức, trí tuệ của 
nhân dân. Dân chủ làm cho các tầng lớp nhân dân tham gia tích 
cực vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Dân chủ là phương 
thức tốt nhất để đặt các đại biểu của nhân dân có phẩm chất chính 
trị, đạo đức, chuyên môn xứng đáng nhất vào địa vị lãnh đạo nhà 


nước, vào cơ quan lãnh đạo của các tổ chức chính trị-xã hội. “Với 


308 


việc phát triển dân chủ một cách đây đủ, nghĩa là việc làm cho 
toàn thể quần chúng nhân dân tham gia thực sự bình đẳng và thực 
sự rộng rãi vào mọi việc quản lý nhà nước” !13, 

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là quy luật của sự 
hình thành và tự hoàn thiện của hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa. Khi dân chủ bao trùm đại bộ phận các quan hệ, các thiết 
chế xã hội và thu hút được các tầng lớp nhân dân vào đời sống 
chính trị-xã hội của đất nước, dân chủ góp phần mở rộng cơ sở xã 
hội của hệ thống chính trị, giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo 
của Đảng cộng sản, chính quyền, đoàn thể. Mở rộng dân chủ có tác 
dụng vô cùng to lớn trong chống tiêu cực, suy thoái, chống tham 
nhũng, củng cố Đảng, làm trong sạch bộ máy nhà nước, lành mạnh 
hoá các quan hệ xã hội, từ đó góp phần làm tăng tính ổn định xã 
hội. 

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là quá trình tất yếu 
diễn ra nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện dân chủ, đáp ứng 
nhu cầu của nhân dân. Trước hết nó trở thành điều kiện, tiền đề 
thực hiện quyền lực, quyền làm chủ của nhân dân, là điều kiện cần 
thiết và tất yếu để mỗi công dân được sống trong bầu không khí 
thực sự dân chủ. 

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng chính là quá 
trình vận động và thực hành dân chủ, biến dân chủ từ khả năng 
thành hiện thực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là quá trình 
đưa các giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc của dân chủ vào thực tiễn 
xây dựng cuộc sống mới, chống các biểu hiện của dân chủ cực 
đoan, vô chính phủ, ngăn ngừa mọi hành vi coi thường kỷ cương, 
pháp luật. 

II XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


113 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.30, tr.93 


309 


1. Khái niệm nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

a. Khái niệm văn hoá và nền văn hoá 

Khái niệm văn hoá. Văn hoá là toàn bộ những giá trị vật chất 
và tỉnh thân do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động 
thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Văn hoá là biểu hiện 
của trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. 

Để tìm hiểu cội nguồn của văn hoá phải đặt nó trong quá 
trình hình thành loài người. Toàn bộ ý kiến của Ph.Ăngghen về 
nguồn gốc loài người được trình bày trong bài Tác dụng của lao 
động trong quá trình chuyển biến từ vượn thành người, là một 
phần trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên. Tư tưởng chủ đạo 
trong suốt bài viết của ông là “lao động đã sáng tạo ra bản thân 
con người”!!, Nhưng lao động ở đây không chỉ là lao động chân tay 
thuần tuý mà chủ yếu là lao động sáng tạo. Ph. Ăngghen so sánh 
phương thức kiếm sống của loài vượn với lao động của xã hội loài 
người, “Đàn vượn chỉ biết ăn hết sạch lương thực sẵn có trong khu 
vực mà điều kiện địa lý hoặc là sự kháng cự của đàn vượn bên cạnh 
đã hạn định cho chúng”!!5, Nói cách khác, loài vượn không biết tự 
tạo ra thức ăn cho mình mà chỉ ăn những thứ có sẵn trong tự 
nhiên. Ph.Ăngghen gọi phương thức kiếm ăn của loài vượn là “kinh 
tế chiếm đoạt”. Ông nhận định “Nhưng tất cả những cái đó vẫn 
chưa phải là lao động, theo đúng ý nghĩa của nó. Lao động bắt đầu 
với việc chế tạo ra công cụ”!!°, Như vậy, chính lao động sáng tạo 
mới là động lực chính tác động vào quá trình chuyển biến từ vượn 
thành người và đó cũng là cội nguồn của văn hoá, hay có thể nói, 


lao động sáng tạo là bản chất của văn hóa. 


11⁄4 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.641 
3 C.Mác và Ph.Angghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.647 
1! C,.Mác và Ph.AÄngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.648 


310 


Lao động sáng tạo của con người thể hiện ở cả hai lĩnh vực 
sản xuất cơ bản của xã hội (sản xuất vật chất và sản xuất tỉnh 
thần). Vì vậy, văn hoá theo nghĩa rộng gồm cả văn hoá vật chất và 
văn hoá tỉnh thần. Trong đó, văn hoá vật chất là năng lực sáng tạo 
của con người được thể hiện và kết tỉnh trong sản phẩm vật chất; 
văn hoá tỉnh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được 
sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của 
con người. Đây là nghĩa hẹp của khái niệm văn hoá. 

Từ sự phân tích trên, khi tìm hiểu khái niệm văn hoá cần lưu 
ý a) văn hoá là sáng tạo của con người, thuộc về con người, những 
gì không do con người làm nên không thuộc về khái niệm văn hoá. 
Do vậy, văn hoá là đặc trưng căn bản phân biệt con người với động 
vật, đồng thời cũng là tiêu chí căn bản phân biệt sản phẩm nhân 
tạo với sản phẩm tự nhiên. b) văn hoá xuất hiện là do sự thích nghỉ 
một cách chủ động và có ý thức của con người với tự nhiên, là sự 
thích nghi có sáng tạo, phù hợp với chân, thiện, mỹ, nên văn hoá 
cũng là kết quả của sự thích nghi ấy. c) văn hoá bao gồm cả những 
sản phẩm vật chất và tỉnh thân, chứ không chỉ riêng có tỉnh thần 
mà thôi. d) Với tư cách là hoạt động tỉnh thần, thuộc về ý thức con 
người, nên sự phát triển của văn hoá bao giờ cũng chịu sự quy định 
của cơ sở kinh tế, chính trị của một xã hội nhất định. Chính vì vậy, 
văn hoá trong xã hội có giai cấp bao giờ cũng mang tính giai cấp. 

Nói đến văn hoá là nói đến khía cạnh ý thức hệ của văn hoá, 
tính giai cấp của văn hoá và trên cơ sở đó hiểu rõ sự vận động của 
văn hoá trong xã hội có giai cấp. Với cách tiếp cận như vậy có thể 
hiểu: Nền văn hoá là biểu hiện cho toàn bộ nội dung, tính chất của 
văn hoá, được hình thành và phát triển trên cơ sở kinh tế - chính 


trị của mỗi thời kỳ lịch sử, trong đó ý thức hệ của giai cấp thống trị 


311 


chi phối phương hướng phát triển và quyết định hệ thống các chính 
sách, pháp luật quản lý các hoạt động văn hoá. 

Nếu kinh tế là cơ sở vật chất của nền văn hoá, thì chính trị là 
yếu tố quy định khuynh hướng phát triển của một nền văn hoá. 
Nền văn hoá của bất cứ thời kỳ nào của lịch sử cũng đồng thời có 
sự kế thừa, sử dụng những di sản của quá khứ và sáng tạo ra 
những giá trị văn hoá mới trên cơ sở hệ tư tưởng của giai cấp cầm 
quyền. Vì vậy, bất kỳ nền văn hoá nào trong xã hội có giai cấp 
cũng đều mang dấu ấn của giai cấp thống trị xã hội đó. 

b. Khái niệm nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

Trong các tác phẩm của mình C.Mác và Ph.Ăngghen không 
dành riêng một tác phẩm để trình bày hệ thống các quan điểm của 
mình về văn hoá. Nhưng toàn bộ tư tưởng của các ông về vấn đề 
này được thể hiện rất sâu sắc thông qua hệ thống các quan điểm 
duy vật biện chứng về con người và xã hội. Kế thừa và phát triển 
quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về văn hoá và vai 
trò của văn hoá trong công cuộc xây dựng xã hội mới, từ thực tiễn 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, V.I.Lênin đã tiếp 
tục bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận về xây dựng nền 
văn hóa xã hội chủ nghĩa, hình thành nên hệ thống lý luận về nền 
văn hoá xã hội chủ nghĩa. 

Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin, bản chất 
của văn hoá là sáng tạo, là sự kết tinh năng lực bản chất con người. 
Văn hoá là phương thức bộc lộ, phát huy những năng lực bản chất 
con người gắn với những hoạt động sống của họ, làm cho con người 
trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Những nội dung đó cũng là 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Hiểu theo góc độ này thì chủ nghĩa 
xã hội là chế độ xã hội mang những đặc trưng của văn hoá, C.Mác 


khái quát mỗi bước con người tiến đến văn hoá là mỗi bước con 


312 


người tiến đến tự do. Đến V.I.Lênin, tư tưởng đó đã được diễn đạt 
cụ thể hơn khi ông đưa ra luận điểm về nền văn hoá xã hội chủ 
nghĩa do nhân dân lao động xây dựng “Văn hoá vô sản = chủ nghĩa 
cộng sản” 11”, Như vậy, xét trên phương diện chung nhất, chủ nghĩa 
Mác-Lênin quan niệm bản chất văn hoá xã hội chủ nghĩa chính là 
chủ nghĩa cộng sản, xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa gắn 
liền với xây dựng xã hội cộng sản 

Còn về phương diện lịch sử, nền văn hoá xã hội chủ nghĩa ra 
đời là sự phát triển tự nhiên, hợp quy luật khi phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa đã lỗi thời và phương thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đã hình thành. V.I.Lênin viết “Văn hoá vô sản không 
phải bỗng nhiên mà có, nó không phải do những người tự cho mình 
là chuyên gia về văn hoá vô sản phát minh ra. Văn hoá vô sản phải 
là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài 
người tích luỹ được dưới ách thống trị của xã hội tư bản, xã hội của 
bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu” 113$. 

Chế độ mới xã hội chủ nghĩa được xác lập với hai tiền để quan 
trọng là tiền đề chính trị (giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
đã giành được chính quyền) và tiền đề kinh tế (chế độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất chủ yếu được thiết lập). Từ hai 
tiền đề chính trị và kinh tế đó, tiến trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tiếp tục được phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội, trong đó có lĩnh vực văn hoá tinh thần và nền văn hoá xã hội 
chủ nghĩa được từng bước xây dựng. Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 
là kết quả sự phát triển liên tục của các nền văn hoá, nó thể hiện 
trình độ phát triển cao của loài người 

Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là nền văn hoá được xây dựng 
và phát triển trên nền tảng kinh tế - chính trị của xã hội xã hội chủ 


1 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.51, tr.382 
118 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.41, tr.361 


313 


nghĩa, đặc biệt trên cơ sở hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, do 
Đảng cộng sản lãnh đạo, nhằm thoả mãn nhu cầu không ngừng 
tăng lên về đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, đưa nhân dân 
lao động thực sự trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hoá. 

c. Đặc trưng của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa có những đặc trưng cơ bản sau 

1) Chủ nghĩa Mác Lênin với tư cách là hệ tư tưởng của giai 
cấp công nhân, giữ vai trò chủ đạo, là nền tảng tư tưởng và quyết 
định phương hướng phát triển nội dung của nền văn hoá xã hội chủ 
nghĩa. Tư tưởng, ý thức hệ là cốt lõi của mọi nền văn hoá. Do đó, 
sau khi giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền thì chủ 
nghĩa Mác Lênin giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tỉnh thần của 
xã hội là một tất yếu. Vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác Lênin đối 
với nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là điều kiện quyết định đưa nhân 
dân lao động thực sự trở thành chủ thể tự giác và hưởng thụ văn 
hoá của xã hội mới. Đặc trưng này phản ánh bản chất giai cấp công 
nhân và tính đảng của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

2) Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân rộng rãi và 
tính dân tộc sâu sắc. Trong xã hội tư bản, giai cấp tư sản đã “tước 
đoạt” các giá trị văn hoá của quần chúng lao động, biến những giá 
trị văn hoá ấy thành tài sản của giai cấp thống trị. Chính điều này 
đã khiến cho quần chúng tách biệt với văn hoá. Trong tiến trình 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn 
hoá không còn là đặc quyền, đặc lợi của thiểu số giai cấp bóc lột. 
Công cuộc cải biến cách mạng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội từng bước tạo ra tiền đề vật chất 
và tinh thần để đông đảo nhân dân tham gia xây dựng nền văn hoá 
mới và hưởng thụ những giá trị của nền văn hoá đó. Vì vậy, nền 


văn hoá xã hội chủ nghĩa mang tính nhân dân rộng rãi 


314 


3) Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân thông qua tổ chức Đảng cộng sản và quản lý của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là 
nhân tố quyết định trước tiên đối với việc xây dựng nền văn hoá xã 
hội chủ nghĩa. Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa không hình thành và 
phát triển một cách tự phát, trái lại, nó phải được hình thành và 
xây dựng một cách tự giác, có sự quản lý của Nhà nước và sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản. Mọi sự coi nhẹ hoặc phủ nhận vai trò lãnh 
đạo của Đảng cộng sản và vai trò quản lý của Nhà nước đối với đời 
sống tỉnh thần của xã hội, đối với nền văn hoá xã hội chủ nghĩa sẽ 
dẫn đến làm mất phương hướng chính trị của nền văn hoá - nền 
tảng tinh thần của xã hội. 

2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá xã hội chủ 
nghĩa 

Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 
được xuất phát từ những căn cứ sau 

1) Xuất phát từ tính triệt để, toàn diện của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức sản xuất tỉnh thần, 
làm cho phương thức sản xuất tỉnh thần phù hợp với phương thức 
sản xuất mới của xã hội xã hội chủ nghĩa. Tồn tại xã hội quyết định 
ý thức xã hội, phương thức sản xuất vật chất quyết định phương 
thức sản xuất tỉnh thần. Do đó, khi phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa bị xoá bỏ, phương thức sản xuất mới xã hội chủ nghĩa ra 
đời thì việc xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa cũng đồng thời 
diễn ra nhằm thay đổi bản chất của ý thức xã hội, xây dựng ý thức 
xã hội mới phù hợp với sự thay đổi về chất đã tạo ra với việc xác 
lập quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị của giai cấp công nhân 


và nhân dân lao động. 


315 


2) Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá 
trình cải tạo tâm lý, ý thức và đời sống tỉnh thần của chế độ cũ để 
lại nhằm giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi ảnh hưởng tư 
tưởng, ý thức của xã hội cũ lạc hậu. Mặt khác, xây dựng nền văn 
hoá xã hội chủ nghĩa còn là một yêu cầu cần thiết trong việc đưa 
quần chúng nhân dân thực sự trở thành chủ thể sản xuất và tiêu 
dùng, sáng tạo và hưởng thụ văn hoá tỉnh thần. Đó là một nhiệm vụ 
cơ bản, phức tạp và lâu dài của quá trình xây dựng nền văn hoá 
mới xã hội chủ nghĩa. Về thực chất đây chính là cuộc đấu tranh 
trên lĩnh vực văn hoá, đấu tranh giữa hai hệ tư tưởng tư sản và hệ 
tư tưởng vô sản trong quá trình phát triển xã hội. 

3) Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá 
trình nâng cao trình độ văn hoá cho quần chúng nhân dân lao 
động, khắc phục tình trạng thiếu hụt văn hóa. Đây là điều kiện cần 
thiết để đông đảo nhân dân lao động chiến thắng nghèo nàn, lạc 
hậu, nâng cao trình độ và nhu cầu văn hoá của quần chúng. Trong 
quá trình chỉ đạo thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở 
nước Nga, V.I.Lênin chỉ ra ba kẻ thù của chủ nghĩa xã hội, đó là 
bệnh kiêu ngạo cộng sản, nạn mù chữ, nạn hối lộ và đồng thời ông 
cũng khẳng định rằng chỉ có làm cho tất cả mọi người đều phải có 
văn hoá, phải nâng cao trình độ văn hoá của quần chúng nhân dân 
thì mới có thể chiến thắng được kẻ thù đó một cách căn bản!!?. 

4) Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là tất yếu xuất phát 
từ yêu cầu khách quan, văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng và phát triển 
kinh tế-xã hội trong xã hội xã hội chủ nghĩa phải nhằm mục tiêu 
văn hoá, vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì sự phát 


triển tự do, toàn diện của con người. Điều đó cho thấy văn hoá là 


119 V.I.Lênin: 7oàn tập,1978, t.44, tr.217-218 


316 


kết quả của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhưng đồng thời các 
nhân tố văn hoá cũng luôn gắn bó với đời sống kinh tế-xã hội và trở 
thành động lực của sự phát triển kinh tế-xã hội. Nền văn hoá mới 
xã hội chủ nghĩa tạo những tiền đề quan trọng nâng cao phẩm 
chất, năng lực, học vấn, giác ngộ chính trị cho quần chúng nhân 
dân lao động, tạo cơ sở nâng cao năng suất lao động v.v. Văn hoá 
xã hội chủ nghĩa với nền tảng là hệ tư tưởng của giai cấp công 
nhân trở thành điều kiện tinh thần của quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, là động lực và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 
3. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hoá xã hội chủ 
nghĩa 

a. Những nội dung cơ bản của nền văn hoá xã hội chủ 
nghĩa 

1) Nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức của 
xã hội mới. Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa trên cái nền 
của văn hoá tư sản, dựa vào vật liệu của chủ nghĩa tư bản đem lại 
mà yếu tố quan trọng nhất là con người. Chủ nhân của xã hội mới 
là công nhân và nông dân. Trong các chế độ cũ, họ không được 
hưởng thụ những giá trị văn hoá, không được chăm lo về giáo dục. 
Vì vậy, mặc dù họ là những người hăng hái đấu tranh cho chủ 
nghĩa xã hội, muốn nhanh chóng xây dựng xã hội mới tốt đẹp 
nhưng họ lại chưa có đủ học thức, không có trình độ văn hoá cần 
thiết để làm việc đó, V.I.Lênin cho rằng người mù chữ đứng ngoài 
chính trị. Do đó, nâng cao dân trí là điều kiện không thể thiếu để 
xây dựng nền dân chủ xã hôi chủ nghĩa, để quần chúng có nhận 
thức đúng và tham gia trực tiếp vào quản lý nhà nước. 

2) Xây dựng con người mới phát triển toàn diện. Con người là 
sản phẩm của lịch sử nhưng đồng thời con người cũng chính là chủ 


thể quá trình phát triển của lịch sử. Các nhà kinh điển của chủ 


317 


nghĩa Mác Lênin xem việc đào tạo con người mới với tư cách là chủ 
thể sáng tạo có ý thức của xã hội mới- xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa, là một yêu cầu tất yếu. Do đó, xây dựng con người mới 
là một trong những nội dung cơ bản của việc xây dựng nền văn hoá 
xã hội chủ nghĩa. 

Con người mới xã hôi chủ nghĩa là con người phát triển toàn 
diện. Những con người ấy thể hiện một mẫu nhân cách sống có lý 
tưởng, sống có trách nhiệm với công việc, với xã hội, với mọi người 
và với chính mình. Họ phải là những người có học thức, có niềm tin 
khoa học, có năng lực hoạt động sáng tạo, làm việc với tính tổ 
chức, tính kỷ luật cao, đấu tranh cho lẽ phải, chân lý, cho sự công 
bằng, bình đẳng, dân chủ. Đó là những con người có sự phát triển 
lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, sự phong phú về đời sống 
tỉnh thần. 

3) Xây dựng lối sống mới xã hội chủ nghĩa. Lối sống là dấu 
hiệu biểu thị sự khác biệt giữa những cộng đồng người khác nhau; 
là tổng thể các hình thái hoạt động của con người, phản ánh điều 
kiện vật chất, tỉnh thần và xã hội của con người; là sản phẩm tất 
yếu của một hình thái kinh tế-xã hội và có tác động đến hình thái 
kinh tế-xã hội đó. Lối sống mới xã hội chủ nghĩa là một đặc trưng 
có tính nguyên tắc của xã hội xã hội chủ nghĩa và việc xây dựng lối 
sống mới tất yếu trở thành một nội dung của nền văn hoá xã hội 
chủ nghĩa. Lối sống mới xã hội chủ nghĩa được xây dựng, hình 
thành trên những điều kiện cơ bản của nó, đó là chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất, trong đó sở hữu toàn dân giữ vai trò chủ đạo; 
nguyên tắc phân phối theo lao động; quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân; chủ nghĩa Mác Lênin giữ vai trò chủ đạo trong đời sống 


tỉnh thần của xã hội v.v. 


318 


4) Xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa. Nếu văn hoá 
là toàn bộ những giá trị vật chất và tỉnh thân do con người sáng 
tạo ra nhằm thoả mãn những nhu cầu của mình, thì gia đình là một 
giá trị văn hoá của xã hội. Văn hoá gia đình luôn gắn bó, tương tác 
với văn hoá cộng đồng, dân tộc, giai cấp và tầng lớp xã hội trong 
mỗi thời kỳ nhất định của một quốc gia dân tộc nhất định. Do đó, 
có thể quan niệm, gia đình là một hình thức tổ chức cơ bản trong 
đời sống cộng đồng của con người, một thiết chế văn hoá - xã hội 
đặc thù được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở quan hệ 
hôn nhân, huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng, giáo dục giữa các 
thành viên. 

Gia đình văn hoá xã hội chủ nghĩa được từng bước xây dựng 
cùng với tiến trình phát triển của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa gia đình và xã hội 
(gia đình được xem là tế bào của xã hội), có thể nói, thực chất của 
việc xây dựng gia đình văn hoá là nhằm góp phân xây dựng nền 
văn hoá xã hội chủ nghĩa. 

Gia đình văn hoá là gia đình được xây dựng, tồn tại và phát 
triển trên cơ sở giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá tốt đẹp của dân 
tộc, xoá bỏ những yếu tố lạc hậu, những tàn tích của chế độ hôn 
nhân và gia đình kiểu cũ, đồng thời tiếp thu những giá trị tiến bộ 
của nhân loại về gia đình. 

Gia đình văn hoá mới xã hội chủ nghĩa là gia đình tiến bộ, 
đánh dấu bước phát triển của cac hình thức gia đình trong lịch sử 
nhân loại. Xây dựng gia đình văn hoá mới xã hội chủ nghĩa đem lại 
lợi ích cho cả cá nhân và xã hội. Con người mới của xã hội mới khi 
tạo dựng cho hạnh phúc gia đình cũng là góp phần cho sự phát 
triển của xã hội. Với ý nghĩa đó, xây dựng gia đình văn hoá mới trở 


thành nội dung quan trọng của việc xây dựng nền văn hoá xã hội 


319 


chủ nghĩa, là sự thể hiện tính ưu việt của nền văn hoá ấy so với các 
nền văn hoá trước đó. 

b. Phương thức xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

1) Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng 
của giai cấp công nhân trong đời sống tinh thần của xã hội. Trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân với tư 
cách là giai cấp cầm quyền, phải bằng mọi biện pháp thông qua 
các nhà tư tưởng và các thiết chế tư tưởng của mình để tác động, 
chi phối các quan hệ tư tưởng, quá trình tư tưởng nhằm giữ vững, 
tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng của mình trong đời 
sống tinh thần xã hội bởi vì, như chủ nghĩa Mác Lênin đã khẳng 
định, những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là 
những tư tưởng của giai cấp thống trị. 

Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là hoạt động có mục 
đích của giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản và Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, nhằm xây dựng và phát triển hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa- hệ tư tưởng của giai cấp công nhân thành hệ tư tưởng 
chủ đạo trong xã hội. Do đó, giữ vững và tăng cường vai trò chủ 
đạo của hệ tư tưởng của giai cấp công nhân trong đời sống tinh 
thần xã hội là phương thức quan trọng để xây dựng nền văn hoá xã 
hội chủ nghĩa. Đây là phương thức cơ bản để giữ vững đặc trưng, 
bản chất của nền văn hoá đó. 

2) Không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
và vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động văn hoá. Sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản và quản lý của Nhà nước đối với mọi hoạt 
động văn hoá là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố quyết định 
thắng lợi sự nghiệp xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Đây là 
sự đảm bảo về chính trị, tư tưởng để nền văn hoá xây dựng trên 


nền tảng của hệ tư tưởng của giai cấp công nhân đi đúng quỹ đạo 


320 


và mục tiêu xác định. Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- 
Lênin thực chất đây là sự tăng cường chuyên chính vô sản trong 
hoạt động văn hoá. 

Đảng lãnh đạo xây dựng nền văn hoá bằng cương lĩnh, đường 
lối, chính sách văn hoá của mình và sự lãnh đạo của Đảng phải 
được thể chế hoá trong hiến pháp, pháp luật, chính sách. Nhà nước 
thực hiện quản lý văn hoá theo đúng các nguyên tắc, quan điểm, 
chủ trương của Đảng Cộng sản. 

3) Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa phải theo phương 
thức kết hợp việc kế thừa những giá trị trong di sản văn hoá dân 
tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hoá của nhân loại. 
Trong tư tưởng của các nhà kinh điển nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 
phải được xây dựng trên cơ sở kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những 
giá trị văn hoá dân tộc cũng như của nhân loại, đặc biệt là những 
thành quả mà chủ nghĩa tư bản đã tạo ra. Nhiệm vụ mà các nhà 
kinh điển đặt ra cho giai cấp vô sản là phải tiếp thu và cải biến 
toàn bộ di sản văn hoá truyền thống và thành tựu của văn minh 
nhân loại. Đó là điều kiện tiên quyết để tạo nên những giá trị văn 
hoá mới trong nền văn hoá xã hội chủ nghĩa. 

Sự gắn kết giữa giữ gìn, kế thừa văn hoá dân tộc, tiếp thu giá 
trị văn hoá nhân loại với quá trình sản sinh giá trị mới, tạo nên sự 
thống nhất biện chứng của hai mặt giữ gìn và sáng tạo văn hoá. 
Đây được coi là phương thức nhằm xây dựng nền văn hoá xã hội 
chủ nghĩa phong phú, đa dạng. 

4) Tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt 
động và sáng tạo văn hoá. Trong tiến trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa nhân dân lao động đã trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng 
thụ văn hoá. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo 


của quần chúng, Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa cần phải tổ 


321 


chức nhiều phong trào nhằm lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia 
vào các hoạt động và sáng tạo văn hoá. 
II. GIẢI QUYẾT ĐỨNG ĐẮN VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 


1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác 
Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 


a. Khái niệm dân tộc 

Dân tộc là một hình thức tổ chức cộng đồng người có tính chất 
ổn định được hình thành trong lịch sử, là sản phẩm của quá trình 
phát triển lâu dài của lịch sử xã hội 

Trong các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen, 
V.I.Lênin không chỉ để cập đến loại hình dân tộc hình thành trong 
thời đại tư bản chủ nghĩa mà đã đề cập đến các loại hình dân tộc 
khác, không phải tư sản. Trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, 
của chế độ tư hữu và của nhà nước, Ph.Ăngghen cho rằng, nhà nước 
là điều kiện tồn tại của dân tộc. Nếu vậy thì hình thái cộng đồng 
người dưới chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến cũng là cộng đồng 
dân tộc. Do đó, thuật ngữ dân tộc không chỉ đề áp dụng cho dân tộc 
tư sản, mà còn để gọi các cộng đồng người trong các xã hội có nhà 
nước 

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác, Ph.Ăngghen 
còn gọi những cộng đồng người chưa đạt đến hình thành nhà nước 
cũng bằng thuật ngữ dân tộc “Nhờ cải tiến mau chóng công cụ sản 
xuất và làm cho các phương tiện giao thông trở nên vô cùng thuận 
lợi, giai cấp tư sản lôi cuốn đến cả những dân tộc dã man nhất vào 
trào lưu văn minh” !^°. Thời đại dã man loài người sống dưới chế độ 
thị tộc, bộ lạc, chưa có giai cấp, nhà nước. Như vậy, ở đây, thuật 
ngữ dân tộc cũng được dùng để chỉ các cộng đồng người đang sống 


dưới chế độ thị tộc, bộ lạc, khi nhà nước còn chưa ra đời. 


120 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.602 


322 


Vì vậy, thuật ngữ dân tộc không thể chỉ hiểu như lâu nay theo 
định nghĩa dân tộc của Xtalin với bốn yếu tố bắt buộc (cộng đồng 
về ngôn ngữ, lãnh thổ, kinh tế, văn hóa), mà cần được hiểu rộng 
hơn, gồm dân tộc-quốc gia dưới các hình thái kinh tế-xã hội khác 
nhau; dân tộc chưa đạt đến trình độ quốc gia; các dân tộc trong 
một quốc gia đa dân tộc. 

Bởi vậy, khái niệm dân tộc là một khái niệm đa nghĩa, đa cấp 
độ, được xác định tuỳ theo cảnh huống cụ thể. Hiện nay có thể 
hiểu khái niệm dân tộc theo hai nghĩa dân tộc được hiểu là dân tộc- 
quốc gia với tư cách là một cộng đồng chính trị-xã hội rộng lớn và 
dân tộc được hiểu là cộng đồng dân tộc-tộc người. 

Dân tộc-quốc gia là một cộng đồng người ổn định, hình thành 
trong lịch sử, có chung một ngôn ngữ, một lãnh thổ, cùng chung 
một vận mệnh lịch sử, có những lợi ích chung (về kinh tế, chính 
tr), có chung nền văn hoá (thể hiện trong phong tục tập quán, tín 
ngưỡng, tâm lý, lối sống v.v) 

Dân tộc-tộc người là một cộng đồng người ổn định hoặc tương 
đối ổn định, có chung một ngôn ngữ, một nền văn hoá, có ý thức tự 
giác tộc người. Với ba tiêu chí này đã tạo ra sự ổn định trong mỗi 
dân tộc trong quá trình phát triển. Rõ ràng là cả những khi có sự 
thay đổi về lãnh thổ hay thay đổi về phương thức sinh hoạt kinh tế, 
cộng đồng dân tộc vẫn tổn tại trên thực tế. 


b. Hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân 
tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 


Khi nghiên cứu vấn để dân tộc và phong trào dân tộc trong 
chủ nghĩa tư bản, V.I.Lênin đã phát hiện ra hai xu hướng khách 
quan 1) Do sự chín muồi của ý thức dân tộc, sự thức tỉnh về quyền 
sống của mình, các cộng đồng dân cư muốn tách ra để thành lập 


các quốc gia dân tộc độc lập. Xu hướng này nổi lên trong giai đoạn 


323 


đầu của chủ nghĩa tư bản như những phong trào đấu tranh chống 
áp bức dân tộc để đi đến thành lập các quốc gia dân tộc độc lập. 2) 
Xu hướng liên hiệp các dân tộc. Đó là xu hướng các dân tộc trong 
một quốc gia, kể cả các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại 
với nhau. Xu hướng này do nhu cầu phát triển của lực lượng sản 
xuất, của khoa học, công nghệ, giao lưu kinh tế và văn hoá. Xu 
hướng này tác động mạnh mẽ khi chủ nghĩa tư bản bước sang giai 
đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

Sau thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa, cùng với quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân, là quá trình hình thành và phát triển của dân tộc xã hội 
chủ nghĩa. Dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội có 
sự vận động mới theo hướng ngày càng văn minh, tiến bộ. Trong 
đó hai xu hướng của sự phát triển dân tộc sẽ phát huy tác dụng 
cùng chiều, bổ sung, hỗ trợ cho nhau và diễn ra trong từng dân 
tộc, trong cả cộng đồng quốc gia và đến tất cả các quan hệ dân 
tộc. Sự xích lại gần nhau trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng giữa các 
dân tộc sẽ tạo điều kiện cho từng dân tộc đi nhanh tới sự tự chủ, 
phồn vinh. Đồng thời sự tự chủ, phồn vinh của từng dân tộc lại là 
điều kiện để các dân tộc xích lại gần nhau hơn, hoà hợp với nhau ở 
mức độ cao hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 


c. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 


Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về giải quyết vấn đề dân 
tộc được thể hiện tập trung ở Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin, 
được trình bày trong tác phẩm Về quyền dân tộc tự quyết, với nội 
dung được tóm tắt là “Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân 
tộc được quyền tự quyết, liên hợp công nhân tất cả các dân tộc lại” 
!21. Cương lĩnh này được V.I.Lênin xây dựng trên cơ sở tư tưởng của 


12 V.I.Lênin: 7oàn tập, 1980, t.25, tr.375 


324 


C.Mác và Ph.Ăng ghen về vấn đề dân tộc; dựa vào sự tổng kết kinh 
nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới và cách 
mạng Nga; phân tích sâu sắc hai xu hướng khách quan của phong 
trào dân tộc. 

1) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng. Đây là một nguyên tắc 
cực kỳ quan trọng trong cương lĩnh. Nguyên tắc này xuất phát từ 
mục tiêu của cách mạng vô sản. Giai cấp vô sản phản đối mọi tình 
trạng bất bình đẳng giữa các dân tộc, phản đối mọi đặc quyền đặc 
lợi và áp bức dân tộc. Giai cấp vô sản chỉ thực hiện được sứ mệnh 
lịch sử của mình cùng với việc thực hiện sự bình đẳng giữa các dân 
tộc. V.I.Lênin chỉ rõ “Người nào không thừa nhận và không bảo vệ 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc và bình đẳng giữa các ngôn ngữ, 
không đấu tranh chống mọi áp bức hay bất bình đẳng dân tộc, 
người đó không phải là người mácxít, thậm chí không phải là người 
dân chủ nữa” !”?. Từ đó, ông nêu ý nghĩa thực sự việc đòi quyền 
bình đẳng chung quy chỉ là đòi thủ tiêu giai cấp. 

Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng có nghĩa là các dân tộc lớn 
hay nhỏ (kể cả bộ tộc và chủng tộc) không phân biệt trình độ phát 
triển cao hay thấp, đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau trong 
các sinh hoạt kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội; không một dân tộc 
nào được giữ đặc quyền đặc lợi và có quyền đi áp bức bóc lột dân 
tộc khác, thể hiện trong luật pháp mỗi nước và luật pháp quốc tế. 

V.I.Lênin cũng đã triển khai nội dung bình đẳng ở hai cấp độ: 
bình đẳng giữa các quốc gia dân tộc và bình đẳng giữa các dân tộc- 
tộc người trong một quốc gia đa dân tộc. Đây là cơ sở giúp các 
Đảng cộng sản và công nhân quốc tế giải quyết được những vấn 
đề liên quan đến quan hệ dân tộc đối nội và quan hệ dân tộc đối 


ngoại. 


122 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.38, tr.136 


325 


Trong một quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng giữa 
các dân tộc phải được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó việc phấn đấu khắc phục sự 
chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hoá do lịch sử để lại 
có ý nghĩa cơ bản. 

Trên phạm vi giữa các quốc gia dân tộc, đấu tranh cho sự 
bình đẳng giữa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay gắn liền với 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa 
dân tộc lớn, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; gắn liền với cuộc đấu tranh 
xây dựng trật tự kinh tế thế giới mới; chống sự áp bức bóc lột của 
các nước tư bản phát triển đối với các nước chậm phát triển về 
kinh tế. 

Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực 
hiện quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mối quan hệ hữu nghị 
giữa các dân tộc. 

2) Các dân tộc được quyền tự quyết. Theo V.I.Lênin, đây là 
vấn đề đặt ra trước tiên khi người ta muốn nghiên cứu theo quan 
điểm mácxít về vấn đề dân tộc. 

Cũng như quyền bình đẳng dân tộc, quyền tự quyết được thể 
hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng thực chất 
là tự quyết về chính trị. V.I.Lênin viết “Trong cương lĩnh của những 
người mácxít, quyền dân tộc tự quyết, đứng trên quan điểm mặt 
lịch sủ-kinh tế mà xét, không thể có nghĩa nào khác hơn là quyền 
tự quyết về chính trị, là quyền độc lập quốc gia, là sự thành lập 
quốc gia dân tộc” !“3. Như vậy, quyền dân tộc tự quyết là quyền làm 
chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh của dân tộc mình, quyền tự 
lựa chọn chế độ chính trị-xã hội và con đường phát triển của dân 


tộc mình. 


123 V.I.Lênin: 7oàn tập, 1980, t.25, tr 308 


326 


Quyển tự quyết bao gồm quyển tự do độc lập về chính trị tách 
ra thành một quốc gia dân tộc độc lập vì lợi ích của các dân tộc và 
cũng bao gồm quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên 
cơ sở bình đẳng. 

V.I.Lênin cho rằng quyền dân tộc tự quyết có nghĩa là quyền 
phân lập về mặt nhà nước của dân tộc đó ra khỏi các tập thể dân 
tộc khác, có nghĩa là thành lập một quốc gia dân tộc độc lập. Tuy 
nhiên, theo V.I.Lênin, quyền phân lập về chính trị chủ yếu đặt ra 
đối với các dân tộc bị áp bức, lệ thuộc. Lênin cũng nhấn mạnh: các 
dân tộc có quyền tự quyết không phải là để các dân tộc tách ra mà 
chính là để các dân tộc xích lại gần nhau. Thực hiện tự do phân lập 
chính là tạo cơ sở để thực hiện sự liên hiệp các dân tộc. 

V.I.Lênin cũng khẳng định một trong những nguyên tắc của 
vấn đề dân tộc tự quyết là phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi 
nghiên cứu và giải quyết vấn đề dân tộc. Khi xem xét, giải quyết 
vấn đề dân tộc tự quyết của dân tộc cần đứng vững trên lập trường 
của giai cấp công nhân. Chỉ ủng hộ sự phân lập mang tới lợi ích 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, ủng hộ 
cuộc đấu tranh giải phóng trong phạm vi ấy. Kiên quyết đấu tranh 
chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực đế quốc và phản 
động lợi dụng chiêu bài “dân tộc tự quyết” để can thiệp sâu vào 
công việc nội bộ của các nước. 

3) Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc. Cơ sở khách quan 
của nguyên tắc nay, theo V.I.Lênin, là khi chủ nghĩa tư bản đã trở 
thành lực lượng quốc tế thì giai cấp vô sản muốn chiến thắng phải 
có sự liên hiệp trên phạm vi quốc tế. Nếu không có sự đoàn kết của 
giai cấp vô sản các nước đi áp bức và các dân tộc bị áp bức thì 
phong trào cách mạng vô sản ở các nước đế quốc chủ nghĩa và 


phong trào giải phóng dân tộc nhất định bị hạn chế. 


327 


Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc phản ánh bản chất 
quốc tế của phong trào công nhân, phản ánh sự thống nhất giữa sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Nó đảm bảo cho 
phong trào dân tộc có đủ sức mạnh để giành thắng lợi. Liên hiệp 
công nhân tất cả các dân tộc quy định mục tiêu hướng tới, quy định 
đường lối, phương pháp xem xét, cách giải quyết quyền dân tộc tự 
quyết, quyền bình đẳng dân tộc. Đồng thời nó là yếu tố sức mạnh 
đảm bảo cho giai cấp công nhân và các dân tộc chiến thắng kẻ thù 
của mình. 

Đoàn kết, liên hiệp công nhân các dân tộc là cơ sở vững chắc 
để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân lao động rộng rãi 
thuộc các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, 
vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. 

Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin là một bộ phận 
trong cương lĩnh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp; là cơ sở lý luận của đường lối, chính sách dân tộc của các 
Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác- 
Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo 

a. Khái niệm tôn giáo 

Trong Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen, 
C.Mác viết “Tôn giáo là sự tự ý thức và sự tự cảm giác của con 
người chưa tìm được bản thân mình hoặc đã lại để mất bản thân 
mình một lần nữa. Nhưng con người không phải là một sinh vật trừu 
tượng, ẩn náu đâu đó ở ngoài thế giới. Con người chính là thế giới 
con người, là nhà nước, là xã hội. Nhà nước ấy, xã hội ấy sản sinh ra 
tôn giáo, tức thế giới quan lộn ngược, vì bản thân chúng là thế giới 


lộn ngược (...) Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là 


328 


trái tìm của thế giới không có trái tim, cũng giống như nó là tỉnh 
thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện 
của nhân dân” 121, 

Qua luận điểm này cần lưu ý một số vấn đề sau 1) Tôn giáo 
không phải là cái tự có mà là sản phẩm của con người, tức xã hội 
con người, cũng tức là phương thức tồn tại của con người. Nói cách 
khác, tôn giáo chỉ là sự phản ánh xã hội con người vào trong ý thức 
của con người. Vì thế tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội đặc 
biệt, phản ánh cái tồn tại xã hội đã sinh ra nó. 2) Song sự phản ánh 
đó chỉ là sự phản ánh phi lý tính, hoang đường, để rồi sau đó lấy 
cái phi lý, cái hoang đường làm chân lý, chuẩn mực, để giải thích 
hoặc chi phối cái hiện thực. 3) Tôn giáo là sản phẩm của con người, 
nhưng không phải là con người cá nhân, riêng lẻ, mà là con người 
xã hội ( hay xã hội con người ), do đó tồn giáo là một hiện tượng xã 
hội. 4) Xét về bản chất, tôn giáo là một hiện tượng xã hội tiêu cực, 
nó vừa biểu thị sự phản kháng tiêu cực trước những nỗi khổ đau và 
bất hạnh của con người, vừa biểu thị sự nhẫn nhục, sự bất lực của 
con người trước những sức mạnh tự phát của tự nhiên và xã hội. 

Trong tác phẩm Chống Đuyrinh, Ph.Ăngghen đã làm rõ bản 
chất của tôn giáo trên cơ sở xem tôn giáo như là một hình thái ý 
thức xã hội “Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư 
ảo- vào trong đầu óc của con người- của những lực lượng ở bên 
ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh 
trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những lực 
lượng siêu trần thế” 1”. 

Như vậy, tôn giáo là sản phẩm của con người, gắn với những 
điều kiện lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội xác định. Xét về mặt bản 
chất, tôn giáo là một hiện tượng xã hội tiêu cực. Tuy nhiên, tôn 


14 C,Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.1, tr.569-570 
125 C.Mác và Ph.Angghen: 7oàn tập, 2004, t.20, tr.437-438 


329 


giáo cũng chứa đựng một số giá trị văn hoá phù hợp với đạo đức, 
đạo lý của xã hội. Chủ nghĩa Mác-Lênin và những người cộng sản, 
chế độ xã hội chủ nghĩa luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và 
không tín ngưỡng của nhân dân. 

Tôn giáo được tạo thành bởi ba yêú tố cơ bản ý thức tôn giáo 
(gồm tâm lý tôn giáo và hệ tư tưởng tôn giáo), hệ thống nghi lễ tôn 
giáo (trong đó hoạt động thờ cúng là yếu tố cơ bản), tổ chức tôn 
giáo (thường có hệ thống từ trung ương đến cơ sở). Vì vậy, tôn giáo 
là một lực lượng xã hội trần thế, có tác động không nhỏ đến đời 
sống xã hội. 

b. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội 

Nguồn gốc của tôn giáo. Theo V.I.Lênin, toàn bộ những 
nguyên nhân và điều kiện tất yếu làm nảy sinh niềm tin tôn giáo là 
những nguồn gốc của tôn giáo. Từ quan điểm này có thể phân định 
nguồn gốc tôn giáo như sau 

1) Nguồn gốc kinh tế-xã hội. Theo Ph.Ăngghen “tôn giáo sinh 
ra trong thời đại hết sức nguyên thuỷ, từ những khái niệm hết sức 
sai lầm, nguyên thủy của con người về bản chất của chính họ và về 
giới tự nhiên bên ngoài, xung quanh họ” 12. Nghĩa là trong xã hội 
cộng sản nguyên thuỷ, tôn giáo ra đời do trình độ lực lượng sản 
xuất thấp kém. Trình độ thấp kém của lực lượng sản xuất đã làm 
cho con người không nắm bắt được thực tiễn những lực lượng tự 
nhiên. Do vậy, con người cảm thấy yếu đuối và bất lực trước tự 
nhiên rộng lớn và bí ẩn, vì thế, họ đã gán cho tự nhiên những sức 
mạnh, quyền lực to lớn, thân thánh hóa những sức mạnh đó. Đó là 
hình thức tồn tại đầu tiên của tôn giáo. Khi xã hội xuất hiện những 


giai cấp đối kháng, bên cạnh cảm giác yếu đuối trước sức mạnh tự 


12 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.21, tr.445 


330 


phát của tự nhiên, con người lại cảm thấy bất lực trước những sức 
mạnh tự phát của xã hội hoặc của một thế lực nào đó của xã hội. 
Không giải thích được nguồn gốc của sự phân hoá giai cấp và áp 
bức bóc lột, của những ngẫu nhiên, may rủi, con người lại hướng 
niềm tin hư ảo vào “thế giới bên kia” dưới hình thức các tôn giáo. 
Như vậy, sự yếu kém của trình độ phát triển lực lượng sản xuất, sự 
bẩn cùng về kinh tế, áp bức về chính trị, thất vọng, bất lực trước 
những bất công xã hội là nguồn gốc sâu xa của tôn giáo. 

2) Nguồn gốc nhận thức. Ở những giai đoạn lịch sử nhất định, 
nhận thức của con người về tự nhiên, xã hội và bản thân mình là có 
giới hạn. Tồn tại của sự vật trong thế giới hiện thực là tồn tại đây 
mâu thuẫn, mà như V.I.Lênin nói, bản chất của sự vật không phải 
bao giờ cũng lộ ra. Con người ngày càng khám phá ra những bí ẩn 
của thế giới, nhưng cũng ngày càng đặt ra các vấn đề mới, ngày 
càng gặp phải những giới hạn, mà trong những điều kiện cụ thể, 
con người không thể vượt qua được. Khoảng cách giữa cái biết và 
cái chưa biết luôn luôn tồn tại. Cho nên, trước mắt con người, thế 
giới vừa luôn là cái hiểu được, vừa luôn là cái bí ẩn. Do không giải 
thích được cái bí ẩn ấy nên con người dễ xuyên tạc nó, điều gì khoa 
học chưa giải thích được, điều đó dễ bị tôn giáo thay thế. Sự xuất 
hiện và tồn tại của tôn giáo còn gắn liền với đặc điểm nhận thức 
của con người. Con người ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc 
hơn thế giới khách quan, khái quát hoá thành các khái niệm, phạm 
trù, quy luật. Nhưng càng khái quát hoá, trừu tượng hóa đến mức 
hư ảo thì sự vật, hiện tượng được con người nhận thức càng có khả 
năng xa rời hiện thực và dễ phản ánh sai lạc hiện thực. Như vậy, 
thực chất nguồn gốc nhận thức của tôn giáo là sự tuyệt đối hoá, 


cường điệu hoá mặt chủ thể của nhận thức con người, dẫn đến 


331 


thiếu khách quan, mất dần cơ sở hiện thực, dễ rơi vào ảo tưởng, 
thần thánh hoá đối tượng 

3) Nguồn gốc tâm lý. Đó là ảnh hưởng của yếu tố tâm lý đến 
sự ra đời của tôn giáo. Đặc biệt là những trạng thái tâm lý tiêu cực. 
Các nhà duy vật cổ đại đưa ra quan điểm cho rằng “sự sợ hãi sinh 
ra thần linh”. V.I.Lênin tán thành và vạch rõ nguồn gốc xã hội của 
những tình cảm tiêu cực (sự sợ hãi) làm nảy sinh tôn giáo, ông 
nhấn mạnh rằng trong xã hội có giai cấp “sự sợ hãi đã tạo ra thần 
linh” 1”. Trong cuộc sống, những trạng thái tâm lý mang tính tiêu 
cực như sự bất hạnh, đau khổ, nỗi kinh hoàng, sợ hãi v.v dễ dẫn 
con người đến với tôn giáo để mong được sự an ủi, che chở, giúp đỡ 
làm giảm nỗi khổ đau của con người trong cuộc sống hiện thực. 
Mặc dù sự giúp đỡ ấy chỉ là một sự giúp đỡ “hư ảo”, nhưng tôn giáo 
nhiều khi là phương tiện khá hữu hiệu giúp con người cân bằng sự 
hãng hụt tâm lý, giải thoát sự cô đơn, bất hạnh trong cuộc sống. 
Không chỉ vậy, những trạng thái tâm lý tích cực như sự hân hoan, 
vui sướng, mãn nguyện v.v, đôi khi cũng có thể là một nguyên nhân 
dẫn con người đến với tôn giáo. Con người muốn được san sẻ trong 
tôn giáo những tình cảm vui sướng của mình, muốn được đắm mình 
trong không gian tôn giáo để được hướng về cái thiêng liêng, cao 
cả, đôi khi để được lãng quên hiện tại. Sự thành đạt, may mắn, 
hạnh phúc trong cuộc sống nhiều khi lại được hiểu là do thần 
thánh ban cho. Lòng kính trọng, sự biết ơn cũng có thể làm xuất 
hiện trong con người nhu cầu muốn thần thánh hoá, linh thiêng 
hoá để thể hiện lòng kính trọng, sự biết ơn ấy (ví dụ; thờ cúng tổ 
tiên, thờ anh hùng dân tộc, hay thờ các vị nhiên thần v.v). Ngoài 


ra, các yếu tố như thói quen, truyền thống, phong tục, tập quán 


127 V.I.Lênin: 7oàn tập, 2005, t.17, tr.515-516 


332 


cũng là những nguyên nhân tâm lý dẫn đến sự hình thành, duy trì 
và phát triển niềm tin tôn giáo. 

Việc nghiên cứu các nguồn gốc của tôn giáo cung cấp cho 
chúng ta cơ sở khoa học để có thể lý giải về nguyên nhân tồn tại 
của tôn giáo trong xã hội xã hội chủ nghĩa 

Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội 

1) Nguyên nhân nhận thức. Trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và của con người mà 
khoa học chưa thể lý giải được. Do đó trước những sức mạnh tự 
phát của giới tự nhiên và xã hội mà con người vẫn chưa thể nhận 
thức và chế ngự được đã khiến một bộ phận nhân dân ởi tìm sự an 
ủi, che chở và lý giải từ sức mạnh của đấng siêu nhiên. 

2) Nguyên nhân kinh tế. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, với sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần với những lợi 
ích khác nhau của các giai cấp, tầng lớp xã hội, với những sự bất 
bình đẳng nhất định về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội đã mang 
đến cho con người những yếu tố ngẫu nhiên, may rủi, làm cho con 
người dễ trở nên thụ động với tư tưởng nhờ cậy, cầu mong vào 
những lực lượng siêu nhiên 

3) Nguyên nhân tâm lý. Tôn giáo là một trong những hình thái 
ý thức xã hội bảo thủ nhất, đã in sâu vào đời sống tỉnh thần, ảnh 
hưởng khá sâu đậm đến nếp nghĩ, lối sống của một bộ phận nhân 
dân qua nhiều thế hệ. Vì vậy, dù có thể có những biến đổi lớn lao 
về kinh tế, chính trị, xã hội thì tôn giáo cũng không thay đổi ngay 
theo tiến độ của những biến đổi kinh tế-xã hội mà nó phản ánh. 

4) Nguyên nhân chính trị-xã hội. Tôn giáo có những điểm còn 
phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với đường lối, chính sách của Nhà 


nước xã hội chủ nghĩa. Giá trị đạo đức, văn hoá của tôn giáo đáp 


333 


ứng được nhu cầu của một bộ phận nhân dân. Chính vì vậy, trong 
một chừng mực nhất định, tôn giáo vẫn có sức thu hút mạnh mẽ 
đối với một bộ phận quần chúng. 

5) Nguyên nhân văn hoá. Trong thực tế, sinh hoạt tôn giáo đã 
đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hoá tỉnh thần của cộng đồng 
xã hội và trong một mức độ nhất định, có ý nghĩa giáo dục ý thức 
cộng đồng, phong cách, lối sống của cá nhân trong cộng đồng. Vì 
vậy, sinh hoạt tôn giáo đã lôi cuốn một bộ phận nhân dân xuất phát 
từ nhu cầu văn hoá tỉnh thần, tình cảm của họ. 

Từ những nguyên nhân trên đã dẫn đến sự tồn tại của tôn 
giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Song cũng cần 
nhận thức được rằng tôn giáo cũng có những biến đổi cùng với sự 
biến đổi của những điều kiện kinh tế-xã hội của quá trình cải tạo 
và xây dựng xã hội mới. 

c. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 
trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo 

1) Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời 
sống xã hội gắn liền với công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã 
hội mới. Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội nên để thay đổi ý 
thức xã hội, trước hết, cần làm thay đổi tồn tại xã hội, muốn xoá bỏ 
ảo tưởng nảy sinh trong tư tưởng con người phải xoá bỏ nguồn gốc 
gây nên những ảo tưởng ấy. Chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định: 
muốn xóa bỏ được thiên đường hư ảo tổn tại trong đầu óc của quần 
chúng thì phải từng bước xây dựng được một thiên đường có thật 
trên thế giới. Đó là một quá trình lâu dài, gắn với công cuộc cải tạo 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần và trí tuệ cho con người. Cũng cần lưu ý rằng, mặc dù về 
phương diện thế giới quan thì thế giới quan duy vật và thế giới 


quan tôn giáo là đối lập nhau. Nhưng quan điểm của Chủ nghĩa 


334 


Mác Lênin là không xem thường hoặc trấn áp những nhu cầu tín 
ngưỡng hợp pháp của nhân dân, luôn tôn trọng quyền tự do tín 
ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Vì vậy, khắc phục ở 
đây không phải là khắc phục tôn giáo nói chung, mà là khắc phục 
mặt tiêu cực của tôn giáo. Yếu tố tiêu cực lớn nhất là mê tín dị 
đoan và sự lợi dụng tôn giáo của các thế lực phản động. Việc khắc 
phục những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo phải được tiến hành 
dần dần, từ từ, không được nôn nóng. 

2) Tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín 
ngưỡng của công dân. Nguyên tắc này một mặt xuất phát từ bản 
chất, nguồn gốc, tính chất của tôn giáo, vào đặc điểm của sự 
chuyển biến tư tưởng của con người là chuyển biến tự giác; mặt 
khác xuất phát từ bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, từ 
thực tế tôn giáo là vấn đề tế nhị, nhạy cảm, nếu bị xúc phạm sẽ có 
những phản ứng gay gắt. Nội dung của nguyên tắc này là: Bất kỳ ai 
cũng được hoàn toàn tự do theo hoặc không theo một tồn giáo nào; 
việc theo đạo, chuyển đạo hay bỏ đạo trong khuôn khổ quy định 
của pháp luật hiện hành là quyền tự do của mỗi người; Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa thừa nhận và bảo đảm cho mọi công dân có hoặc 
không có tín ngưỡng, tôn giáo đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền 
lợi, không có sự phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; các 
tôn giáo được Nhà nước thừa nhận đều bình đẳng trước pháp luật; 
nghiêm cấm lợi dụng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan và hoạt 
động chính trị phản động. 

3) Thực hiện đoàn kết tôn giáo. Đoàn kết giữa những người 
theo với những người không theo một tôn giáo nào, đoàn kết các 
tôn giáo hợp pháp, chân chính, đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Nghiêm cấm mọi hành vi chia rễ vì lý do tín 


ngưỡng, tôn giáo. V.I.Lênin nhấn mạnh, những lời tuyên chiến ẩm ï 


335 


với chủ nghĩa duy tâm, những mệnh lệnh ngăn cấm tín ngưỡng, tôn 
giáo là những hành vi dại dột, vô chính phủ, làm cho kẻ thù lợi 
dụng để kích động tình cảm tôn giáo của tín đồ, làm cho họ ngày 
càng gắn bó với tôn giáo, xa lánh, thậm chí đi đến chống lại công 
cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đương nhiên như vậy 
không có nghĩa là coi nhẹ việc giáo dục chủ nghĩa vô thần khoa 
học, thế giới quan duy vật cho toàn dân, trong đó có những tín đồ 
tôn giáo, việc làm đó góp phần nâng cao trình độ kiến thức cho 
toàn dân. 

4) Cần phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc 
giải quyết vấn đề tôn giáo. Đây là việc cần thiết, bởi bản thân tôn 
giáo nào cũng gồm hai mặt này và phân biệt để tránh hai khuynh 
hướng hữu khuynh hoặc tả khuynh trong giải quyết vấn đề tôn 
giáo. Thực chất của việc phân biệt mặt chính trị và mặt tư tưởng 
trong tôn giáo là phân biệt hai mâu thuẫn tồn tại trong bản thân 
tôn giáo: mâu thuẫn chính trị và mâu thuẫn nhận thức. Mâu thuẫn 
chính trị phản ánh lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, giữa giai cấp bóc 
lột và giai cấp bị bóc lột, giữa quần chúng nhân dân lao động và 
những kẻ lợi dụng tôn giáo vì mục đích phản động- đây là mâu 
thuẫn đối kháng. Mâu thuẫn này hiện nay được biểu hiện ở việc 
một số phần tử phản động đội lốt tôn giáo chống lại sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân. Mâu thuẫn nhận 
thức phản ánh mâu thuẫn nội bộ giữa người có đạo và người không 
có đạo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau- 
đây là mâu thuẫn không đối kháng, nó được thể hiện ở tín ngưỡng 
của con người. Vì vậy, cách giải quyết hai mâu thuẫn này khác 
nhau. Với mâu thuẫn chính trị (mặt chính trị) phải bằng biện pháp 
tổng hợp: giáo dục, thuyết phục, hành chính, mệnh lệnh, cưỡng 


chế, thậm chí cả bạo lực khi việc lợi dụng tôn giáo vì mục đích 


336 


chính trị rõ ràng. Với mâu thuẫn nhận thức (mặt tư tưởng) phải 
kiên trì, lâu dài, gắn với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng 
cao đời sống vật chất, tỉnh thần cho đồng bào có tín ngưỡng. 

5) Phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn 
giáo. Ở những thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò, tác động của từng 
tôn giáo đối với đời sống xã hội không giống nhau. Quan điểm, thái 
độ của các giáo hội, giáo sĩ, giáo dân về các lĩnh vực của đời sống 
xã hội luôn có sự khác biệt. Vì vậy, cần có quan điểm lịch sử cụ thể 
khi xem xét, đánh giá và ứng xử đối với những vấn để có liên quan 
đến tôn giáo, như V.I.Lênin đã nhắc nhở “người mácxít phải biết 
chú ý đến toàn bộ tình hình cụ thể”1!”°. Trên cơ sở những quan điểm 
chung ấy, căn cứ vào tình hình tôn giáo thực tế mà các Đảng cộng 
sản xây dựng, hoạch định chính sách tôn giáo phù hợp để giải 
quyết đúng đắn vấn đề tôn giáo ở nước mình. 

Câu hỏi ôn tập 

1. Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa? 

2. Tính tất yếu của việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa? 

3. Dân chủ là gì? Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa? 

4. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa? 

5. Những đặc trưng của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa? 

6. Trình bày tính tất yếu và những nội dung cơ bản trong xây 
dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? 

7. Dân tộc là gì? Nội dung Cương lĩnh Dân tộc của chủ nghĩa 
Mác-Lênin? 


8. Phân tích bản chất, nguồn gốc của tôn giáo? 


128 V.I.Lênin: 7oàn tập, 1979, t.17, tr.518 


337 


9. Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội? 
Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin trong việc giải 


quyết vấn đề tôn giáo? 


CHƯƠNG 9. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI- HIỆN THỤC VÀ TRIỂN 
VỌNG 


Sau thời kỳ phát triển tương đối hoà bình, khi chuyển sang 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, sự phát triển không đều đã làm cho 
những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản bộc lộ một cách sâu sắc. 
Để giải quyết những mâu thuẫn đó, các nước đế quốc đã tiến hành 
chiến tranh để phân chia lại thế giới. Các cuộc chiến tranh đế quốc 
đã làm bộc lộ khâu yếu nhất trong dây chuyền của chủ nghĩa đế 
quốc. Chính ở đó, cuộc đấu tranh giai cấp của công nhân và những 
người lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã đứng lên 
lật đổ chế độ bóc lột, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới- nước Nga Xôyviết. 

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC 


1. Cách mạng tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội 
hiện thực đầu tiên trên thế giới 


a. Cách mạng tháng Mười Nga 

Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra và kéo dài 4 năm (1914- 
1918) không chỉ đánh dấu chấm dút thời kì phát triển tương đối 
hoà bình của chủ nghĩa tư bản mà còn chứng tỏ những mâu thuẫn 
của chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ rất sâu sắc. Những mâu thuẫn của 
chủ nghĩa tư bản đã làm xuất hiện tình thế cách mạng ở nhiều 
nước tư bản trong đó có nước Nga. Ở Nga từ sau cải cách nông nô 
(1861), kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phát triển nhưng về chính trị 


chế độ chuyên chế phong kiến đang tồn tại. Nước Nga cuối thế kỷ 


338 


XIX, đầu thế kỷ XX không chỉ đứng trước cuộc cách mạng dân chủ 
tư sản, mà còn đang đứng trước cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Ngay từ 1905, khi viết tác phẩm Hai sách lược của đảng dân 
chủ xã hội trong cuộc cách mạng dân chủ, VI.Lênin đã phát triển 
tư tưởng cách mạng không ngừng của C.Mác và Ph.Ănghen, chuẩn 
bị về tư tưởng lý luận cho giai cấp công nhân Nga, ông cũng đã 
làm rõ sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản khiến cho 
cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể thắng lợi ở một nước hoặc vài 
nước, nơi đó không nhất thiết phải là nơi chủ nghĩa tư bản phát 
triển cao nhất, và đặt ra nhiệm vụ cho giai cấp công nhân “biến 
chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”. 

Trong chiến tranh thế giới lần thứ I, Nga là nước tham chiến 
và trở thành nơi tập trung mâu thuẫn, là khâu yếu nhất trong sợi 
dây của chủ nghĩa đế quốc. Sau ba năm chiến tranh nhân dân Nga 
đứng trước sự lựa chọn hoặc là tiếp tục chết ngoài chiến trường bởi 
cuộc chiến tranh vô nghĩa, sống trong cảnh đói nghèo kiệt quệ, 
hoặc phải đứng lên làm cách mạng. 

Tháng 2 năm 1917, nhân dân Nga đã tiến hành cuộc cách 
mạng lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, chính phủ lâm thời 
được thành lập nhưng đó là chính phủ của giai cấp tư sản và tiếp 
tục theo đuổi chiến tranh. Những mâu thuẫn cơ bản của xã hội 
Nga vẫn chưa được giải quyết, sau cách mạng Tháng Hai nước Nga 
đang ở “đêm trước của cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Bônsêvích đứng đầu là VI.Lênin, giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động Nga đã tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành 
chính quyền ở Pêtôgrat (thủ đô nước Nga lúc đó) đêm 24 rạng 
ngày 25 tháng 10 năm 1917 (lịch cũ của nước Nga). 

Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga là thắng lợi của 


cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, đã đưa chủ 


339 


nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực, nó đã đặt ra và giải 
quyết những vấn đề lý luận cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác về cách 
mạng vô sản, chuyên chính vô sản, về việc xây dựng lực lượng 
đồng minh của giai cấp vô sản. Cách mạng Tháng Mười còn chứng 
minh những dự báo, sự phát triển lý luận chủ nghĩa Mác của 
VI.Lênin là đúng đắn, có giá trị mở đường cho phong trào cách 
mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế 
giới. 

Như nhận định của Hồ Chí Minh “giống như mặt trời chói lọi, 
cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh 
hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất”. Với thắng lợi Cách 
mạng Tháng Mười, nhân loại bước vào thời đại mới- thời đại quá độ 


từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 


b. Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới 

Cách mạng Tháng Mười thành công, nhà nước Xôviết- chính 
quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động- được thành 
lập. Nước Nga trở thành nước đầu tiên đi lên chủ nghĩa xã hội 
trong vòng vây thù địch của chủ nghĩa đế quốc. Trong tình hình 
không có bất cứ kinh nghiệm nào có thể noi theo, Đảng Bônsêvích 
và nhà nước Xôviết chỉ có thể căn cứ vào ý tưởng của Mác về xã 
hội chủ nghĩa tương lai và tình hình nước Nga lúc bấy giờ mà tìm 
kiếm phương thức xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Pháp lệnh đầu tiên của chính quyền Xôviết ban hành là hoà 
bình nhằm rút ra khỏi chiến tranh đế quốc chủ nghĩa và ruộng đất 
nhằm xoá bỏ chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ. Đầu năm 1918, 
V.ILênin viết tác phẩm Những nhiệm vụ trước mắt của chính 
quyền Xôviết, đặt ra những nhiệm vụ nhằm “tổ chức và quản lí 


nước Nga” chủ trương thông qua chủ nghĩa tư bản quá độ đi lên 


340 


chủ nghĩa xã hội. Nhưng sự can thiệp vũ trang của các nước đế 
quốc và cuộc phản loạn phản cách mạng trong nước buộc nhà nước 
Xôviết phải thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến” (1918- 
1920). Ở thời ầy này, mô hình chủ nghĩa xã hội phát triển theo 
hướng lấy quốc hữu hoá tư liệu sản xuất làm cơ sở, mà đặc trưng là 
thể chế kế hoạch và phân phối nhà nước tập trung cao độ, mọi 
quyền lực tập trung vào trung ương. Nhà nước trưng thu không bồi 
thường lương thực của nông dân, xoá bỏ thị trường, cấm trao đổi 
hàng hoá và hoạt động buôn bán, thực hiện chế độ tem phiếu cung 
cấp v.v. Mặc dù thể chế này có ý nghĩa với thắng lợi nội chiến 
nhưng nó đã cản trở sự phát triển sản xuất, phá hoại liên minh 
công nông, đe doạ sự tồn tại của nhà nước Xôviết. 

Mùa xuân năm 1921, chiến tranh và nội chiến kết thúc, 
V.I.Lênin tỉnh táo đánh giá tình hình đã thay đổi, uốn nắn những 
sai lầm nóng vội, kịp thời chuyển Chính sách cộng sản thời chiến 
sang chính sách Kinh tế mới; từ bỏ tiến thẳng, lựa chọn biện pháp 
đi vòng lên chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ hiện trạng kinh tế nước 
Nga lạc hậu, V.I.Lênin chủ trương cho phép bộ phận kinh tế tư bản 
chủ nghĩa phát triển, thu hút vốn nước ngoài, thực hiện chế độ tô 
nhượng và cho thuê, để chủ nghĩa xã hội có thể được học hỏi thông 
qua cạnh tranh thị trường hàng hoá, qua đó có thể học tập kế thừa 
không chỉ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh mà còn là kinh nghiệm 
quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Nhà nước công nông phải nhanh 
chóng đuổi kịp làn sóng cách mạng kỹ thuật mới của thế giới. Ở 
thời kỳ này, V.I.Lênin cũng rất quan tâm đến việc xây dựng bộ máy 
nhà nước. Năm năm sau cách mạng Tháng Mười, V.ILênin cảm 
nhận rằng “những cơ quan này chỉ luôn tô điểm bề ngoài, còn các 
mặt khác xem ra vẫn là một số cơ quan nhà nước kiểu cũ điển hình 


nhất”. Bộ máy nhà nước tập quyền nặng nề, bệnh quan liêu nảy nở 


341 


vì thế cần có sự thay đổi, V.I.Lênin đã đề ra hàng loạt biện pháp 
phân quyền, phát huy dân chủ v.v trong cơ quan nhà nước, trong 
mối quan hệ giữa Đảng và các cơ quan nhà nước. Điều này chứng 
tỏ V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã cố gắng kết hợp thực tiễn để 
vận dụng chủ nghĩa Mác nhằm không ngừng củng cố và hoàn thiện 
chính quyền nhà nước, đảm bảo cho việc xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Sau khi V.I.Lênin mất, Chính sách Kinh tế mới không được 
quán triệt thực hiện đầy đủ trên thực tế; từ năm 1930 dưới sự lãnh 
đạo của Stalin, Liênxô chủ trương đẩy nhanh quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đẩy nhanh quá trình tập thể hoá nông nghiệp 
toàn diện. Cũng thời gian này, sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế 
thế giới (1929 - 1933), nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới 
mới đến gần. Trong bối cảnh đó phải làm sao nhanh chóng biến 
nước Nga lạc hậu thành nước công nghiệp, vừa để xây dựng cơ sở 
vật chất cho chủ nghĩa xã hội, xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu, vừa để 
chuẩn bị đối phó với nguy cơ chiến tranh. Để giải quyết nhiệm vụ 
đó nhà nước Xôviết không thể không áp dụng cơ chế kế hoạch hoá 
tập trung. Cơ chế đó có điều kiện tập trung phần lớn nhân lực, vật 
lực và thực tế đã làm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liênxô đạt được những thành tựu quan trọng; chỉ trong một thời 
gian ngắn thông qua ba kế hoạch 5 năm, Liênxô đã thực hiện công 
nghiệp hoá, điện khí hoá, tập thể hoá và cơ giới hoá nông nghiệp. 
Công hữu hoá và kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân đã làm cho 
Liênxô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành nước công 
nghiệp tiên tiến, đưa Liênxô từ vị trí thứ 5 trong nền kinh tế thế 
giới trước cách mạng (sau Mỹ, Anh, Pháp, Đức) nhảy vọt lên đứng 
thứ 2 (sau Mỹ). Ở trong nước, Liênxô đã xoá bỏ kinh tế tư hữu và 


giai cấp bóc lột, cải tạo kinh tế cá thể của nông dân thành kinh tế 


342 


tập thể, đời sống của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc được cải 
thiện và nâng cao, bộ mặt xã hội đã có những thay đổi to lớn. Thực 
tiễn xã hội tỏ rõ tính ưu việt hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. Ngược lại, 
thế giới tư bản chủ nghĩa sau khủng hoảng kinh tế 1929-1933 được 
phục hồi đôi chút, năm 1937 lại rơi vào khủng hoảng kinh tế mới 
làm cho những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản bộc lộ gay gắt cuối 
cùng nổ ra chiến tranh thế giới thứ hai. Trong bối cảnh đó, Liênxô, 
nhờ những thành tựu kinh tế mà sức mạnh tổng hợp của đất nước 
được tăng cường, đã góp phần quyết định vào việc chiến thắng chủ 
nghĩa phát xít, cứu loài người khỏi thảm hoạ trong chiến tranh thế 
giới thứ hai và nâng cao uy tín của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. 
2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành 
tựu của nó 

a. Sự ra đời và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa 

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Cộng sản ở nhiều 
nước châu Âu và châu Á đã lãnh đạo quần chúng nhân dân phối 
hợp với Hồng quân Liênxô thành một mặt trận chống phát xít, có 
sự phối hợp chi viện cho nhau, tăng cường liên hệ quốc tế. Chính 
sự lớn mạnh của các Đảng Cộng sản trong thời kỳ chiến tranh là cơ 
sở để khi chủ nghĩa phát xít bị đánh bại, Đảng Cộng sản ở nhiều 
nước đã đứng lên lãnh đạo quần chúng nhân dân vũ trang giành 
chính quyền thành lập nhà nước dân chủ nhân dân. Trong thời gian 
5 năm (từ năm 1944 đến năm 1949) ở châu Âu và châu Á đã có 11 
nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng 3 phương thức đã giành 
được chính quyền và sau đó ởđi lên chủ nghĩa xã hội. 

Phương thức thứ nhất chủ yếu dựa vào lực lượng vũ trang của 
nhân dân nước mình, xây dựng các căn cứ địa cách mạng, khi thời 
cơ đến đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền như: 


cộng hoà nhân dân liên bang Nam Tư thành lập 1944; nước Việt 


343 


Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập 1945; cộng hoà nhân dân Anbani 
năm 1946 và cộng hoà nhân dân Trung Hoa 1949. 

Phương thức thứ hai chủ yếu dựa vào Hồng quân Liênxô giải 
phóng đồng thời phối hợp vũ trang của nhân dân nước mình như 
Cộng hoà nhân dân BaLan (1945), Bungari (1946), Rummani 
(1948), Hunggari và Tiệp Khắc (1946) nhưng sau đó phải đấu 
tranh trong nội bộ chính phủ để trục xuất các phần tử tư sản, trở 
thành nước cộng hoà dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo (Hunggari 7/1947; Tiệp Khắc 2/1948) và Cộng hoà dân chủ 
nhân dân Triều Tiên thành lập 1948. 

Phương thức thứ ba hoàn toàn do Hồng quân Liênxô giải 
phóng và dưới sự giúp đỡ của Liênxô để đi lên con đường chủ nghĩa 
xã hội như CHDC Đức (10/1949). 

Vậy là sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ 
một nước đã mở rộng ra 13 nước ở châu Âu và châu á; với thắng lợi 
của cách mạng dân chủ ở Cu Ba năm 1959, Phong trào 26 tháng 7 
do Phiden Castrô lãnh đạo, nước cộng hoà Cu Ba chuyển sang chủ 
nghĩa xã hội. Như vậy chủ nghĩa xã hội đã không chỉ ở châu Âu, 
châu Á mà còn mở rộng đến châu Mỹ Latinh. Những nước này về 
hình thái ý thức đều lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm tư tưởng chỉ đạo. 
Về chính trị hình thành phe chủ nghĩa xã hội do Liênxô đứng đầu, 
về quân sự ở châu Âu hình thành tổ chức thông qua Hiệp ước 
Vacsava. Về quan hệ kinh tế, đó là những nước có chung một kiểu 
cơ sở kinh tế-xã hội, quyền sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất và 
thông qua các hiệp ước song phương và Hội đồng tương trợ kinh tế 
để tương trợ giúp đỡ lẫn nhau xây dựng cộng đồng thị trường thế 
giới xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống tổn tại 
song song với hệ thống tư bản chủ nghĩa. 


b. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực 


344 


Khi bắt đầu sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, các nước xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm 
khác nhau nhưng có điểm chung nổi bật là đều từ điểm xuất phát 
thấp về kinh tế-xã hội, nhiều nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Ở châu Âu, tuy kinh tế tư bản chủ 
nghĩa đã phát triển ở trình độ nhất định nhưng giai cấp tư sản 
trước đó cũng chưa tạo được một nền công nghiệp tương đối hoàn 
chỉnh. Ở châu Á, các nước đi lên chủ nghĩa xã hội như Việt Nam, 
Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ đều là những nước lạc hậu từ 
sản xuất nhỏ chưa qua tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Hơn nữa các nước đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua những 
cuộc chiến tranh kéo dài, đất nước bị tàn phá nặng nề. Có thấy hết 
những khó khăn khi bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ chưa 
từng có tiền lệ trong lịch sử, mới thấy được những thành tựu trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mà các nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội tạo ra. 

Trải qua hơn 70 năm tồn tại và phát triển chủ nghĩa xã hội đã 
đem lại những thành tựu to lớn 

1) Về chính trị. Chế độ người bóc lột người đã bị xoá bỏ, trên 
phạm vi toàn xã hội không còn tổn tại giai cấp bóc lột, chế độ xã 
hội chủ nghĩa từng bước được xây dựng, nhân dân lao động trở 
thành người làm chủ đất nước. Chế độ xã hội chủ nghĩa đã tạo nên 
sự thống nhất trong cộng đồng xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
vai trò quản lí điều hành của nhà nước đã tập trung được mọi 
nguồn lực, sự đồng thuận của xã hội để vượt qua khó khăn thử 
thách. 

2) Về kinh tế. Từ những điểm xuất phát thấp, nhưng nhờ tập 
trung nguồn lực của cải vật chất, phát huy sức mạnh chính trị, các 


nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn trong 


345 


kinh tế. Nước Nga sau cách mạng Tháng Mười, qua 3 năm chiến 
tranh và nội chiến như người “bị đánh sắp chết” và tồn tại trong 
vòng vây thù địch của chủ nghĩa đế quốc nhưng đến năm 1938 sản 
lượng công nghiệp của Liênxô tăng hơn 9 lần so với 1913, trong khi 
đó Mỹ, Anh và Đức chỉ tăng khoảng 1,3 lần. Liênxô từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu chỉ qua 3 kế hoạch 5 năm thực hiện công 
nghiệp hoá, điện khí hoá, tập thể hoá và cơ giới hoá nông nghiệp đã 
trở thành nước công nghiệp tiến tiến. Sự lớn mạnh về kinh tế tạo 
điều kiện để phát triển công nghiệp quốc phòng, đảm bảo cho 
Liênxô có điều kiện bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa và 
góp phần quyết định vào việc chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong 
chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh thế giới thứ II, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa có sự phát triển to lớn, chỉ tính riêng các 
nước tham gia Hội đồng tương trợ kinh tế, khi mới thành lập (1949) 
chỉ chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới, đến đầu những 
năm 80 đã chiếm 40%. Nhịp độ phát triển kinh tế trong những năm 
60, 70 của thế kỷ XX ở các nước xã hội chủ nghĩa đã cao hơn 2 lần 
so với các nước tư bản chủ nghĩa. 

3) Về văn hoá khoa học kỹ thuật. Các nước xã hội chủ nghĩa 
cũng đã đạt được những thành tựu rực rỡ: nâng cao trình độ học 
vấn cho người lao động, dẫn đầu thế giới về nhiều lĩnh vực, nhất là 
lĩnh vực nghiên cứu chinh phục khoảng không vũ trụ. Trong các 
lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế cũng có những thành tựu to lớn. 

Với sức mạnh tổng hợp của mình, hệ thống xã hội chủ nghĩa 
đã có ảnh hưởng to lớn đến đời sống chính trị thế giới. Chủ nghĩa 
xã hội trở thành chỗ dựa của phong trào giải phóng dân tộc, phong 
trào bảo vệ hoà bình thế giới. Các nước xã hội chủ nghĩa đã góp 
phần thức tỉnh, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, làm 


sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Ở nhiều nước 


346 


sau khi giành độc lập dân tộc đã lựa chọn con đường xã hội chủ 
nghĩa cho dân tộc mình. Cũng chính sự lớn mạnh của chủ nghĩa xã 
hội, sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động những thập 
niên 50, 60 và 70 của thế kỷ XX buộc các nước tư bản chủ nghĩa 
muốn tồn tại phải có những điều chỉnh của nó. 


II. SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔ 
VIẾT. NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ 


1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội 
Xô Viết 

Ra đời và tồn tại trong điều kiện bao vây của chủ nghĩa đế 
quốc, để tồn tại và phát triển, V.I.Lênin đã từng thể nghiệm hai 
phương thức xây dựng chủ nghĩa xã hội: Cộng sản thời chiến và 
chính sách kinh tế mới. Sau khi V.I.Lênin mất, Stalin đã thực hiện 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình a) Công nghiệp 
hoá và tập thể hoá nông nghiệp với tốc độ tập trung cao trong đó 
ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. b) Nhanh chóng xoá bỏ chế 
độ sở hữu tư nhân, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, 
dưới hai hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Xoá bỏ thị 
trường tự do, thiết lập nền kinh tế hiện vật. c) Nhà nước trực tiếp 
điều hành nền kinh tế theo kế hoạch tập trung thống nhất, Đảng 
giữ vai trò lãnh đạo nhưng thực chất Đảng trực tiếp điều hành nhà 
nước. 

Với mô hình tổ chức kinh tế xã hội như vậy, chủ nghĩa xã hội 
đã biến tất cả mọi thành viên trong xã hội trở thành người làm 
công ăn lương cùng với cơ chế kế hoạch hoá tập trung, làm hạn 
chế khả năng, sức sáng tạo của người lao động. 

Song sự ra đời, tồn tại của chủ nghĩa xã hội kiểu Xôviết không 
phải là sản phẩm thuần tuý mà bắt nguồn từ hoàn cảnh và nhu cầu 


lịch sử cụ thể. Khi chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những mặt xấu xa 


347 


của nó thì chủ nghĩa xã hội ra đời như là nhân tố chống lại những 
mặt xấu đó và nó được tổ chức mang những đặc trưng đối lập với 
chủ nghĩa tư bản. Chính vì thế nó đã phát huy sức mạnh giúp cho 
Liênxô trước đây và Việt Nam sau này tập trung được sức mạnh 
trong cuộc chiến tranh giải phóng. 

Tuy nhiên, mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết được xây dựng 
trên cơ sở chưa đủ chín muồi về cơ sở vật chất, nên trong thực tế 
đã vi phạm quy luật kinh tế khách quan quan hệ sản xuất phải phù 
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Trong điều kiện 
lực lượng sản xuất chưa phát triển và còn ở nhiều trình độ khác 
nhau, nhưng đã vội vã xác lập quan hệ sản xuất công hữu và 
phương thức phân phối mang tính bình quân, bao cấp, từ đó hạn 
chế tính sáng tạo của cơ sở, của người lao động. Những mâu thuẫn 
trong việc tổ chức xã hội theo mô hình Xôviết trong những điều 
kiện lịch sử nhất định lại bị che khuất bởi phải phục vụ cho những 
mục tiêu chính trị cao hơn. Khi mục tiêu chính trị đã được giải 
quyết thì những mâu thuẫn đó bắt đầu bộc lộ, nhưng do chưa kịp 
thời tổng kết những bài học từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
để bổ sung phát triển, làm cho chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào 
tình trạng khó khăn khủng hoảng vào cuối những năm 80 của thế 
kỷ XX. 

Để thoát khỏi khó khăn khủng hoảng các nước xã hội chủ 
nghĩa đều nhận thấy sự cần thiết là phải tiến hành cải cách, cải tổ, 
đổi mới. Trong quá trình thực hiện một số nước đã thành công từng 
bước đưa đất nước vượt qua khó khăn, khủng hoảng. tiếp tục kiên 
định đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một số nước khác do 
những nguyên nhân khách quan và chủ quan, chế độ xã hội chủ 


nghĩa sau nhiều năm xây dựng, nhưng chỉ trong 2 năm chủ nghĩa 


348 


xã hội ở Liênxô (tháng 12/1991) và Đông Âu (tháng 9/1989) đã sụp 
đổ. 

2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực mồ hình kiêu Liênxô 

a. Nguyên nhân sâu xa là những sai lầm thuộc về mô 
hình phát triển của chủ nghĩa xã hội Xôviết 

Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời và tồn tại hơn 70 năm, đã 
qua những thử thách khó khăn cực kỳ to lớn, ngay lúc mới ra đời 
nằm trong vòng vây thù địch của chủ nghĩa đế quốc và sự phản 
loạn từ bên trong, dù bị bao vây kinh tế hay chiến tranh thế giới 
đều không thể đánh đổ được Liênxô, không thể đánh đổ được chủ 
nghĩa xã hội. Không những thế trong khó khăn thử thách đã làm 
cho chủ nghĩa xã hội không ngừng lớn mạnh, từ một nước đã trở 
thành hệ thống thế giới. Liênxô từ một nước kinh tế, văn hoá lạc 
hậu phát triển thành một “siêu cường”, đối trọng với Mỹ- cường 
quốc tư bản chủ nghĩa số một thế giới. Nhưng tại sao trong một 
thời gian ngắn lại xảy ra những thay đổi to lớn đến thế? Nguyên 
nhân của nó ở đâu? Cần có lời giải xác đáng. 

Như đã phân tích ở trên, chủ nghĩa xã hội Xôviết ra đời trong 
điều kiện lịch sử đặc biệt, mô hình tổ chức xã hội để thích ứng với 
hoàn cảnh lịch sử đó khó tránh khỏi những khuyết tật. Khi điều 
kiện lịch sử thay đổi mô hình đó không kịp thời thay đổi bổ sung để 
thích ứng thì những khuyết tật ấy bộc lộ ra và dẫn tới khủng hoảng 
toàn hệ thống. Nếu như mô hình tổ chức xã hội dựa trên kế hoạch 
hoá tập trung đã phát huy được sức mạnh cho cuộc chiến tranh ái 
quốc vĩ đại thì trong điều kiện hoà bình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mô hình này tỏ ra không phù hợp. Cơ chế kế hoạch hoá tập trung 
làm mất đi tính chủ động sáng tạo của người lao động, chậm trễ 
trong việc tiếp thu những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học 


và công nghệ. Trong khi đó các nước tư bản chủ nghĩa với nền kinh 


349 


tế thị trường lại tiếp nhận thành tựu của cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ vào những năm 80 của thế kỷ XX nhanh hơn các nước 
xã hội chủ nghĩa. Trong những điều kiện lịch sử mới, mô hình chủ 
nghĩa xã hội Xôviết tỏ ra không còn phù hợp, chính đó là nguyên 
nhân sâu xa làm cho xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng dẫn tới 
sụp đổ ở Liênxô và Đông Âu. 

b. Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ 

Với cùng một mô hình tổ chức xã hội kiểu Xôviết, khi gặp khó 
khăn khủng hoảng các nước xã hội chủ nghĩa đều tiến hành cải 
cách, cải tổ, đổi mới, nhưng Liênxô và các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu thì sụp đổ, một số nước xã hội chủ nghĩa khác thì không. 
Chung quy lại vấn đề nảy sinh từ nội bộ Đảng cầm quyền và sai 
lầm, sự phản bội của những người lãnh đạo cao nhất. Bởi vì, các 
nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đảng là trung 
tâm lãnh đạo và chỉ huy của nhà nước và xã hội. Đảng có vấn đề thì 
đó là vấn để mang tính sống còn đối với nhà nước và đối với chế 
độ. 

Trong cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã mắc sai lầm rất 
nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng 
không coi trọng kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn nước 
mình và đặc điểm thời đại, không coi trọng việc kế thừa, bổ sung 
và phát triển lý luận mácxít. Hoặc là giáo điều, rập khuôn máy 
móc, không căn cứ vào tình hình mới để phát triển sáng tạo. Đánh 
giá không công bằng với lịch sử, từ chỗ phê phán sai lầm của cá 
nhân đi đến phủ nhận toàn bộ lịch sử của Đảng và của nhà nước, 
phủ định chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin 
để cuối cùng đi theo con đường chủ nghĩa dân chủ xã hội. 

Về tổ chức. Chế độ tập trung trong Đảng bị phá hoại, không 


những làm cho Đảng mất khả năng của bộ chỉ huy chiến đấu mà 


350 


ngay mâu thuẫn trong đảng cũng không giải quyết nổi. Tính chất 
quan liêu, giáo điều bảo thủ rất nặng nề ở bộ phận lãnh đạo cấp cao 
của Đảng và nhà nước tác động to lớn đến đời sống xã hội. Nhân 
danh cải tổ với khẩu hiệu dân chủ hoá, công khai hóa trong bộ phận 
lãnh đạo cấp cao đã hình thành các phe nhóm. Với chiêu bài phi 
chính trị lực lượng vũ trang, quân đội có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc 
chứ không thuộc đảng phái nào để tách lực lượng vũ trang khỏi sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản, từng bước vô hiệu hoá và giải tán 
Đảng Cộng sản. Sự phân liệt Đảng Cộng sản thành các phe nhóm 
chính trị khác nhau, nhiều tổ chức, đảng phái chính trị ra đời đấu 
tranh giành quyền lực chính trị. Khuynh hướng dân tộc ly khai nảy 
sinh, những cuộc xung đột đẫm máu xảy ra tạo môi trường cho các 
lực lượng phản động trỗi dậy, xã hội mất phương hướng gây thảm 
hoạ cho nhân dân. 

Lực lượng phản bội trong nước tìm chỗ dựa từ các chính phủ 
tư sản bên ngoài, các thế lực chống chủ nghĩa xã hội cũng xem đây 
là cơ hội tốt để thực hiện ý đồ “diễn biến hoà bình”. Chúng ra sức 
cổ vũ lôi kéo những phần tử cơ hội, phản bội giữ địa vị cao ở các cơ 
quan đảng, nhà nước để đưa đất nước theo xu hướng tư bản. Khi bộ 
phận lãnh đạo tối cao đã liên kết với lực lượng đế quốc bên ngoài 
thì chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xôviết dễ dàng sụp đổ. 

Vậy chủ nghĩa xã hội sụp đổ có phải là tất yếu lịch sử? Trong 
bối cảnh chủ nghĩa xã hội mô hình Xôviết trì trệ và khủng hoảng 
thì cải cách, cải tổ, đổi mới là tất yếu mới có thể đưa đất nước ra 
khỏi khủng hoảng. Nhưng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội không 
thể là tất yếu vì thực tế ở những nước xã hội chủ nghĩa khác qua 
cải cách đổi mới đã đưa đất nước từng bước thoát khỏi khó khăn. 


khủng hoảng như Trung Quốc, Việt Nam. Vấn đề là ở chỗ cải cách, 


351 


cải tổ, đổi mới như thế nào, cần phải giữ vững nguyên tắc nào mà 
thôi. 

II. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài 
người 

a. Bản chất của chủ nghĩa tư bản không thay đổi 

C.Mác và Ph.Ăngghen đã từng đánh giá rất cao vai trò lịch sử 
của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản. Trong tác phẩm Tuyên 
ngôn của đảng cộng sản, các ông viết “giai cấp tư sản đã đóng vai 
trò hết sức cách mạng trong lịch sử”; song các ông cũng dự báo và 
chứng minh những dự báo của mình “sự sụp đổ của giai cấp tư sản 
và sự thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau”. 

Vận dụng quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- 
Lênin trong tác phẩm “Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của 
chủ nghĩa tư bản” chỉ ra những mâu thuẫn, xu hướng vận động của 
chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn “tột cùng”, ăn 
bám và giãy chết và là phòng chờ của chủ nghĩa xã hội. Nhưng tình 
hình thực tế trong mấy thập niên vừa qua, chủ nghĩa tư bản ngày 
nay phát triển rất mạnh do biết tự điều chỉnh và thích ứng, biết tìm 
bí quyết để sống lại từ con đường cùng. Chủ nghĩa tư bản còn khả 
năng để phát triển nhưng bản chất của chủ nghĩa tư bản thì không 
thay đổi, những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, bản thân nó 
không thể khắc phục nổi, đó là tình trạng khủng hoảng kinh tế, 
ngoài khủng hoảng mang tính chu kỳ ra còn có khủng hoảng cơ 
cấu, khủng hoảng thể chế, khủng hoảng tài chính tiền tệ v.v. Các 
loại khủng hoảng và những khó khăn của chủ nghĩa tư bản đã dẫn 
tới hàng loạt vấn đề xã hội nảy sinh như tình trạng thất nghiệp, 
nghèo khó và chênh lệch giàu nghèo xã hội, mâu thuẫn dân tộc 


tăng lên, trật tự xã hội hỗn loạn, hoạt động tội phạm gia tăng v.v. 


352 


Chủ nghĩa tư bản ngày nay dù đã có những điều chỉnh nhưng vẫn 
là “một thế giới không thể chấp nhận” như Renê Duynông khẳng 
định trong cuốn sách của mình. 

b. Các yếu tố xã hội chủ nghĩa đang nảy sinh trong lòng 
chủ nghĩa tư bản 

Theo quan điểm của C.Mác “sự thay thế của các hình thái kinh 
tế-xã hội là một quá trình lịch sử-tự nhiên”. Chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội với tư cách là hai hình thái kinh tế xã hội khác nhau, kế 
tiếp nhau, xã hội trước tất yếu bị xã hội sau thay thế, xã hội sau vừa 
phủ nhận xã hội trước vừa kế thừa và phát triển những thành tựu 
mà xã hội trước tạo ra. Chủ nghĩa tư bản ngày nay đã phát triển đến 
giai đoạn cao nhất của nó- chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước- đã 
gần với chủ nghĩa xã hội hơn. Theo V.I. Lênin chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước là sự chuẩn bị đầy đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội, là 
giai đoạn trước của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản ngày nay đã 
tạo ra nền sản xuất lớn với khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, 
sự phát triển xã hội hoá sản xuất đang “nẩy mầm” những nhân tố 
của chủ nghĩa xã hội. Sự xuất hiện những công ty cổ phần trong 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, sự tăng lên của nó và 
những nhân tố xã hội chủ nghĩa khác có nghĩa là sự phát triển của 
quá trình lịch sử tự nhiên trong đó chủ nghĩa tư bản bắt đầu quá độ 
sang phương thức sản xuất mới. Trong xã hội tư bản hiện đại, về 
mặt sở hữu, sự xuất hiện quốc hữu hoá, chế độ hợp tác, công ty cổ 
phần, nhà nước đóng vai trò điều tiết quản lý về vốn, nguồn lao 
động tham gia quản lý xí nghiệp ở mức độ khác nhau, sự rút ngắn 
khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, lao động trí óc với lao 
động chân tay, tính dân chủ và xã hội của nhà nước tăng lên v.v tất 
cả những cái đó nếu không nói đó là những nhân tố của chủ nghĩa 


xã hội ở mức độ nhất định, thì đó cũng là sự chuẩn bị điều kiện vật 


353 


chất cho chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa vượt ra khỏi 
cái khung tư bản chủ nghĩa, sự biến đổi về lượng chưa chuyển 
thành sự biến đổi về chất, vẫn là chủ nghĩa tư bản. 

c.Tính đa dạng các xu hướng phát triển của thế giới 
đương đại 

Sau cách mạng Tháng Mười nhất là từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, với sự tồn tại hai hệ thống kinh tế xã hội đối lập nhau 
đã tác động đến sự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc. 

Ở các nước vốn trước đây là thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc 
sau khi giành độc lập đã, đang lựa chọn con đường phát triển của 
dân tộc mình. Con đường tư bản tư nghĩa trong những điều kiện 
nhất định đã đem lại những thành công cho một số nước còn phần 
lớn cách nước khác không thoát khỏi đói nghèo, nợ nần chồng 
chất. 

Ngay ở các nước tư bản phát triển cũng nảy sinh xu hướng 
phát triển “phi tư bản”, “hậu tư bản”, xu hướng xã hội dân chủ v.v 
điều này chứng tỏ chủ nghĩa tư bản không phải là “xã hội tốt đẹp 
cuối cùng”, không phải là tương lai của loài người mà nó sẽ phải bị 
thay thế. 

2. Chủ nghĩa xã hội- tương lai của xã hội loài người 


a. Sự sụp đổ của Liênxô và các nước Đông Âu không có 
nghĩa là sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội 


Cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX, sự kiện 
Liênxô, Đông Âu sụp đổ, phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới bị 
tổn thất nghiêm trọng. Kẻ thù thì vội vã vui mừng cho đó là sự cáo 
chung của chủ nghĩa xã hội, sự cáo chung của chủ nghĩa Mác, còn 
người dân cũng không khỏi hoang mang bối rối. Sự thật, sự tan rã 
của Liên xô, Đông Âu không phải là sự thất bại của chế độ và 


nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà chỉ là sự thất bại của 


354 


một mô hình thực tiễn nhất định. Mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu 
Liênxô, mô hình chủ nghĩa xã hội cứng nhắc, nó không đồng nghĩa 
với sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội với tính cách là một hình thái 
kinh tế-xã hội mà loài người đang vươn tới. Sự sụp đổ của Liênxô 
và Đông Âu cũng không vì thế mà thay đổi nội dung, tính chất của 
thời đại. Thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội, sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liênxô 
và Đông Âu chỉ chứng tỏ tính quanh co, phức tạp của sự phát triển 
xã hội mà thôi. 

b. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiến hành cải cách 
mở cửa, đổi mới và ngày càng thu được những thành tựu to 
lớn 

Trong bối cảnh Liênxô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
sụp đổ, thì ở một số nước xã hội chủ nghĩa khác điển hình là Trung 
Quốc và Việt Nam đã tiến hành đổi mới, cải cách mở cửa thành 
công, đã đưa đất nước vượt qua khó khăn khủng hoảng và đạt được 
những thành tựu to lớn. Trên cơ sở kiên trì, vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình, trong qua 
trình đổi mới, cải cách, mở cửa đã giữ vững nguyên tắc, đảm bảo 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội. Để giữ 
vững vai trò lãnh đạo, Đảng phải tự đổi mới theo hướng dân chủ, 
khoa học phù hợp với điều kiện cụ thể của nước mình. 

Đã từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang 
kinh tế thị trường, thừa nhận sự tồn tại của các thành phần kinh tế, 
đa dạng hoá các hình thức sở hữu, lấy hình thức phân phối theo lao 
động là nguyên tắc chủ yếu. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế. Nhà nước quản 
lí vĩ mô, giảm dần sự can thiệp vi mô, thực hiện chế độ dân chủ, 
công khai minh bạch. Xác định con đường ởi lên chủ nghĩa xã hội 


là con đường khó khăn lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn. 


355 


Sau hơn 30 năm (1978) cải cách, mở cửa của Trung Quốc, hơn 
20 năm (1986) đổi mới ở Việt Nam, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt 
được những thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế thừa nhận và 
đánh giá cao, vị thế của Trung Quốc và Việt Nam ngày càng được 
thế giới tôn trọng. Thành công của cải cách, mở cửa của Trung 
Quốc, đổi mới ở Việt Nam cũng là thắng lợi của chủ nghĩa Mác- 
Lênin, của chủ nghĩa xã hội. 

c. Sự xuất hiện xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở các 
nước Mỹ Latinh 

Cùng với những thành công của công cuộc cải cách, đổi mới 
của Trung Quốc và Việt Nam, sự hồi phục của các Đảng Cộng sản 
ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, ở Mỹ Latinh đã xuất hiện xu 
hướng thiên tả từ những năm 90 của thế kỷ XX và hiện nay không 
ngừng lớn mạnh. Thông qua bầu cử các lực lượng dân chủ, tiến bộ 
đã thành lập được chính phủ lên cầm quyền ở các nước Mỹ Latinh 
như Vênêzuala, Nicaragoa, Bôlivia, Braxin, Acgentina v.v nhiều 
nước đã tuyên bố lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Mô hình 
chủ nghĩa xã hội nhiều nước Mỹ Latinh lựa chọn tạo thành mô hình 
“chủ nghĩa xã hội Mỹ Latinh thế kỷ XXI”, mô hình này về đại thể có 
những nội dung cơ bản là Về tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác, tư tưởng 
tiến bộ của Ximôn Bôlivia, tư tưởng nhân đạo thiên chúa giáo làm 
nền tảng. Về chính trị, nhấn mạnh tư tưởng “dân chủ cách mạng” 
và chính quyền nhân dân, xây dựng mô hình xã hội theo đó nhân 
dân tham gia vào công việc của nhà nước, thực hiện công bằng xã 
hội. Về kinh tế, chủ trương thực hiện kinh tế nhiều thành phần 
trong đó kinh tế nhà nước và hợp tác giữ vai trò chủ đạo, giành lại 
chủ quyền dân tộc đối với tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là dầu 
mỏ, nước sạch v.v thực hiện công bằng, giải quyết vấn đề bất bình 


đẳng và phân hoá xã hội. Về đối ngoại, thúc đẩy khối đại đoàn kết 


356 


Mỹ Latinh và quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, lấy hợp tác 
thay thế cạnh tranh, đấu tranh cho một thế giới đa cực dân chủ, 
chú trọng kinh nghiệm quốc tế của các nước xã hội chủ nghĩa như 
Cu Ba, Việt Nam, Trung Quốc. Mô hình chủ nghĩa xã hội Mỹ Latinh 
tuy còn điểm này điểm khác, còn tiếp tục được nghiên cứu, theo 
dõi, nhưng với sự xuất hiện mô hình đó chứng tỏ sức sống và khả 
năng phát triển của chủ nghĩa xã hội và lòng tin vào lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa của nhân dân lao động. 

Tóm lại, tình hình thế giới đang vận động rất phức tạp, những 
diễn biến từ sau cách mạng Tháng Mười Nga đến nay cũng chứng 
tỏ dù phải trải qua những bước quanh co phức tạp nhưng loài 
người nhất định tiến tới chủ nghĩa xã hội, đó cũng chính là quy luật 


vận động khách quan của lịch sử. 


Câu hỏi ôn tập 
1. Sự ra đời hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu 
của nó? 
2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình 


chủ nghĩa xã hội Xôviết? 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Những Nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin. Nxb. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009; 
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chương trình môn học Những 


nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, ban hành theo Quyết 


357 


định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/ 2008 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dự thảo 5 Giáo trình Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tháng 9/2008 (Tài liệu 
Tập huấn tháng 10 năm 2008); 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin (Tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình các 
môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng). Nxb. 
Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2008; 

5. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia 
các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình 
Triết học Mác-Lênin. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999; 

6. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia 
các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình 
Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội; 

7. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia 
các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình 
Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội; 

68. Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2002. Trọn bộ 12 tập 

9. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2004. Trọn bộ 50 tập; 

10. V.I.Lênin: Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2005. Trọn bộ 55 tập 


11. Các nghiên cứu và bài giảng của các đồng nghiệp 


Chúc các em đạt được nhiều 
thành công 


358 


trong mọi lĩnh vực của cuộc sống 


359 


